Trưởng lão Nyanaponika 
Từ kheo Nanamoli 


Các Kinh Nói Về 
Chánh-Niệm 


Người dịch: 


Lê Kim Kha 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


2 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Kính tặng các Tăng, Ni tu thiên 


Người dịch giữ bản quyền bản dịch này. Quyền sách này được người dịch in 
và ân tống miễn phí cho các Phật tử, không được in hoặc sao đề bán, trừ khi 
có sự đồng ý (với mục đích không thu lợi) của người dịch. 


Liên hệ để góp ý hoặc đề nhận sách ấn tống: 
Tel: 0909503993 
email: lekimkha@gmail.com 


Các kinh nói 0ê Chánh-Niệm * 3 


Lời người dịch 
Kính gửi quý đạo hữu: 


Như Phật đã nói trong các kinh, “Chánh niệm là 
phương pháp quan trọng nhất trong sự tu tập theo đạo Phật 
để đi tới giải thoát. Việc tu tập chánh niệm về đối tượng 
thuộc bốn nhóm (nền tảng) đối tượng được coi là con đường 
trực chỉ để đi đạt đến sự giác ngộ. 


Quyển sách này là từ bản dịch quyển sách “Trái Tim 
Của Thiền Phật Giáo”. Tuy nhiên, do ý nghĩa “sưu tập/ các lời 
kinh nói về chánh niệm, người dịch đã đưa thêm vào một số 
phần. Do vậy quyển sách này gồm các phần như sau: 

PHẦN 1: là bản dịch toàn bộ PHẦN BA [NHỮNG 
BÔNG HOA GIẢI THOÁT] của quyển “Trái Tim Của Thiền 
Phật Giáo của trưởng lão Nyanaponika. Ngài đã công phu 
sưu tập các lời kinh nói về “Chánh niệm. 

PHẦN 2: là bản dịch của PHẦN HAI [BÀI KINH “CÁC 
NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM] của quyển “Trái Tim Của Thiền 
Phật Giáo của trưởng lão Nyanaponika. Trong phần này, 
người dịch đưa thêm vào hai bản dịch của Tỳ kheo Tiến sĩ 
Analayo và Hòa thượng Tiến sĩ W. Rahula. Quý vị có thể so 
sánh. Hầu hết các bản dịch của họ đều giống nhau, chỉ có vài 
chữ khác nhau, tuỳ theo cách mỗi dịch giả cố gắng diễn dịch 
ý nghĩa bao hàm của mấy chữ Pali đó ra ngôn ngữ phổ biến 
(tiếng Anh); cũng có dịch giả diễn dịch dựa vào ý nghĩa thực 
hành của những chữ đó. 

PHẦN 3: là bản dịch của PHẦN I VÀ PHẦN IV của 
quyển sách nổi tiếng “Chánh Niệm Hơi Thở của Tỳ kheo 
Nanamoli: PHẦN I [BÀI KINH 'CHÁNH NIỆM HƠI THỞ] 


4 ® Trưởng lão Nụanaponikn 


VÀ PHẦN IV [CÁC TRÍCH ĐOẠN KHÁC VỀ “CHÁNH 
NIỆM HƠI THỞ TRONG CÁC KINH PALI]. Ngài đã công 
phu sưu tập các lời kinh nói về “Chánh niệm Hơi Thở.. 

Các chú thích cuối-trang và các chú thích trong ngoặc 
tròn (...) là của người dịch. Tất cả các chú thích cuối sách 
(cuối các Phần của sách) và các chú thích trong ngoặc vuông 
[...] là của bản gốc. 

Hy vọng quý vị có thể đọc lại những lời kinh và càng 
thêm thấm nhuần lời dạy và sự đề cao của Đức Phật về 
phương pháp tu tập “Chánh niệm'. Mong mọi người mau 
tìm thấy cách tu đúng đắn cho mình. 


Nhà Bè, Trung Thu 2015 (PL.2559) 
Lê Kim Kha 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 5 


MỤC LỤC CÁC ĐOẠN KINH 








Phần 1 
'TRONG 
TẠNG KINH NGUYÊN THỦY PALI 


*~ex*# 


— BẢN CHẤT VÀ MỤCTIÊU _ 
CƯA “BON NEN TANG CHANH NIEM/ 
[Ý nghĩa và (tên Kinh)] 
1. Cơn Đường Trực Chỉ (S.47, 11) 
2. Hãy Là Nơi Nương Tựa Của Mình (D.16) 
3. Sự Truyền Thừa của Giáo Lý (S.47, 22.23) 
4. Đại Nhân, Đại Phu (S.4, 11) 
5. Siêu Xuất oà Kỳ Diệu (M.123) 
6. Nơi Nghỉ (S.48, 42) 
7. Sự Tu Tập cho Tất-Ca Mọi Người (S.4, 4) 


8. Bốn Nền Tảng Chánh Niệm — Tiêu Chuẩn 
Đo Lường Sự Chứng Đắc (S.24, 26.2) 


9. Lời Nói Nặng Cân (S.52, 9) 

10. Không Đối Hướng, Không Thoái Chuyển (S.52, 8) 
11. Người Bất Tử (S.47, 37) 

12. Những Ô Nhiễm (S.47, 50) 





lỆc 
l4 
20 
21 
22 
V2 
24 
26 


XP, 
28 
29 
30 





6 ® Trưởng lão Nụanaponika 








liệt, 
14. 
TL, 
1ó. 
lu 
18. 
1, 
SẺ Lộ, 
dã 
ch: 
23. 
24. 


25. 
26. 
2n 
28. 
29. 
30. 


Quá Khứ öuà Tương Lai (S.47, 50) 

Cho Lợi Ích Của Chính Mình (A.4, 117) 
Sự Phòng Hộ Đúng Đắn (S.47, 19) 
Một Gia Chủ Bị Bệnh (S.47, 29) 

Một Tỳ Kheo Bị Bệnh (S.52, 10) 

Trưởng Lão Llttiya (Thag. 30) 

Từ Ràng Buộc đến Tự Do (S.2, 7) 
Những Bông Hoa Giải Thoát (Thag. 30) 
Tỉnh Giác 0ề Hiện Tại (M.13) 

Sự Tích Lũu (S.47, 5) 
Món Quà của Tình Bạn (S.47, 48) 
Hoàn Toàn Là Hữu Ích (S.46, 53) 


NHỮNG BƯỚC TU TẬP BAN ĐẦU 
Những Chướng Ngại (A.4, 117) 
Tu Tiến Dần Dần (S.46, 36) 
Sự Khởi Đầu Tu Tập (S.47, 5) 
Mục Đích của Những Giới Luật Đạo Đức (S.47, 51) 
Hướng Dẫn Ngài Bahiya (Ud.1, 10) 
Thiền Định Hướng uà Không Định Hướng (S.47, 10) 





SI 
SẴI 
6c 
34 
36 
36 
0 
EX/ 
ky 
38 
38 
39 


39 
40 
41 
43 
43 
HH 








Các kinh nói 0 Chánh-Niệm *® 7 








GIẢNG GIẢI VỀ BÀI KINH 
“BỐN NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM: 


31. Quán Xét Những Yến Tố Duyên Khởi (S.47, 42) 
32. Người Tu Sống An Trú Bên Trong... .(I) (D.18) 


33. Người Tu Sống An Trú Bên Trong . . (ID 
(Satiinntthana-Vibhasea, Abbhidhamma Pitaka) 


34. Quán Xét các Nền-Tảng Chánh Niệm theo báu cách 
(Patisambhidn-Miagea, Satipatthana- Katha) 


SỰ QUÁN XÉT VỀ THÂN 
35. S# Quán Xét 0uề Thân 
36. Phương Pháp Chánh Niệm 0ê Thân 
37. Bài Kính “Chánh Niệm uề Thân” (M.119) 
38. Những Vần Kệ của Ngài Ananda (Thag.100) 
39. Bài Kinh “Chánh Niệm 0ề Hơi Thở” (M.118) 
40. Chánh Niệm uề Hơi Thỏ (S.44, 9) 
41. Chết Có Chánh Niệm (M.62) 


SỰ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG 
42. T Tập để Giác Ngộ (It.110) 
43. Tu Tập Với Quyết Tâm uà Trí Tuệ Minh Sát (It.111) 
44. Sự Tụ Tập Của Vị Bồ-Tát (M.4) 





46 
49 
49 


Đl 


56 
56 
Y4 
Z0 
z0 
⁄8 
T5 


Ác, 
80 
81 








8 ® Trưởng lão Nụanaponika 








45. Sự Hiểu Biết Rõ Ràng Trong Mọi Tư Thế (M.122) 
46. Sự Hiểu Biết Rõ Ràng Khi Nói (M.122) 
47. Sự Hiểu Biết Rõ Ràng Khi Nhìn (A. VI 9) 


QUÁN XÉT VỀ NHỮNG CẢM GIÁC 
48. Cách Hiểu Biết Những Cảm Giác (S.4, 49) 
49. Sự Từ Bỏ (S.6, 33) 
50. Những Cảm Giác, Bên Trong 0à Bên Ngoài (S.6, 32) 
51. Xem Xét uề Cảm Giác Một Cách Chánh Niệm (S.36,7) 


QUÁN XÉT VỀ TÂM 
52. Giáo Pháp Có Thể Nhìn Thấ Được (S.35, 70) 
53. Vượt Trên Đức Tin (S.35, 152) 


BỔN NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM, KẾT HỢP VỚI 
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TU TẬP KHÁC 


54. Tính Hợp Pháp Trong Giáo Pháp (S.47, 12) 
55. Sự Thất Bại uà Sự Thành Tựu (S.52, 1) 

56. Tụ Tập Về Thiên Định (A.VIIL 63) 

57. Sự Tu Tập Tiến Dần (M.125) 





83 
83 
84 


86 
86 
38 
38 


91 
94 


96 
100 
102 
106 








Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 9 








63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 


69. 
7⁄0. 
z1, 


NHỮNG VÍ DỤ 
. Người Gác Cổng—I (S.35, 204) 
. Người Gác Cổng—]TI (A.VHIL 63) 
. Que Dò (M.105) 
. Gi#a Đám Đông (S.47, 20) 
. Lưỡi Cày uà Ror Bò (Snp.77; Le: ParatthaJotika) 


TRONG CÁC KINH VĂN KHÁC 
SAU KINH TẠNG PALI 


Trong quyển “Vua Milinda Vấn Đạo” 
Tính Chất Đặc Trưng Của Chánh-Niệm (S.52, 10) 
Sự Chú Tâm 0uà Trí Tuệ (Melinda-panha) 
Từ Ví Dụ uề Cơn Gà (Melinda-panha) 
Hạt Giống (Melinda-panha) 
Con Mèo (Melinda-panha) 
Từ Ví Dụ Con Nhận (Melinda-panha) 


TRONG CÁC LUẬN GIẢNG 
Con Đường Duy Nhất (Papanca-Sudani:phụu lục 10) 
Các Loại Con Người (Papanca-Sudani: phụ lục 10) 
Sau Khi Đã Vượt Qua những Tham Muốn uà Phiên 





109 
111 
111 
T12 
113 


H3 
117 
118 
119 
120 
T71 


lãi 
122 
LAO 








10 * Trưởng lão Nụanaponika 








Não... (Papanca-Sudani: phụ lục 10) 


72. Nhiệt Thành, Hiểu Biết Rõ Ràng uà Chánh Niệm... 126 
(Papanca-Sudani: phụ lục 10) 
73. Sự Chánh Niệm là Tính Chất Hòa Hợp (Papanca- 157 


Sudani: phụ lục 10) 


74. Sự Chánh Niệm uà Sự Hiểu Biết Rõ Ràng [trích nhặt 127 
từ các Luận Giảng] (Mula-tika) 


Phần 2 
TRONG 
KINH TẠNG ĐẠI THỪA 
xxx 
Z5. Từ ngài Long Thọ (Naearƒuna) (S.52, 10) lã1 
⁄6. Từ ngài Vô Trước (Asuaghosa) (S.52, 10) 131 
từ Ngài SANTIDEVA 
(Tôn giả Tịch Thiên) 
“Tập Học Luận“ [Siksa-samucca0a] 
77. Trích từ Chương VỊ: Về Phòng Hộ Bản Thân 133 
78. Trích từ kinh “Arua-Ratnameseha Sutra” 138 
79. Tránh BỊ Xao Lãng 138 
80. Tự Phòng Hộ Bản Thân 139 





Trích từ Chương XIII 








Các kính nói 0 Chánh-Niệm *® 11 








(Các Nền Tản Chánh Niệm —smrtWupasthana) 

81. Nền Tảng Chánh Niệm là Thân 

82. Nền Tảng Chánh Niệm là Những Cảm Giác 

83. Nền Tảng Chánh Niệm là Tâm 

84. Nền Tảng Chánh Niệm là Những Yếu Tố của Sự Sống 


(Từ 77-84: Santieva, quyển Siksa-sarnccan). 


từ Ngài SANTIDEVA 
(Tôn giả Tịch Thiên) 
“Nhập Bồ-Tát Hạnh“ [Bodhicaryauatara] 


85. Bốn Mươi Bài Kệ trích trons quyến nàu 
(Santieva, quyển Bodhicaryauuatarn). 


Phần 3 
Bài Kinh “CÁC NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM” 
Phần 4 
Bài Kinh “CHÁNH NIỆM HƠI THỞ” 


Các trích đoạn khác về “Chánh Niệm Hơi Thở” 
trong các kinh Pali 


Thay Lời Kết 
BẢNG VIẾT TẮT 





140 
141 
142 
144 


145 


171 


VY Í 
VI, 


309 
“iec) 








12 s Trưởng lão Nụanaponikn 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm *® 13 








Phần 1 
TRONG TẠNG KINH PALI 








14 * Trưởng lão Nụanaponikn 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 15 


BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU 
CỦA BỔN NÊN TẢNG CHÁNH NIỆM/ 
1 
Con Đường Duy Nhất ! 


Một lân Đức Phật ở trong khu rừng Uruvela, bên bờ 
sông Neranjara (Ni-liên-kiền), đang ngồi dưới gốc cây 
Đa nơi những người chăn dê hay ngồi. Và trong khi 
Phật đang ngôi an trú một mình như vậy, ý nghĩ sau 
đây đã khởi sinh trong Người: 


“Đây là con đường duy-nhất để làm trong sạch 
chúng sinh, để vượt qua buồn đau và sầu bị, để diệt trừ 
sự khổ và phiền não, để bước tới con đường chánh đạo, 
để chứng ngộ Niết-bàn; con đường đó được gọi là bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm. 

“Bốn là gì? Ở đây, một người tu sống thực hành 
quán xét thân... . thực hành quán xét những cảm giác . . 
. thực hành quán xét tâm .. . thực hành quán xét những 


¡Trưởng lão Nyanaponika (và nhiều dịch giả) đã dịch chữ “ekayano 
maseo' là “con đường duy nhất. Tác giả cũng trích dẫn một giảng luận 
giải thích về chữ “duy nhất (ckayano) này, coi đoạn trích số 69 của sách 
này. 

Có một vài học giả dịch chữ “ekayano 1naeeơ' là “con đường trực chỉ”, 
tức dịch chữ “ekayanơ' là “trực chử, “trực tiếp”. Coi thêm phần “Giải thích 
thêm ở cuối sách. 


16 * Trưởng lão Nụanaponika 


đối tượng của tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và 
chánh-niệm, sau khi đã vượt qua những tham muốn và 
phiền não đối với thế giới.” 

Lúc đó vị trời (Phạm Thiên) Bralmma SahampaH 
nhận biết trong tâm về những ý nghĩ đó của Đức Thế 
Tôn, và nhanh chóng như một người khỏe mạnh duõi 
cánh tay đang co hoặc co cánh tay đang duỗi, vua trời 
lập tức hạ giới và xuất hiện trước mặt Đức Thế Tôn. 
Chỉnh áo vắt ngang một vai, ngài chấp tay cúi chào Đức 
Thế Tôn và thưa rằng: 


“Thật vậy, thưa Đức Thế Tôn! Thật vậy, Đức Thế 
Tôn! Đây là con đường duy nhất để làm trong sạch 
chúng sinh. . .; con đường đó được gọi là bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm... .“ 


ñ Nguyên văn đầy đủ trong sách là: “Ở đâu, một người tu sống thực 
hành sự quán-xét-thân 0ề thân .... trực hành sự quán-xét-cỉm-giác 0ề 
những cảm siác ... thực hành sự quán-xét-tâm uề tâm ... thực hành sự 
quán-xét-đốï-tượng-của-tâm uề những đối tượng của tâm, “. Nhiều nhà sư 
và học giả trước giờ cũng ghi như vậy. Tỳ kheo Alayo thì dịch đoạn 
này là: “Ở đâu, đối uới thân (những cảm giác, tâm, những đối tượng của 
tâm), một Tỳ kheo sống thực hành quán-xét thân (những cảm giác, tâm, 
những đối tượng của tâm,)”. (Cách diễn đạt này cũng đễ đọc hơn trong 
tiếng Việt). Coi thêm phần “Giải thích thêm” ở cuối sách. 

®Trong fấf cả các phần còn lại của sách, bản dịch Việt, các câu trên 
đều được ghi một cách giản lược: “thực hành quán xét thân... (những 
cảm giác, tâm, những đối tượng của tâm,)” như vậy. 


Các kinh nói 0ê Chánh-Niệm *® 17 


Trời Bralna Sahampafi đã nói như vậy. Sau khi nói 
xong, ngài nói thêm rằng: 

Người thấy cơn đường duy nhất để chấm dứt tái sinh, 

Vì tâm bi mẫn, N cười biết cơn đường thánh đạo, 

Nhờ con đường đó đã uượt qua Biển Khổ Sầu, 

Cho cả hiện tại 0à tương lai. 


(S.47,11) 








Theo nội dung bài kinh, ý niệm của Phật uề con đường giải 
thoát thông qua tu tập Chánh-Niệm đã có nga sau khi Phật 
giác nsộ. Theo một kinh ouăn nguyên thủự, đó là bộ Đại Phẩm 
(Maha-Vageea) thuộc Luật Tạng (Vinaa-pitaka): sau khi giác 
nsộ, Đức Phật đã lưu trú báu tuần ở khu 0ực xung quanh Câu 
Bồ-Pề. Tuần thứ năm uà tuần thứ bảu Phật ngồi dưới bóng Câu 
Đa (ajapala-misrodha: câu đa của người chăn đê), là nơi những 
người chăn dê thường ngồi mỗi khi họ chăn thả đàn dê ở gần đó. 
Dâu chính là nơi chốn 0à thời gian đã được nói trong bài kinh. 





s 
Hãy Là Nơi Nương Tựa Của Mình 








Trước khi mất, Phật đã trải qua kỳ an cư Mùa Mưa cuối cùng 
trong một ngôi làng nhỏ có tên là Beluua. Lúc đó Phật đang lâm 
bệnh nặng. Vì cảm động tới nhữns Từ kheo ở nơi khác muốn 
đến gặp Phật lần cuối, Phật đã dùng nỗ lực ý chí để trấn áp 
bệnh tật. Phật ra khỏi giường bệnh uà đến ngồi ở một chỗ bóng 
mát. Neười thị siủ truns thành nhiều năm của Phật, đó là ngài 
Ananda, đã đến hầu quạt cho Phật 0à tỏ ra oui mừng khi thất 











18 * Trưởng lão Nụanaponika 


Phật đỡ bệnh. Noài nói uới Phật ngài đã cố trấn an bản thân 
mình uới tý nghĩ rằng Phật sẽ không ra đi trước khi Phật đưa ra 
lời chỉ thị cho cả Tăng đoàn. Nhưng Phật liền nói răng:“Nàu 
Ananda, Tăng đoàn còn trông đợi sì ở ta nữa? Nàu Ananda, 
giáo lý ta dạu ta đâu có phân biệt điều gì là công khai hay bí 
truyền đâu. Bậc Thiện Thệ biết rõ đâu có giáo lý nào còn giấu 
giữ trong nắm taU của người thầu. Ai có ý nghĩ rằng “Ta đang 
lãnh đạo Tăng đoàn, uà Tăng đoàn phải làm theo lời ta' thì, có 
lẽ, người đó tới muốn đưa ra chỉ thị cuối cùng đối uới Tăng 
đoàn. “ 

Sau 0ài lời đó, Phật mới tuyên bố những lời thiêng liêng được 
Shỉ lại trong đoạn kinh dưới đâu, nó chuuển tải sự nhấn-mmạnh 
đặc biệt uà ý nghĩa quan trọng cho mọi người đến tận hôm nay: 





“Này Ananda, hãy là hòn đảo của mình, hãy là nơi 
nương tựa của mình! Đừng nương tựa vào người khác. 
Hãy để Giáo Pháp là hòn đảo của mình, để Giáo Pháp là 
nơi nương tựa của mình; đừng nương tựa vào chỗ nào 
khác! 


“Và này Ananda, làm cách nào một người tu lấy 
mình làm hòn đảo, lấy mình làm nơi nương tựa, và 
không nương tựa vào chỗ khác? Làm cách nào để Giáo 
Pháp là hòn đảo và nơi nương tựa, chứ không phải chỗ 
nào khác? 

“Ở đây, một người tu sống thực hành quán xét 
thân... thực hành quán xét những cảm giác... thực 
hành quán xét tâm .... thực hành quán xét những đối 





Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 19 


tượng của tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh- 
niệm, sau khi đã vượt qua những tham muốn và phiền 
não đối với thế giới. 

“Này Ananda, theo cách như vậy, một người tu là 
hòn đảo và nơi nương tựa của mình, chứ không phải 
chỗ nào khác; theo cách như vậy, người đó sẽ có Giáo 
Pháp là hòn đảo và nơi nương tựa của mình, chứ không 
phải chỗ nào khác. 

“Và này Ananda, tất cả những ai, bây giờ hoặc sau 
khi ta chết, sống biết lấy mình làm hòn đảo của mình, 
làm nơi nương tựa của mình, chứ không lấy chỗ nào 
khác; có Giáo Pháp là hòn đảo và nơi nương tựa của 
mình, chứ không phải chỗ nào khác—thì họ nằm trong 
số những Tỳ kheo của ta sẽ đạt đến đỉnh cao tâm linh, 
nếu họ quyết tâm tu tập chính mình như vậy.” 


(D.16) 








Theo kinh điển, thời gian này là khoảng mười tháng trước khi 
Đức Phật qua đời. Trong mười tháng đó, Phật cũng linh cảm 
được cái chết của hai 0ị đại đệ tử là Xá-lợi-phất (Sariputa) 0à 
Dại Mục-kiền-Hên (Maha-Mogeanlana). Khi Phật nghe tin 0ề 
cái chết của ngài Xáú-lợi-phất, Phật đã nói lại những lời trong 
đoạn kinh 2 uừa ghi trên. Lúc nàu Phật cũng sắp từ giã trần 
S1". 

Như 0ậu là, chiếu theo hai đoạn kính 1 uà 2 0uừa ghi ở trên, 
chúng ta thất rằng: giáo lú tu tập Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm 
(Satipathamn) đã có mặt xuyên suốt cuộc đời truyền dạy Giáo 








20 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Pháp của Đức Phật, nó có mặt từ nsàu Phật mới siác nsộ cho 
đến nsàu Phật sắp mắt. 

xu Điều đó cho thất, uiệc tu tập khả năng Chánh-Niệm là một 
công cụ cốt lõi uà trực chỉ nhất nằm trong ba mảng tu tập Giới- 
Định-Tuệ, tức con đường Bát Chánh Đạo, mà Phật đã chỉ dạu. 





3 
Sự Truyền Thừa của Phật Pháp 


Có một lần khi ngài Ananda và ngài Bhadda sống ở 
Patalipita (thành Hoa Thị), trong Tu Viện Con Gà. Vào 
buổi chiều, sau khi ngài Bhadda rời khỏi nơi ẩn cư của 
mình, ngài đến chào ngài Ananda. Sau khi cúi chào lễ 
phép và thân thiện, ngài nói nới ngài Ananda như sau: 

“Này đạo hữu Ananda, đâu là nguyên nhân, đâu 
là lý do sau khi Phật mất đi thì Chánh Pháp không còn 
truyền tiếp lâu dài? Và nữa, đạo hữu Ananda, đâu là 
nguyên nhân, đâu là lý do sau khi Phật mất đi thì 
Chánh Pháp vẫn truyền tiếp lâu dài?” 

— “Thật khéo nói, này đạo hữu Bhadda, thật khéo 
nói! Lành thay trí tuệ của đạo hữu, lành thay tâm nhìn 
của đạo hữu, câu hỏi thật xuất sắc! 

Này đạo hữu, nếu bốn Nền Tảng Chánh-Niệm 
không được tu tập và thường xuyên thực hành, thì 
Chánh Pháp sẽ không tiếp tục được dài lâu sau khi Phật 
mất đi. Nhưng, nếu bốn Nền Tảng Chánh-Niệm được 





Các kính nói 0 Chánh-Niệm *® 21 


tu tập và thường xuyên thực hành, thì Chánh Pháp sẽ 
tiếp tục dài lâu sau khi Phật mất đi.” 


(S.47, 22.23) 
4 
Đại Nhân, Đại Phụ 


Ở Savatthi (Xá-vệ). Ngài Xá-lợi-phất đi đến gặp Đức 
Thế Tôn, lễ phép cúi chào và ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi, ngài thưa với Phật như sau: 


“Đại nhân, bậc đại phư —người ta thường gọi 
vậy. Thưa Thế Tôn, người ra sao mới được gọi là bậc 
đại phu?” 

Phật trả lời: 

—“Này Xá-lợi-phất, người có một cái tâm được 
giải thoát, ta gọi đó là một bậc đại phu. Người không có 
một cái tâm được giải thoát, ta gọi đó không phải là một 
đại phu. 


— “Và này Xá-lợi-phất, làm cách nào cái tâm được 
giải thoát? Này Xá-lợi-phất, đó là người tu biết sống 
thực hành quán xét thân... thực hành quán xét những 
cảm giác... thực hành quán xét tâm .... thực hành 
quán xét những đối tượng của tâm, nhiệt thành, hiểu 
biết rõ ràng và chánh-niệm, sau khi đã vượt qua những 
tham muốn và phiền não đối với thế giới. 

—“Này Xá-lợi-phất, ai làm theo cách như vậy thì 
tâm mới được giải thoát. Và khi người có một cái tâm 


22 s Trưởng lão Nụanaponika 


được giải thoát, ta gọi đó là bậc đại phu. Nhưng người 
không có một cái tâm được giải thoát, ta gọi đó không 
phải là đại phu.” 
(5.47, 11) 
5 

Siêu Xuất uà Kỳ Hiệu 
Này Ananda, thầy có thể giữ trong tâm phẩm hạnh siêu 
xuất và kỳ diệu này của bậc Thiện Thệ: biết rõ những 
cảm giác khởi sinh bên trong bậc Thiện Thệ, biết rõ 
chúng tiếp tục, biết rõ chúng ngừng diệt; biết rõ những 
nhận thức khởi sinh bên trong bậc Thiện Thệ, biết rõ 
chúng tiếp tục, biết rõ chúng ngừng diệt; biết rõ những 
ú nshĩ khỏi sinh bên trong bậc Thiện Thệ, biết rõ chúng 
tiếp tục, biết rõ chúng ngừng diệt. Này Ananda, thầy có 
thể lưu giữ trong tâm phẩm hạnh siêu xuất và kỳ diệu 
đó của bậc Thiện Thệ. 

(Tức luôn chánh-niệm và hiểu biết về sự sinh, 
trưởng, diệt của mọi sự bên trong thân-tâm mình). 
(M.123) 

6 
Nơi Nghỉ 


Này Bà-la-môn, năm giác quan có các trú xứ khác nhau, 
có những địa phận khác nhau, và chúng không tham dự 
vào trú xứ và địa phận của nhau. Năm đó là gì ? 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm ® 23 


Năm giác quan nhìn, nghe, ngửi, nếm và tiếp xúc. 
Bởi vì năm giác quan có các trú xứ khác nhau, có những 
địa phận khác nhau, và chúng không tham dự vào trú 
xứ và địa phận của nhau, nên đối với chúng tâm chính 
là nơi nghỉ! và tâm thì tham dự vào địa phận của 
chúng. 

—Ngài Cồ-đàm, nhưng đối với tâm cái gì là nơi 

nơi nghỉ? 

—Này Bà-la-môn, đối với tâm, sự chánh-niệm là 

nơi nghỉ. 

—Ngài Cồ-đàm, đối với sự chánh-niệm, cái gì là 

nơi nghỉ? 

—Này Bà-la-môn, đối với sự chánh-niệm, sự giải 

thoát là nơi nghỉ. 

—Ngài Cồ-đàm, đối với sự giải thoát, cái gì là nơi 

nghỉ? 

—Này Bà-la-môn, đối với sự giải thoát, Niết-bàn là 

nơi nghỉ. 

—Ngài Cồ-đàm, đối với Niết-bàn, cái gì là nơi 

nghỉ? 

—Này Bà-la-môn, giờ ông đã bước quá khỏi phạm 
vi hỏi đáp. Vấn đề ông mới hỏi không còn đúng chỗ. 
Bởi vì khi tiến vào trạng thái Niết-bàn có nghĩa là Đời 
Sống Thánh Thiện đang được sống; đời sống thánh 


24 ® Trưởng lão Nụanaponika 


thiện đó có Niết-bàn là mục tiêu của nó, có Niết-bàn là 
đích đến của nó. 
(S.48, 42) 
7 

Sự Tu Tập cho Tất Cả Mọi Người 
Một lần trong thời Đức Thế Tôn sống ở xứ của những 
người Kosala (Câu-xá-lợi), trong ngôi làng tên Sala của 
những Bà-la-môn. Lúc đó, Phật nói với các Tỳ kheo như 
sau: 

Đối với những Tỳ kheo mới, mới xuất gia chưa 
được lâu, mới đến với giáo lý và giới luật, thì họ nên 
được khuyến khích về, nên được giới thiệu về, và nên 
được xác lập bản thân trong việc tu tập bốn Nền Tảng 
Chánh-Niệm. Bốn đó là gì? 


Này các Tỳ kheo, đó là thực hành quán xét thân, 
nhiệt thành và hiểu biết rõ ràng, nhất tâm, với một trái 
tim bình lặng và một cái tâm được hội tụ và tập trung, 
để hiểu biết thân đúng như nó thực là. 


Đó là thực hành quán xét những cỉm giác... . để 
hiểu biết những cảm giác đúng như chúng thực là; thực 
hành việc quán xét fâm .. . để hiểu biết tâm đúng như 
nó thực là; thực hành việc quán xét 0hững đối tượng tâm, 
nhiệt thành và hiểu biết rõ ràng, nhất tâm, với một trái 
tim bình lặng và một cái tâm được hội tụ và tập trung, 
để hiểu biết những đối tượng tâm đúng như chúng thực 
là. 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm ® 25 


Cũng vậy đối với những Tỳ kheo trong giai đoạn 
tu cao hơn? nhưng vẫn chưa đạt tới mục tiêu và hướng 
tới sự Bình An Cao Nhất— cũng vậy, họ cũng sống nhiệt 
thành và hiểu biết rõ ràng, nhất tâm, với một trái tim 
bình lặng và một cái tâm được hội tụ và tập trung, thực 
hành quán xét thân, để hiểu biết trọn vẹn về thân; thực 
hành việc quán xét 0—ững cảm siác, để hiểu biết trọn vẹn 
về những cảm giác; thực hành việc quán xét tẩm, để 
hiểu biết trọn vẹn về tâm; thực hành việc quán xét 
những đối tượng tâm, để hiểu biết trọn vẹn3 về những đối 
tượng tâm. 

Cũng vậy, đối với những Tỳ kheo đã là những bậc 
Thánh Nhân (A-la-hán), người không còn ô nhiễm, 
người đã đang sống Đời Sống Thánh Thiện cho đến 
cuối cùng, người đã hoàn thành việc tu tập, đã trút bỏ 
gánh nặng, đã đạt đến mục tiêu, đã tiêu diệt các gông 
cùm tái sinh, và đã được giải thoát bằng trí tuệ hoàn 
thiện— cũng vậy, họ cũng sống nhiệt thành và hiểu biết 
rõ ràng, nhất tâm, với một trái tim bình lặng và một cái 
tâm được hội tụ và tập trung, thực hành quán xét thân 
để hiểu biết trọn vẹn về thân; thực hành việc quán xét 
những cảm giác, để hiểu biết trọn vẹn về những cảm 
giác; thực hành việc quán xét tâm, để hiểu biết trọn vẹn 
về tâm; thực hành việc quán xét những đối tượng tâm, để 
hiểu biết trọn vẹn về những đối tượng tâm. 

Cũng vậy, đối với những Tỳ kheo mới, mới xuất 
gia chưa được lâu, mới đến với giáo lý và giới luật— 


26 ® Trưởng lão Nụanaponika 


cũng vậy, họ nên được khuyến khích về, nên được giới 
thiệu về, và nên được xác lập bản thân trong việc tu tập 
bốn Nền Tảng Chánh-Niệm như vậy. 
(S.4, 4) 
8 
Bốn Nền Tảng Chánh Niệm— 
Tiêu Chuẩn đo lường sự Chứng Đắc 
Một lần ngài Xá-lợi-phất (Saripuffa) nói với ngài A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha): 

"Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, người ta nói về người 
trong giai đoạn tu cao (học nhân, sekha). Thế nào mới là 
người đang tu tiến trong giai đoạn tu cao đó? 

- "Này đạo hữu, người đã phát triển một phần của 
bốn Nền Tảng Chánh-Niệm là người đang ở trong giai 
đoạn tu cao. 

"Này đạo hữu Anuruddha, người ta nói về người 
đã vượt qua giai đoạn tu! (0ô học nhân, asekha). Thế nào 
mới là người đã vượt qua giai đoạn tu cao đó? 

"Này đạo hữu, người đã phát triển hoàn thiện của 
bốn Nền Tảng Chánh-Niệm là người đã vượt qua giai 
đoạn tu cao đó." 

(S.47, 26.27) 
9 


Lời Nói Nặng Cân 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm *® 27 


Có lần ngài A-nậu-lâu-đà (Amuruddha) và ngài Xá-lợi- 
phất (Saripufta) sống ở gần Vesali (Tỳ-xá-]i), ở nơi vườn 
xoài của cô Ambapali. Vào buổi chiều sau khi ngài Xá- 
lợi-phất ra khỏi chỗ ẩn trú của mình, ngài đi đến gặp 
ngài A-nậu-lâu-đà. Sau khi chào hỏi thân thiện với 
nhau, ngài nói như vây: 

“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, những nét bê ngoài 
của đạo hữu thật sáng rỡ; nét mặt và da dẻ sáng trong. 
Đâu là nơi an trú của tâm mà đạo hữu vẫn thường sống 
an trú vào đó?” 


— “Thưa đạo hữu, tâm tôi được thiết lập vững chắc 
trong bốn Nền Tảng Chánh-Niệm, tôi thường sống an 
trú như vậy. 


— “Này đạo hữu, ai là một A-la-hán, là người 
không còn ô nhiễm, người đã đang sống Đời Sống 
Thánh Thiện cho đến cuối cùng, người đã hoàn thành 
việc tu tập, đã trút bỏ gánh nặng, đã đạt đến mục tiêu, 
đã tiêu diệt các gông cùm tái sinh, và đã được giải thoát 
bằng trí tuệ hoàn thiện—người ấy thường xuyên sống 
an trú với một cái tâm được thiết lập vững chắc trong 
bốn Nền Tảng Chánh-Niệm. 

“Này đạo hữu, đó là điều lợi lạc cho chúng ta, một 
điều lợi lạc lớn lao chúng ta đã nghe được lời nói nặng- 
cân (rất quan trọng, quả quyết) từ chính miệng của ngài 
A-nậu-lâu-đà.” 


(S.52, 9) 


28 s Trưởng lão Nụanaponika 


10 
Không Đối Hướng, Không Thoái Chuyển 
Có lần ngài A-nậu-lâu-đà (Aøuruddha) sống ở gần 
Savatthi (Xá-vệ), trong một căn nhà gần cây Salala. Lúc 
đó ngài nói với các vị Tỳ kheo như sau: 

“Này các đạo hữu, dòng sông này, là sông Hằng, 
chảy về phía Đông, uốn về phía Đông, hướng về phía 
Đông. Giờ giả sử có một đoàn người mang theo cuốc 
xẻng và rổ thúng, và họ nói rằng: “Chúng tôi sẽ làm cho 
con sông này, sông Hằng, chảy về phía Tây, uốn về phía 
Tây, hướng về phía Tây“. Các đạo hữu nghĩ sao: liệu 
đoàn người đó có thể thực sự làm cho sông Hằng chảy 
về phía Tây, uốn về phía Tây, hướng về phía Tây, hay 
không? 

—Đích thực là không, thưa đạo hữu. 

— Và tại sao không? 


—Này đạo hữu, chắc chắn rằng, sông Hằng chảy 
về phía Đông, uốn về phía Đông, hướng về phía Đông. 
Không thể nào làm cho nó chảy về phía Tây, uốn nó 
chảy về phía Tây, hướng nó chảy về phía Tây, dù cho 
đoàn người đó có chịu cực khổ làm đến mức kiệt sức. 

—Này các đạo hữu, cũng giống vậy: nếu một Tỳ 
kheo đã tu tập và thường xuyên thực hành bốn Nền 
Tảng Chánh-Niệm, khi có vua chúa và quan lại, có bạn 
bè, người thân thuộc và họ hàng xúm lại, tặng tiên bạc 
châu báu và bảo người đó: “Này thân nhân! Anh thèm 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 29 


gì trong mấy bộ cà sa vàng đó? Vì sao phải đi sống với 
cái đầu trọc? Này, hãy quay về nhà sống lại đời thường, 
hưởng tiên bạc châu báu, và làm những việc thiện cũng 
được!.”“ Nhưng, này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo đã tu 
tập và thường xuyên thực hành bốn Nền Tảng Chánh- 
Niệm, người ấy sẽ không bỏ việc tu để quay lại một 


1” 


trạng thái sống thấp, điều đó là không thể. Và tại sao 
không thể? Không thể nào một cái tâm từ lâu đã chuyển 
theo hướng từ bỏ, đã uốn theo hướng từ bỏ, đã hướng 
theo hướng từ bỏ, mà bây giò có thể quay lại một trạng 
thái sống thấp như vậy.” 

(S.52, 8) 

11 
Người Bất Tử 

Này các Tỳ kheo, có bốn Nền Tảng Chánh-Niệm. Bốn 
đó là gì? 

Ở đây, một Tỳ kheo thực hành quán xét thân, nhiệt 
thành, hiểu biết rõ ràng và chánh-niệm, sau khi đã vượt 
qua những tham muốn và phiền não đối với thế giới. 
Trong khi người đó thực hành quán xét thân như vậy, 
mọi tham muốn đối với thân đều bị trừ bỏ bên trong 
người đó. Bằng cách trừ bỏ những tham muốn, người 
đó chứng thành Bất Tử. 

Người đó thực hành quán xét những cảm giác, nhiệt 
thành, hiểu biết rõ ràng và chánh-niệm, sau khi đã vượt 
qua những tham muốn và phiền não đối với thế giới. 


30 ® Trưởng lão NụanaponiKka 


Trong khi người đó thực hành quán xét những cảm 
giác, mọi tham muốn đối với những cảm giác đều bị trừ 
bỏ bên trong người đó. Bằng cách trừ bỏ những tham 
muốn, người đó chứng thành Bất Tử. 


Người đó thực hành quán xét tâm, nhiệt thành, hiểu 
biết rõ ràng và chánh-niệm, sau khi đã vượt qua những 
tham muốn và phiền não đối với thế giới. Trong khi 
người đó thực hành quán xét tâm, mọi tham muốn đối 
với những cảm giác đều bị trừ bỏ bên trong người đó. 
Bằng cách trừ bỏ những tham muốn, người đó chứng 
thành Bất Tử. 


Người đó thực hành quán xét những đối tượng của 
tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh-niệm, sau 
khi đã vượt qua những tham muốn và phiền não đối 
với thế giới. Irong khi người đó thực hành quán xét 
những đối tượng của tâm, mọi tham muốn đối với 
những cảm giác đều bị trừ bỏ bên trong người đó. Bằng 
cách trừ bỏ những tham muốn, người đó chứng thành 
Bất Tử.” 

(S.47, 37) 
12 
Những Ô Nhiễm 
Này các Tỳ kheo, có ba loại ô nhiễm: Ô nhiễm do nhục 
dục, ô nhiễm do tham muốn được tái sinh, và ô nhiễm 
do vô minh. 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 31 
Để loại bỏ ba loại ô nhiễm này, này các Tỳ kheo, 
phải tu tập bốn Nền Tảng Chánh-Niệm. 
(S.47, 50) 
13 
Quá Khứ uà Tương LaI 
Này các Tỳ kheo, để dẹp bỏ và vượt qua những giả định 
về quá khứ và tương lai kia, cần phải tu tập bốn Nền 
Tảng Chánh-Niệm. 
(D.29) 
14 
Cho Ích Lợi của Chính Mình 


Này các Tỳ kheo, vì lợi lạc của chính mình, phải lấy sự 
chánh-niệm (mang tính) cảnh giác làm người bảo vệ của 
tâm, và điều đó là vì bốn lý do sau đây: 


“Mong cho tâm tôi không chứa tham dục đối với 
thứ gì làm phát sinh fhzm dục!— vì lý do này sự chánh- 
niệm cảnh giác phải làm người bảo vệ của tâm, vì lợi lạc 
của mình. 

“Mong cho tâm tôi không chứa sân hận đối với thứ 
gì làm phát sinh sân hận!— vì lý do này, sự chánh-niệm 
cảnh giác làm người bảo vệ của tâm, vì lợi lạc của chính 
mình. 


“Mong cho tâm tôi không chứa sự ø#su mờ đối với 
thứ gì làm phát sinh sự ø#e⁄ mờl—vì lý do này, sự 


32 s Trưởng lão Nụanaponika 


chánh-niệm cảnh giác làm người bảo vệ của tâm, vì lợi 
lạc của chính mình. 

“Mong cho tâm tôi không chứa s7 mê đối với thứ gì 
làm phát sinh sự si mê!—vì lý do này, sự chánh-niệm 
cảnh giác làm người bảo vệ của tâm, vì lợi lạc của chính 
mình. 


“Này các Ty kheo, bây giờ, khi tâm của một Tỳ 
kheo không chấp chứa tham dục đối với những thứ làm 
phát sinh tham dục, là do người đó đã không còn tham 
dục. 


“bây giờ, khi tâm của một Tỳ kheo không chấp 
chứa sân hận đối với những thứ làm phát sinh sân hận, 
là do người đó đã không còn sân hận. 

“bây giờ, khi tâm của một Tỳ kheo không chấp 
chứa sự ngu mò đối với những thứ làm phát sinh sự 
ngu mờ, là do người đó đã không còn ngu mờ. 

“bây giờ khi tâm của một Tỳ kheo không chấp 
chứa si mê đối với những thứ làm phát sinh sĩ mê, là do 
người đó đã không còn si mê—nhờ vậy vị Tỳ kheo đó 
sẽ không chao đảo, không run rẩy, không rùng mình, vị 
ấy sẽ không đầu hàng sự sợ hãi, cũng không nghe theo 
các đạo thuyết khác.”s 
(A.4, 117) 

15 


Sự Phòng Hộ Đứng Đắn 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 33 


Một lần Đức Thế Tôn ở xứ Sumbha, trong một thị trấn 
của người Sumbha, được gọi là Sedaka. Lúc đó Phật nói 
với những Tỳ kheo như sau: 


Ngày xưa có một người làm nghề xiếc thăng bằng 
trên cây sào tre. Dựng cây sào lên, ông ấy nói với cô học 
trò phụ diễn của ông: “Này Medakatalika thân yêu, hãy 
leo lên cây sào và đứng trên vai ta!“— “Dạ thưa thầy”, 
cô gái đáp lại và làm theo lời thây. Rồi người thợ xiếc 
nói: “Này Medakatalika, giò hãy khéo phòng hộ ta, và 
ta sẽ phòng hộ cho con (để cùng giữ thăng bằng trên 
cây tre). Vậy đó, hãy canh chừng lẫn nhau, hãy phòng 
hộ lẫn nhau, chúng ta sẽ biểu diễn kỹ năng của chúng 
ta, để kiếm sống, và sau đó có thể leo xuống khỏi sào tre 
một cách an toàn.” 


“Nhưng cô học trò nói lại: “Không phải vậy, thưa 
Thầy! Thây, thầy phải lo phòng hộ cho chính thầy; và 
con, con sẽ lo phòng hộ cho chính con. Canh chừng 
chính mình, phòng hộ chính mình, chúng ta sẽ biểu 
diễn kỹ năng của chúng ta, để kiếm sống, và sau đó có 
thể leo xuống khỏi sào tre một cách an toàn.” 

“Đó là cách đúng đắn”, Phật đã nói, và Phật nói 
thêm rằng: 

“Theo cách cô học trò đã nói: “Con sẽ lo phòng hộ 
chính mình”, bốn Nền Tảng Chánh Niệm nên được 
thực tập theo cách đó. Phòng hộ chính mình sẽ phòng 
hộ cho người khác; phòng hộ cho người khác là phòng 
hộ chính mình. 


34 ®s Trưởng lão Nụanaponika 


“Và làm cách nào một người, khi phòng hộ chính 
mình, sẽ phòng hộ cho người khác? -Đó là bằng sự thiền 
tập thường xuyên và liên tục. 


“Và làm cách nào một người, khi phòng hộ chính 
mình, sẽ phòng hộ cho người khác? -Đó là bằng sự nhẫn 
nhục và chịu khó, bằng lối sống bất-bạo-lực và vô-hại, 
bằng tâm từ ái và bi mẫnð. 

“Tôi sẽ phòng hộ chính tôi”, bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm nên được thực tập theo cách đó. “Tôi sẽ phòng hộ 
cho người khác”, bốn Nền Tảng Chánh Niệm nên được 
thực tập theo cách đó. Phòng hộ chính mình (sẽ) là 
phòng hộ cho người khác; phòng hộ cho người khác 
(nghĩa) là phòng hộ chính mình.”2 


(S.47, 19) 
16 


Một Gia Chủ Bị Bệnh 


Một gia chủ tên Sirivaddha ở Rajagaha, một người thực 
hành theo Giáo lý của Phật, đã ngã bệnh gần chết; ông 
đã gửi lời thỉnh câu ngài Ananda đến gặp ông. Theo lời 
thỉnh cầu, ngài Ananda đã đến thăm nhà vị gia chủ 
bệnh, và ở đó ngài có nói với ông ta như sau: 

“Này gia chủ, tình trạng của ông có thể chịu được 
không, ông có chịu nỗi không? Bữa giờ bệnh đau có 
thuyên giảm hay càng nặng hơn? Ông có thấy đỡ hơn 
hay tệ hơn? 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 35 


— “Không, thưa Thây, tình trạng của con là không 
thể chịu nỗi; con khó mà chịu nỗi. Bệnh đau càng nặng 
chứ không thuyên giảm; sự hoại diệt đang thấy rõ, 
không thấy đỡ chút nào. 


— “Như vầy, này gia chủ, ông nên luyện tập bản 
thân như vây: “Tôi sẽ thực hành quán xét thân... .. thực 
hành quán xét những cảm giác... . thực hành quán xét 
tâm... thực hành quán xét những đối tượng của tâm, 
nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh-niệm, sau khi đã 
vượt qua những tham muốn và phiền não đối với thế 
giới. 

— “Thưa Ngài, bốn Nền Tảng Chánh Niệm này, đã 
được giảng dạy bởi Đức Thế Tôn, có thể được tìm thấy 
trong con, và con đã sống theo những giáo lý đó: bởi vì 
con sống thực hành quán xét thân... . thực hành quán 
xét những cảm giác .. . thực hành quán xét tâm .. . thực 
hành quán xét những đối tượng của tâm, nhiệt thành, 
hiểu biết rõ ràng và chánh-niệm.... 

“Và đối với năm gông cùm đầu tiên, đã được 
giảng giải bởi Đức Thế Tôn, con không còn thấy một 
gông cùm nào trong số đó mà con chưa trừ bỏ được. 

—“Này gia chủ, đó thực là một thành tựu đối với 
ông, một sự thành tựu lớn lao! Này gia chủ, đó là thánh 


77/77 


quả Bất Lai" vừa được ông tuyên bố. 
(S.47, 29) 
17 


36 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Một Tù Kheo BỊ Bệnh 
Một lần, khi ngài A-nậu-lâu-đà (A#uruddha) sống gần 
Savatthi (thành Xá-vệ), ngài ngã bệnh và đau đớn như 
gân chết. Lúc đó có vài Iỳ kheo đã đến thăm ngài A- 
nậu-lâu-đà và thưa với ngài như vầy: 

“Trạng thái tâm nào đạo hữu A-nậu-lâu-đà đang 
an trú vào đó mà những cảm nhận (đau đớn) của thân 
không thể làm xáo trộn cái tâm của đạo hữu vậy? 

— “Này các đạo hữu, đó là một trạng thái tâm đã 
được bám gốc một cách vững chắc trong bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm; và nhờ đó, những cảm nhận (đau đớn) 
của thân không còn có thể làm xáo trộn cái tâm của tôi.” 
(S.52, 10) 

18 
Trưởng Lão LItHa 
Khi bệnh đến, ta liền khởi chánh-niệm như vầy: 

“Bệnh đã gọi: đâu còn thời gian mà biếng nhác! “ii 
(Thag.30) 

19 


Từ Ràng Buộc đến Tự Do 


ii Nghĩa là: Khi có đau bệnh, ta liền khởi chánh-niệm rằng: giò đã đến 
lúc già bệnh, phải lo tu tập vì đâu còn thời gian nữa mà lười biếng. 


Các kính nói oề Chánh-Niệm ® 37 


Ngay trong những ràng buộc của sự sống, 
Ta tìm thấy giáo pháp dẫn đến Niết-bàn, 
chấm dứt bệnh đau: 
Giáo pháp đó được tìm thấy 
bởi những người đạt đến sự chánh-niệm; 
Tâm của họ cũng đạt đến sự chánh-định hoàn hảo. 
(S.2, 7) 
20 
Những Bông Hoa Giải Thoát 
Tu tập và vững chãi trong sự nỗ lực đúng đắn, 
Với sự chánh-niệm chính là trú xứ của mình — 
Nếu được trang điểm bằng những bông hoa giải 
thoát đó, 
Bậc vô nhiễm sẽ không còn bị tái sinh. 
(Thag.100) 
21 
Tỉnh Giác 0uề Hiện Tại 
Đừng truy tìm những thứ đã qua, 
Đừng ấp ủ những thứ tương lai: 
Quá khứ thì đã qua rồi, 
Tương lai thì còn chưa đến. 
Nhưng ai có tâm nhìn sáng rõ sẽ thấy,12 
Hiện tại là bây giờ và ngay đây, 
Người có trí như vậy sẽ quyết tu để đạt đến 
Cái không bao giờ bị mất hay bị lay chuyển.13 


38 ®s Trưởng lão NụanaponiKka 


(M.13) 
bà 
Sự Tích Lũu 

“Một đống bất thiện”, đó là năm Chướng Ngại - có thể 
nói chính xác như vậy. Bởi vì, đích thực chúng chỉ toàn 
là một đống tích lũy những thứ bất thiện. Năm chướng 
ngại đó là gì? Đó là: tham dục, ác ý, buồn ngủ và đờ 
đẫn, bất an và lo lắng, nghi ngờ (có trong tâm). 

“Một đống thiện lành”, đó là bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm - có thể nói chính xác như vậy. Bởi vì, đích thực 
chúng chỉ toàn là một đống tích lũy những thứ thiện 
lành. 

(S.47, 5) 

23 

Món Quà của Tình Bạn 

Này các Tỳ kheo, những ai mà các thầy có sự cảm thông 
với họ, những ai họ thấy tốt khi lắng nghe các thầy — đó 
là những người bạn và đạo hữu, những người thân và 
họ hàng—họ nên được khuyến khích và giới thiệu về sự 
tu tập và thiết lập (tâm) trong bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm. 
(S.47, 48) 

24 


Hoàn Toàn Là Hữu Ích 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 39 


Này các Tỳ kheo, ta tuyên bố, sự chánh-niệm là hữu-ích 
ở mọi lúc mọi nơi. 


(S.46, 53) 


NHỮNG TU TẬP BAN ĐẦU 
25 
Những Chướng Ngịi 
Này các Tỳ kheo, nếu không từ bỏ sáu điều thì sẽ không 
thể sống thực hành quán xét thân... thực hành quán 
xét những cảm giác... . thực hành quán xét tâm... thực 
hành quán xét những đối tượng của tâm. Sáu đó là gì? 
Đó là: hay thích hoạt động, thích nói nhiều; thích 

ngủ nhiều; thích tụ họp; thiếu kiểm soát giác quan; ăn 
uống không chừng mực. 
(A.4, 117) 

26 

Tu Tiến Dần Dìn 

Thời Đức Thế Tôn sống gân Saketa trong phân khu 
rừng có nai ở Anjana-vana. Lúc đó có một du sĩ tên 
Kundaliya đi đến đó, sau khi cúi chào Đức Thế Tôn một 
cách thân thiện và lễ phép, ông ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, ông nói với Đức Thế Tôn 
như vầy: 


40 ® Trưởng lão Nụanaponika 


“Thưa ngài, tôi có thói quen ghé thăm các khu tu 
viện và gặp gỡ nhiều người. Sau khi ăn bữa sáng, tôi 
thường đi đến tu viện này và tu viện khác, khu này và 
khu khác. Ở đó tôi gặp các ẩn sĩ và các bà-la-môn đang 
nói chuyện đàm luận, bởi họ cho rằng việc tranh luận 
và phê bình là hữu ích. Giờ xin hỏi ngài Cồ-đàm, điều 
gì ngài cho là hữu ích? 

— “Đó là kết quả giải thoát bằng sự hiểu biết1, bậc 
Thiện Thệ cho rằng đó là điều hữu ích. 

— “Vậy xin hỏi ngài Cồ-đàm, tu tập và thường 
xuyên thực hành những điều gì mới có thể thành tựu 
kết quả giải thoát bằng sự hiểu biết đó? 


—Bảy Yêu Tố giúp Giác Ngộ, nếu được tu tập và 
thường xuyên thực hành, sẽ thành tựu kết quả giải 
thoát bằng sự hiểu biết đó. 


— Vậy tu tập và thường xuyên thực hành những 
điều gì mới có thể thành tựu bảy Yếu Tố giúp Giác Ngộ 
đó? 

—Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, nêu tu tập và 
thường xuyên thực hành, sẽ thành tựu bảy Yếu Tố giúp 
Giác Ngộ. 

— Vậy tu tập và thường xuyên thực hành những 
điều gì mới có thể thành tựu bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm đó? 


—Ba nghiệp (hạnh) tốt lành.1 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 41 


— Vậy tu tập và thường xuyên thực hành những 
điều gì mới có thể thành tựu ba nghiệp tốt lành đó? 

— Kiểm soát các giác quan.” 

(5.46, 6) 
si 
Sự Khởi Đầu Tu Tập 
Ở Savatthi (Xá-vệ). Có lần ngài Bahiya đến gặp Đức Thế 
Tôn, sau khi kính chào Phật, ngài ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, ngài thưa với Phật: 

“Thưa Đức Thế Tôn, sẽ thật tốt lành nếu ngài 
giảng giải ngắn gọn về giáo lý cho con, để sau khi lắng 
nghe lời chỉ dạy, con có thể sống một mình, ẩn dật, tận 
tâm, và kiên định (tu tập). 

“Này Bahiya, trước tiên thây có thể khởi đầu làm 
trong sạch mình bằng những điều thiện ích. Và làm sao 
để khởi đầu làm trong sạch mình bằng những điều 
thiện ích? Đó là giới hạnh đã được khéo làm trong sạch 
và sự hiểu biết được đúng đắn. Này Bahiya, khi giới 
hạnh của thây đã rất trong sạch và sự hiểu biết của thây 
là đúng đắn, lúc đó giới hạnh sẽ giúp và trợ duyên cho 
thầy tu tập bốn Nền Tảng Chánh niệm. 

“Này Bahiya, khi giới hạnh đã giúp và trợ duyên 
cho thầy như vậy, thầy sẽ tu tập bốn Nền Tảng Chánh 
niệm, cho dù đã hết ngày, dù đêm tàn sắp sáng, thầy có 


42 * Trưởng lão Nụanaponika 


thể trông đợi sự tăng trưởng với toàn những điều thiện 
ích, không phải bị thoái lui.” 

Và như vậy, ngài Bahiya lấy làm vui mừng và thỏa 
mãn với những lời của Đức Thế Tôn, ngài cúi chào Đức 
Phật và ra về. 

Và bấy giờ ngài Bahiya đã sống một mình và ẩn 
dật, tận tâm, nhiệt thành, và kiên định (tu tập). Và đó 
chính là mục tiêu của những người con thánh thiện đã 
rời bỏ gia đình trở thành bậc xuất gia tu hành, chẳng 
bao lâu ngài sẽ trực tiếp nhìn thấy sự hoàn thiện cao 
nhất của Đời Sống Thánh Thiện, ngay trong kiếp này, tự 
mình chứng ngộ điều đó; đó là “Sinh đã tận, Đời Sống 
Thánh Thiện đã hoàn thành, việc tu tập đã làm xong, 
không còn việc gì phải làm nữa”, ngài ấy biết rõ điều 
này. 

Vậy đó, ngài Bahiya đã chứng thành một trong 
những vị thánh A-la-hán. 


(S.47, 5) 
28 
Mục Đích của Những Giới Luật 0ề Đạo Đức 


“Này đạo hữu Ananda, những giới luật thiện ích về đạo 
đức đã được Đức Thế Tôn tuyên thuyết, vì mục đích gì 
Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết những điều đó? 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 43 


— “Thật khéo hỏi, này đạo hữu Bhadha, thật khéo 
nói! Lành thay trí khôn của ngài, lành thay trí tuệ của 
ngài, câu hỏi thật xuất sắc! 

“Những giới luật thiện ích về đạo đức đã được 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết vì mục đích để tu tập bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm.” 

(S.47, 21) 


NHỮNG HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ TU TẬP 
20 
Hướng Dẫn cho Bahiua 

Này Bahiya, thây nên tập luyện bản thân như vầy: 
“Trong cái được nhìn thấy, phải biết đó chỉ là cái được 
nhìn thấy; trong cái được nghe, phải biết đó chỉ là cái 
được nghe; trong cái được cảm nhận [như mùi hương, 
mùi vị, hoặc sự chạm xúc], phải biết đó chỉ là cái được 
cảm nhận; trong cái được nghĩ, phải biết đó chỉ là cái 
được nghĩ.”1 
(Uđ.1, 10) 

30 

Thiền Có Định Hướng 0à Thiền Không Định Hướng 

Ở Savatthi (Xá-vệ). Một buổi sáng, ngài Ananda mặc y 
phục, mang bình bát và áo cà sa và đi đến một ni viện. 
Khi đến nơi ngài ngồi xuống ở chỗ ngồi đã đọn sẵn. Các 


44 s Trưởng lão Nụanaponika 


Tỳ kheo đến kính chào ngài Ananda và ngồi xuống một 
bên, và họ thưa rằng: 


“Thưa ngài Ananda, ở đây có nhiều Tỳ kheo nị, là 
những người có tâm đã được khéo thiết lập trong bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm, đã trải nghiệm kết quả tốt, 
ngày một tăng dân. 

“Thật vậy, này các ni. Thật vậy, này các ni. Bất kỳ 
vị tăng hay ni nào có tâm được khéo thiết lập trong bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm, thì họ đều có thể trông đợi trải 
nghiệm một kết quả tốt, ngày một tăng dân“. 


Và sau khi ngài Ananda đã chỉ dẫn, khuyến khích, 
tạo niềm hoan hỷ cho các Tỳ kheo ni, ngài ra về. Ngài 
tiếp tục đi khất thực trong thành Savatthi, và trở về sau 
khi đi một vòng khất thực; sau bữa ăn trưa, ngài đi đến 
gặp Đức Thế Tôn. Sau khi cúi chào vị Thây, ngài ngồi 
xuống một bên, và ngài kể lại chuyến viếng thăm ni 
viện vào buổi sáng. Và Đức Thế Tôn đã nói như vầy: 

“Đúng vậy, này Ananda. Đúng vậy, này Ananda. 
Thực đúng vậy, bất kỳ vị tăng hay ni nào có tâm được 
khéo thiết lập trong bốn Nền Tảng Chánh Niệm, thì họ 
đều có thể trông đợi trải nghiệm một kết quả tốt, ngày 
một tăng dần. 

“Bốn đó là gì? Ở đây, một người tu sống thực hành 
quán xét thân, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh- 
niệm, sau khi đã vượt qua những tham muốn và phiền 
não đối với thế giới. Trong khi người đó thực hành 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm ® 45 


quán xét thân như vậy, với fhân là đối tượng quán xét, 
có sự phấn khích về thân khởi sinh bên trong người đó, 
hoặc có sự đờ đẫn về tâm khởi sinh bên trong người đó; 
hoặc tâm người đó có bị xao lãng bởi những điều hướng 
ngoại. 

Trong trường hợp đó, người tu đó phải đnh-hướng 
những ý nghĩ vào đối tượng nào đó giúp phát khởi 
niềm tự-tin(tín). Sau khi làm như vậy, yếu tố hoan-hỷ 
(hỷ) sẽ khởi sinh bên trong người đó. Trong một cái tâm 
hoan hỷ, yếu tố khoan-khoái sẽ khởi sinh. Trong một cái 
tâm khoan khoái, sự tĩnh-lặng bên trong sẽ xuất hiện. 
Người có sự tĩnh lặng bên trong sẽ cảm thấy niềm hạnh- 
phúc (lạc); và một cái tâm hạnh phúc sẽ đạt đến trạng 
thái định. Bây giờ người đó nghĩ rằng: “Mục đích ta 
định hướng cái tâm (qua đối tượng khác) giờ đã hoàn 
thành. Giờ ta đâu cần phải hướng theo nó nữa?“. Và 
người đó bỏ!® đối tượng mới đó, không còn quán xét 
hay quán chiếu về nó nữa". Giờ thì ta nên bỏ đối tượng 
mới đó không? “Bây giờ ta không còn quán chiếu và 
xem xét, giờ ta luôn chánh-niệm từ bên trong, và hạnh 
phúc”, người đó nghĩ vậy. 

“Lại nữa, này Ananda, một người tu sống thực 
hành quán xét nhữns cẩm giác... . quán xét tâm .. .„ quán 
xét những đối tượng của tâm. Trong khi người đó sống 
thực hành như vậy, với những cảm giác. ..., tâm .. „ hoặc 
những đối tượng của tâm là đối tượng quán xét, có sự 
phấn khích về thân khởi sinh bên trong người đó, hoặc 


46 * Trưởng lão Nụanaponika 


có sự đờ đẫn về tâm khởi sinh bên trong người đó; hoặc 
tâm người đó có bị xao lãng bởi những điều hướng 
ngoại. 

Trong trường hợp đó, người tu đó phải đnh-hướng 
những ý nghĩ vào đối tượng nào đó giúp phát khởi 
niềm tự tin. Sau khi làm như vậy, yếu tố hoan-hỷ sẽ 
khởi sinh bên trong người đó. Trong một cái tâm hoan 
hỷ, yếu tố khoan-khoái sẽ khởi sinh. Trong một cái tâm 
khoan khoái, sự tính-lặng bên trong sẽ xuất hiện. Người 
có sự tĩnh lặng bên trong sẽ cảm thấy niềm hạnh-phúc; 
và một cái tâm hạnh phúc sẽ đạt đến trạng thái định. 
Bây giờ người đó nghĩ rằng: “Mục đích ta định-hướng 
cái tâm (qua đối tượng khác) giờ đã hoàn thành. Giờ ta 
đâu cần phải hướng theo nó nữa?“. Và người đó bỏ đối 
tượng mới đó, không còn quán xét hay quán chiếu về 
nó nữa. Giờ thì ta nên bỏ đối tượng mới đó không? 
“Bây giờ ta không còn quán chiếu và xem xét, giờ ta 
luôn chánh-niệm từ bên trong, và hạnh phúc“, người đó 
nghĩ vậy. 

“Này Ananda, đây chính là sự thiên có định 
hướng.?9 

“Và này Ananda, còn sự thiên khôns có định hướng 
là gì?! 


“Này Ananda, nếu tâm một người tu không cần 
hướng ra ngoài, người ấy biết: “Tâm của ta không 
hướng-ngoại.” Và người ấy biết thêm: “Từ giai đoạn 
đầu và giai đoạn sau [của sự thiền tập] ta không có 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm *® 47 


những chướng ngại, ta tự do, không bị chệch hướng.”?3 
Và người ấy biết thêm rằng: “Tôi sống thực hành quán 
xét thân, quán xét những cảm giác, quán xét tâm, quán 
xét những đối tượng của tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ 
ràng và chánh-niệm, sau khi đã vượt qua những tham 
muốn và phiền não đối với thế giới. Và tôi hạnh phúc. 

“Này Ananda, đây là sự thiền không định hướng. 
(không cần định hướng sang đối tượng khác) 

“Này Ananda, như vậy ta đã giảng cho thây về sự 
thiền có định hướng và sự thiền không định hướng. 
Những gì một người thầy có thể làm cho các đệ tử là 
chúc cho họ khỏe mạnh, vì lòng bị mãn và cảm thông, 
điều đó ta đã làm cho thầy rồi. Này Ananda, ở đây có 
cây cối và những cốc chòi ẩn trú! Này Ananda, hãy 
thiền tập! Đừng lãng tâm, đừng để mình phải hối tiếc 
sau này! Đây là chỉ thị của ta đối với thầy.“ 

Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Ngài Ananda hoan 
hỷ nhận lấy những lời dạy của Đức Thế Tôn. 

(S.47, 10) 


CÁC GIẢNG GIẢI VỀ KINH 
“BỐN NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM/ 


31 
Quán Xét các Yếu Tố Duyên Khởi... 


48 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Này các Tỳ kheo, giờ ta sẽ giảng giải cho các thây thấy 
sự khởi sinh và ngừng diệt của bốn Nền Tảng (mà 
chúng ta) Chánh Niệm. Hãy lắng nghe lời ta nói! 

Này các Tỳ kheo, cái gì là sự khởi sinh của thân? Vì 
có sự khởi sinh của thực dưỡng, nên có sự khởi sinh của 
thân. Vì có sự ngừng diệt của thực dưỡng, nên có sự 
ngừng diệt của thân. 

Vì có sự khởi sinh các nhận thức giác quan”, nên 
có sự khởi sinh nhữne cảm giác. Vì có sự ngừng diệt các 
nhận thức giác quan, nên có sự ngừng diệt những cảm 
giác. 

Vì có sự khởi sinh của thân-và-tâm (rwa-rma), 
nên có sự khởi sinh của thức (tức fn).? Vì có sự ngừng 
diệt của thân-và-tâm, nên có sự ngừng diệt của thức 
(tâm). 

Vì có khởi sinh sự chú-tâm, nên có sự khởi sinh 
những đối tượng của tâm.?® Vì có sự ngừng điệt cả sự chú- 
tâm, nên có sự ngừng diệt của các đối tượng của tâm. 
(S.47, 42) 

32 
Người Tu Sống An Trú Bên Trong... .(]) 


Trời (Phạm thiên) Brahma Sanamkumara nói với những 
vị Trời ở cõi trời Đâu-suất (Tzøafimsa) như vầy: 

“Những vị Trời đáng kính ở cõi trời Đâu-suất nghĩ 
ra sao về điều đó? Có phải Đức Thế Tôn, là người biết, 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 49 


người thấy, bậc Thánh Nhân và bậc Toàn Giác, đã tuyên 
tuyết rõ bốn Nền Tảng Chánh Niệm là để đạt đến sự 
thiện lành? Và bốn đó là gì? Ở đây một người tu sống 
quán xét thân bên-trone, của mìnhTrong khi người đó 
sống thực hành như vậy, người ấy rất đạt đến tập trung 
và tĩnh lặng (đạt định tốt). Khi người đó được tập trung 
và tĩnh lặng như vậy, người đó khởi lên sự hiểu-biết và 
tâm-nhìn đối với (về) thân của người khác, bên-ngoài 
thân của mình. [Và người tu thực hành tương tự như 
vậy đối với những cảm giác, trạng thái tâm, và những đối 
tượng của tâm]. 


(D.18) 
33 
Người Tu Sống An Trú Bên Trong... .(l]) 


Làm cách nào một người tu sống thực hành quán xét 
thân bên-trong? Ở đây một người tu quán chiếu về thân 
của mình, từ hai gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở 
xuống, tân được bọc trong da và chứa đây những thứ ô 
uế, người đó nghĩ như vầy: “Trong thân này có: tóc... 
nước khớp, nước tiểu.” Rồi người đó thực tập với đối 
tượng đó, phát triển nó, chú tâm vào nó một cách đêu 
đặn và vững chắc, thiết lập nó trong tâm người đó. Sau 
khi thực hành như vậy, người đó hướng sự chú tâm về 
lại thân bên-trong và bên-ngoài. 


Và làm cách nào một người tu sống quán xét thân 
bên-nsoài? đây một người tu quán chiếu về thân bên 


50 ® Trưởng lão Nụanaponika 


ngoài thân mình (thần của những người khác): “lrong 
thân của người khác có: “lrong thân này có: tóc... 
nước khớp, nước tiểu.“ Rồi người đó thực tập với đối 
tượng đó, phát triển nó, chú tâm vào nó một cách đều 
đặn và vững chắc, thiết lập nó trong tâm người đó. Sau 
khi thực hành như vậy, người đó hướng sự chú tâm về 
lại thân bên-trong và bên-ngoài. 


Và làm cách nào một người tu sống thực hành 
quán xét thân bên-frong và bên-nsoài? Ở đây một người 
tu quán chiếu về một thân bên-trong uà bên-ngoài: “Trong 
thân này có: tóc... . nước khớp, nước tiểu.” Một người 
tu sống thực hành quán xét thân, cả bên-trong và bên- 
ngoài như vậy. 

[Và người tu thực hành tương tự như vậy đối với 
những cảm giác, trạng thái tâm, và những đối tượng 
của tâm]. 

(Satipatthana-Vibhaea, Abbhidhammn Pitakn) 


(trích trong quyển Phân Tích Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, thuộc 
bộ Phân Tích, thuộc tạng Vì Diệu Pháp) 


34 
Quán Xét các Nền- Tảng của Chánh Niệm 
theo Bảụ Cách 
—Làm cách nào một người sống thực hành quán xét 
thân? 
Ở đây một người quán xét các hiện tượng của yếu 
tố “đất của thân (øathaơi-kaya) là: (1) 0ô thường chứ 


Các kính nói oề Chánh-Niệm ® 51 


không phải thường hằng; (2) khổ chứ không phải sướng; 
(3) øô gã chứ không phải là một cái “ta nào cả; (4) 
người đó q/ lưng chứ không còn mê thích gì thân; (5) 
người đó chán bỏ chứ không còn tham dục thân xác; (6) 
người đó làm cho thân ngừng diệt chứ không làm nó 
khởi sinh; (7) người đó từ bỏ chứ không nắm giữ gì nó. 

Khi quán xét nó là øô thường, người đó dẹp bỏ 
quan niệm nó là thường hằng; quán xét nó là khổ người 
đó dẹp bỏ quan niệm nó là sướng; quán xét nó là 0ô 1ñ, 
người đó dẹp bỏ quan niệm nó là một cái “ta' (cố định); 
bằng cách qua lưng, người đó dẹp bỏ sự mê thích thân; 
bằng cách chán bỏ, người đó dẹp bỏ sự tham dục đối với 
xác thân; bằng cách làm cho thân ngừng diệt, người đó 
đẹp bỏ sự khởi sinh của nó; bằng cách £ bỏ, người đó 
không còn nắm giữ gì nó. 

Theo bảy cách đó, người đó thực hành sự quán xét 
thân như vậy. 

Thân là “nên tảng '?”, không phải là sự “chánh- 
niệm; nhưng sự chánh-niệm vừa là “nên tảng vừa là 
“chánh niệm. Với sự chánh-niệm đó và với sự hiểu-biết 
đó”, người đó quán xét thân. Vì vậy đó được gọi là 
“phương pháp tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm trong ấó có 
sự thực hành quán xét thân. 


-Lại nữa, một người quán xét những hiện tượng 
của yếu tố nước, nhiệt, khí, tóc, lông; da từ trên xuống 
dưới, thịt, máu, gân, xương, tủy đều là öøô thường chứ 
không là thường hằng. Người đó quán xét chúng là khổ 


52 ® Trưởng lão Nụanaponika 


chứ không phải là sướng; øô #sã chứ không phải. .. .[lặp 
lại đoạn kinh siống như phần trên]. Vì vậy đó được gọi là 
“phương pháp tụ tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm trơng đó có 
sự thực hành quán xét thân. 


—Làm cách nào một người sống thực hành quán xét 
những cảm giác? 

Ở đây một người sống quán sát những cảm giác 
sướng, cảm giác khổ, và cảm giác trung tính, đều là vô 
thường chứ không phải là thường hằng; những cảm 
giác được sinh ra từ những ấn tượng về hình sắc, ấn 
tượng âm thanh, ấn tượng mùi hương, ấn tượng mùi vị, 
ấn tượng chạm xúc, và ấn tượng tâm. Người đó quán 
xét chúng là (1) oô thường chứ không phải là thường 
hằng; (2) khổ chứ không phải là sướng; (3) øô gã chứ 
không phải là một cái “ta' nào cả; (4) người đó qua lưng 
chứ không còn mê thích gì chúng; (5) người đó chán bỏ 
chứ không tham muốn chúng; (6) người đó làm cho 
chúng ngừng diệt chứ không làm chúng khởi sinh; (7) 
người đó từ bỏ chứ không năm giữ gì chúng. 

Khi quán xét chúng là øô thường, người đó dẹp bỏ 
quan niệm chúng là thường hằng; quán xét chúng là 
khổ, người đó dẹp bỏ quan niệm chúng là sướng; quán 
xét chúng là øô gã, người đó dẹp bỏ quan niệm chúng 
là một cái “ta' (cố định); bằng cách quz lưng, người đó 
dẹp bỏ sự mê thích chúng; bằng cách chán bỏ, người đó 
dẹp bỏ sự tham muốn đối với chúng; bằng cách làm cho 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 53 


chúng ngừng diệt, người đó dẹp bỏ sự khởi sinh của 
chúng; bằng cách từ bỏ, người đó không còn năm giữ gì 
chúng. 

Theo bảy cách đó, người đó thực hành sự quán xét 
những cảm giác như vậy. 

Cảm giác là “nên tảng”, không phải là sự “chánh- 
niệm; nhưng sự chánh-niệm vừa là “nên tảng” vừa là 
“chánh niệm. Với sự chánh-niệm đó và với sự hiểu-biết 
đó, người đó quán xét những cảm giác. Vì vậy đó được 
gọi là phương pháp tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm trơng 
đó có sự thực hành quán xét những cảm giác. 


—Làm cách nào một người sống thực hành quán sát 
tâm?? 

Ở đây người đó sống quán xét trạng thái tâm có 
tham và trạng thái tâm không có tham; trạng thái tâm 
có sân và trạng thái tâm không có sân... đều là øô 
thường chứ không phải là thường hằng. Người đó quán 
xét chúng là (1) øô thường chứ không phải là thường 
hằng; (2) khổ chứ không phải là sướng; (3) øô gã chứ 
không phải là một cái “ta' nào cả; (4) người đó qua lưng 
chứ không còn mê thích gì nó; (5) người đó chán bỏ chứ 
không còn tham muốn nó; (6) người đó làm cho nó 
ngừng diệt chứ không làm nó khởi sinh; (7) người đó từ 
bỏ chứ không nắm giữ gì nó. 

Người đó quán xét những thức nhìn, thức nghe, 
thức ngửi, thức nếm, thức chạm xúc, và thức của tâm 


54 ® Trưởng lão Nụanaponika 


(nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, xúc thức, và 
tâm thức) đều là (1) øô trường chứ không phải là thường 
hằng. Và người đó quán xét thêm từng mỗi loại thức, 
thấy chúng là (2) khổ chứ không phải là sướng, là (3) øô 
ñeã chứ không phải là một cái “ta nào cả; (4) người đó 
quay lưng chứ không còn mê thích gì chúng; (5) người 
đó chán bỏ chứ không còn tham muốn chúng; (6) người 
đó làm cho chúng ngừng diệt chứ không làm chúng 
khởi sinh; (7) người đó từ bỏ chứ không nắm giữ gì 
chúng. 

Khi quán xét chúng là øô thường, người đó dẹp bỏ 
quan niệm chúng là thường hằng; quán xét chúng là 
khổ, người đó dẹp bỏ quan niệm chúng là sướng; quán 
xét chúng là øô 1ã, người đó dẹp bỏ quan niệm chúng 
là một cái “ta' (cố định); bằng cách quz lưng, người đó 
dẹp bỏ sự mê thích chúng; bằng cách chán bỏ, người đó 
dẹp bỏ sự tham muốn đối với chúng; bằng cách làm cho 
chúng ngừng diệt, người đó dẹp bỏ sự khởi sinh của 
chúng; bằng cách từ bỏ, người đó không còn năm giữ gì 
chúng. 

Theo bảy cách đó, người đó thực hành sự quán xét 
tâm như vậy. 

Tâm là “nền tảng”, không phải là sự “chánh-niệm”; 
nhưng sự chánh-niệm vừa là “nền tảng vừa là “chánh 
niệm. Với sự chánh-niệm đó và với sự hiểu-biết đó, 
người đó quán xét những cảm giác. Vì vậy đó được gọi 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 55 


là “hương pháp tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm trons đó 
có sự thực hành quán xét tâ/. 


—Làm cách nào một người sống thực hành quán sát 
nhữns đối tượng của tâm? 


Ở đây một người quán xét những hiện tượng 
[pháp] khác; ngoài thân, cảm giác, tâm [thức], thấy 
chúng đều là (1) øô thường chứ không phải là thường 
hằng. Người đó quán xét chúng là (2) khổ chứ không 
phải là sướng; (3) øô zeã chứ không phải là một cái “ta/ 
nào cả; (4) người đó quay lưng chứ không còn mê thích 
gì chúng; (5) người đó chán bỏ chứ không còn tham 
muốn chúng; (6) người đó làm cho chúng ngừng diệt 
chứ không làm chúng khởi sinh; (7) người đó từ bỏ chứ 
không nắm giữ gì chúng. 


Khi quán xét chúng là øô thường, người đó dẹp bỏ 
quan niệm chúng là thường hằng; quán xét chúng là 
khổ, người đó dẹp bỏ quan niệm chúng là sướng; quán 
xét chúng là øô gã, người đó dẹp bỏ quan niệm chúng 
là một cái “ta' (cố định); bằng cách quz lưng, người đó 
dẹp bỏ sự mê thích chúng; bằng cách chán bỏ, người đó 
dẹp bỏ tham muốn đối với chúng; bằng cách làm cho 
chúng ngừng diệt, người đó dẹp bỏ sự khởi sinh của 
chúng; bằng cách từ bỏ, người đó không còn năm giữ gì 
chúng. 


56 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Theo bảy cách đó, người đó thực hành sự quán xét 
những đối tượng của tâm như vậy. 


Đối tượng của tâm là “nền tảng”, không phải là sự 
“chánh-niệm'”; nhưng sự chánh-niệm vừa là “nên tảng? 
vừa là “chánh-niệm/. Với sự chánh-niệm đó và với sự 
hiểu-biết đó, người đó quán xét những cảm giác. Vì vậy 
đó được gọi là “phương pháp tu tập bốn Nền Tủng Chánh 
Niệm trong đó có sự thực hành quán xét những đối tượng 
của tâm". 

(Patisamblhidña-Masen, SaHpafthana-Katha) 
(trích trong quyển Giải Thích Đạo Vô Nsại, thuộc “Thảo Luận 0ề 
Bốn Nền Tảng Chánh Niệm”) 


SỰ QUÁN XÉT VỀ THÂN 

35 
Nếu thân không được điều phục [bằng thiền tập; 
abhaø¡†a] thì tâm không được điều phục. Nếu tâm được 
điều phục thì tâm được điều phục. 
(M.36) 

36 
Này các Tỳ kheo, có một phương pháp nếu được tu tập 
và thường xuyên thực hành, sẽ dẫn dắt đến một cảm 
nhận sâu sắc về sự cấp thiết, .... dẫn tới sự Bình An Cao 
Nhất... dẫn tới khả năng chánh-niệm và sự hiểu-biết 
rõ ràng, .... dẫn tới hạnh phúc ngay đây và bây giờ,... 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm ® 57 


dẫn tới chứng đắc sự giải thoát bằng trí tuệ và thánh 
quả A-la-hán: đó là phương pháp chánh-niệm về thân. 
(A.1, 21) 
37 
Bài Kinh “Chánh Niệm 0ề Thân” 

Tôi nghe như vầy. Thời Đức Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá- 
vệ), trong Khu Rừng của thái tử Kỳ-đà (Jef2), trong tu 
viện được xây bởi ngài Cấp Cô Độc (Anathapindika). Lúc 
đó một số các Tỳ kheo, sau khi đã quay về sau đi khất 
thực, sau khi đã dùng xong bữa trưa, họ tập họp ở nơi 
sảnh đường. Họ nói chuyện với nhau và trong đó có 
người nói như vầy: “Thật kỳ diệu, này các đạo hữu, thật 
lạ thường về cách Đức Thế Tôn, người biết, người thấy, 
là bậc Thánh Nhân, bậc Toàn Giác, đã diễn tả về 
phương pháp “Chánh Niệm uề Thâm này là (mang lại) kết 
quả lớn, là sự thuận lợi lớn.“ Ngay lúc đó cuộc nói 
chuyện của các Tỳ kheo đã bị làm gián đoạn. Lúc đó 
Đức Thế Tôn vừa ra khỏi chỗ ẩn trú vào buổi chiều, 
Phật đi đến sảnh đường và ngồi xuống chỗ ngồi đã 
được chuẩn bị sẵn cho Phật. Sau khi ngồi xuống, Phật 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, các thầy ngồi 
đây đang nói về điều gì? Câu chuyện vừa bị gián đoạn 
là đang nói về điều gì?” 

— “Thưa Đức Thế Tôn, sau khi đi khất thực về, sau 
khi dùng bữa trưa, chúng con đã tập họp ở nơi sảnh 
đường này, và điều chúng con đang nói là: “Thật kỳ 


58 ® Trưởng lão Nụanaponika 


diệu, này các đạo hữu, thật lạ thường về cách Đức Thế 
Tôn, người biết, người thấy, là bậc Thánh Nhân, bậc 
Toàn Giác, đã diễn tả về phương pháp “Chánh Niệm uề 
Thân này như là (mang lại) kết quả lớn, là sự thuận lợi 
lớn.” Đây là điều đang nói và chúng con đã ngưng lại 
ngay khi Đức Thế Tôn bước vào. 


— “Vậy thì làm cách nào, này các Tỳ kheo, phương 
pháp “Chánh Niệm uề Thân/ lại là kết quả lớn, là sự thuận 
lợi lớn nếu được tu tập và thường xuyên thực hành? 

[Chánh Niệm uề Hơi Thở] 

Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo đi vào rừng. 
đến một gốc cây, hoặc đến một nơi trống, ngồi xuống, 
hai chân tréo nhau, giữ thân thẳng đứng và sự chánh- 
niệm có mặt. Chánh niệm, người đó thở vào và chánh 
niệm, người đó thở ra. Thở vào một hơi thở dài, người 
đó biết “Tôi thở vào một hơi thở dài“... [tiế? tục bài kinh, 
cho tới chỗ:] Làm địu hành vi của thân [-hơi thỏ], tôi sẽ thở 
vào; làm dịu hành vi của thân [-hơi thỏ], tôi sẽ thở ra, 
người ấy luyện tập bản thân như vậy. 


Người đó sống tu tập tận tâm, nhiệt thành, và 
kiên định như vậy, bên trong người đó những ký ức và 
khuynh hướng (thói tâm) sẽ phai biến dần, và nhờ sự 
phai biến của chúng, tâm của người đó sẽ trở nên vững 
chắc bên trong, sẽ được tính lặng, hài hòa và tập trung 
(định). Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập sự “Chánh 
Niệm 0ề Thâm" theo cách như vậy. 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 59 


[Tiếp theo trong bài Kinh là các phần Chánh Niệm 0ề 
Các Tự Thế của Thân, oề Sự Chánh Niệm oà Sự Hiểu Biết Rõ 
Ràng, 0ề Sự Ô Uế của Thân, và những cách Quán Niệm uề 
Tử Thi ở nghĩa địa. Mỗi phần đều kết thúc bằng đoạn văn 
trên: “Người đó sống tận tâm, nhiệt thành... .. như vậy.”] 


[Các Tầng Thiền Định] 


Thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã tách ly 
khỏi những đối tượng giác quan, tách ly khỏi những ý 
tưởng bất thiện, người đó tiên vào fồne thiền thứ nhất 
được sinh ra nhờ sự tách ly đó, kèm theo sự khái niệm-ý 
tưởng (tâm) và ý tưởng suy-lý (tứ), đong đầy sự khoan 
khoái và hoan hỷ. Người đó tắm đẫm và thấm nhuần, 
thấm đầy và thấm tràn thân này bằng sự khoan khoái 
và hoan hỷ được sinh ra từ sự tách ly đó, đến mức không 
còn một điểm nào trong toàn bộ thân này chưa được thấm 
đẫm bởi sự khoan khoái và hoan hỷ được sinh ra từ sự 
tách ly đó. 


Một thợ hớt tóc giỏi và người học nghề sắp đổ bột 
xà-bông lên đĩa kim loại, và quậy đều với nước đổ vô từ 
từ; rôi bọt bong bóng xà-bông sẽ chứa đây hơi nước, 
thấm đây toàn hơi nước, bên trong và bên ngoài, không 
một chỗ nào nhỏ thành giọt. Điều đó tương tự đối với vị 
Tỳ kheo đó: người đó tắm đẫm và thấm nhưần, thấm 
đầy và thấm tràn thân này bằng sự khoan khoái và 
hoan hỷ được sinh ra từ sự tách ly đó, đến mức không 


60 ® Trưởng lão Nụanaponika 


còn một điểm nào trong toàn bộ thân này chưa được thấm 
đẫm bởi sự khoan khoái và hoan hỷ được sinh ra từ sự 
tách ly đó. 


Người đó sống tu tập tận tâm, nhiệt thành, và 
kiên định như vậy, bên trong người đó những ký ức và 
khuynh hướng (thói tâm) sẽ phai biến đần, và nhờ sự 
phai biến của chúng, tâm của người đó sẽ trở nên vững 
chắc bên trong, sẽ được tĩnh lặng, hài hòa và tập trung 
(định). Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập sự “Chánh 
Niệm uề Thâm" theo cách như vậy. 


Thêm nữa, này các Tỳ kheo: sau khi làm lắng lặng 
sự khái niệm-ý tưởng (tầm) và ý tưởng-suy lý (tứ), 
người đó đạt tới sự tính lặng và sự hài hòa bên trong 
của fìng thiền định thứ hai, tầng thiền định thứ hai này 
không còn ý nghĩ tâm và tứ nữa, nó được sinh ra từ sự 
định tâm và tràn đầy sự khoan khoái và hoan hỷ. Với sự 
khoan khoái và hoan hỷ được sinh ra từ sự định tâm đó, 
người đó tắm đẫm và thấm nhuần, thấm đầy và thấm 
tràn thân này bằng sự khoan khoái và hoan hỷ được 
sinh ra từ sự định tâm đó, đến mức không còn một điểm 
nào trong toàn bộ thân này chưa được thấm đẫm bởi sự 
khoan khoái và hoan hỷ được sinh ra từ sự định tâm đó. 


Nếu có một hồ nước sâu, có một dòng suối chảy ra 
từ bên trong hồ, và không có dòng nước nào chảy từ 
phía Đông hay phía Tây, phía Nam hay phía Bắc; cũng 
không có lúc nào có mưa trút nước vào hồ; nhưng chỉ có 
dòng suối bên trong tắm đẫm và thấm nhưần, thấm đầy 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm * 61 


và thấm tràn khắp hồ bằng nước mát của nó, đến mức 
không còn điểm nào trong hồ chưa được thấm đẫm bởi 
nước suối mát— điều đó tương tự đối với vị Tỳ kheo đó, 
người đó tắm đẫm và thấm nhuần, thấm đầy và thấm 
tràn thân này bằng sự khoan khoái và hoan hỷ được 
sinh ra từ sự định tâm đó, đến mức không còn một điểm 
nào trong toàn bộ thân này chưa được thấm đẫm bởi sự 
khoan khoái và hoan hỷ được sinh ra từ sự định tâm đó. 


-Người đó sống tu tập tận tâm..... , một Tỳ kheo 
tu tập sự “Chánh Niệm 0ề Thâm theo cách như vậy. 


Thêm nữa, này các Tỳ kheo: sau khi yếu tố khoan 
khoái hoan hỷ (hỷ) phai biến, vị Tỳ kheo đó sống trong 
sự buông xả, chánh-niệm, và rõ ràng tỉnh giác, và người 
đó trải nghiệm niềm hạnh phúc (lạc) trong thân này; về 
trạng thái này các bậc Thánh Nhân nói rằng: “Người đó 
sống một cách hạnh phúc trong sự buông xả, và có 
chánh niệm!“— đây là đạt tới fñng thiền định thứ ba. 
Người đó tắm đẫm và thấm nhuần, thấm đầy và thấm 
tràn thân này bằng niềm hạnh phúc không-còn yếu-tố 
hoan-hỷ, đến mức không cờn rmột điểm nào trong toàn 
thân của người đó chưa được thấm đẫm bởi niềm hạnh 
phúc không-còn yếu-tố hoan-hỷ đó. 


Nếu trong một hồ sen có những nụ sen xanh, đỏ, 
hoặc trắng được sinh ra trong nước, mọc lên trong 
nước, được nuôi dưỡng bên dưới mặt nước, vậy thì 
những cây sen này được tắm đẫm và thấm đẫm, được 
thấm đầy và thấm tràn bởi nước mát từ gốc đến ngọn, 


62 * Trưởng lão Nụanaponika 


nến nỗi không có một điểm nào trong toàn cây bông sen 
chưa được thấm đẫm trong nước. Điều này tượng tự 
đối với vị Tỳ kheo đó: người đó tắm đẫm và thấm 
nhuần, thấm đầy và thấm tràn thân này bằng niềm 
hạnh phúc không-còn yếu-tố hoan-hỷ, đến mức không 
còn một điểm nào trong toàn thân của người đó chưa 
được thấm đẫm bởi niềm hạnh phúc không-còn yếu-tố 
hoan-hỷ đó. 


-Người đó sống tu tập tận tâm..... , một Tỳ kheo 
tu tập sự “Chánh Niệm 0uề Thâm theo cách như vậy. 


Giả sử có một người, đang ngồi, được quấn kín 
trong vải trắng kín hết cả đầu, đến mức không cờn một 
điểm nào trong toàn thân người đó chưa được che phủ 
bởi vải trắng. Điều này tương tự với vị Tỳ kheo đó: 
người đó ngồi tắm đẫm cái thân này bằng một cái tâm 
tinh khiết và sáng suốt, đến mức không còn một điểm nào 
trong toàn thân của người đó chưa được thấm đẫm bởi 
cái tâm tính khiết và sáng suốt đó. 

Người đó sống tu tập tận tâm, nhiệt thành, và 
kiên định như vậy, bên trong người đó những ký ức và 
khuynh hướng (thói tâm) sẽ phai biến đần, và nhờ sự 
phai biến của chúng, tâm của người đó sẽ trở nên vững 
chắc bên trong, sẽ được tĩnh lặng, hài hòa và tập trung 
(định). Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập sự “Chánh 
Niệm uề Thân" theo cách như vậy. 


Này các Tỳ kheo, ai đã tu tập và đã thường xuyên 
thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề Thâm, thì trong 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm *® 63 


đó có tất cả những điều lợi ích dẫn đến trí tuệ cho người 
đó. 

Nếu ai hình dung được trong tâm về một vùng đại 
dương, thì trong đó có tất cả những dòng sông nhỏ 
chảy vào đại dương. Điều này tượng tự với bất cứ ai đã 
tu tập và đã thường xuyên thực hành phương pháp 
“Chánh Niệm uề Thân: trong đó có tất cả những điều lợi 
ích dẫn đến trí tuệ cho người đó. Nhưng, này các Tỳ 
kheo, đối với một Tỳ kheo chưa tu tập, chưa thường 
xuyên thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề Thân', 
Ma Vương (Mzra) sẽ tìm đường vào trong tâm người 
đó, sẽ chiếm chỗ trong tâm người đó. 


Này các Tỳ kheo, một người quăng một hòn đá 
nặng vào đống đất sét ướt, các thây nghĩ sao, này các Tỳ 
kheo, liệu hòn đá nặng đó có chui vào đống đất sét ướt, 
liệu nó có chiếm được chỗ bên trong đống đất sét ướt 
đó hay không?— Chắc chắc vậy, thưa Thế Tôn.— Tương 
tự, này các Tỳ kheo, đối với ai chưa tu tập, chưa thường 
xuyên thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề Thâm, thì 
Ma Vương sẽ tìm đường vào trong tâm người đó, sẽ 
chiếm chỗ trong tâm người đó. 


Này các Tỳ kheo, nếu như có một khúc cây khô, 
không còn mủ sống, và có một người đến cầm que lửa 
mồi, người đó nghĩ “Ta sẽ môi lửa, ta sẽ đốt cháy khúc 
củi này”: này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, liệu người 
đó có thể làm được không? —Chắc chắn được, thưa Thế 
Tôn— Tương tự, này các Tỳ kheo, đối với ai chưa tu tập, 


64 ® Trưởng lão Nụanaponika 


chưa thường xuyên thực hành phương pháp “Chánh 
Niệm uề Thân, Ma Vương sẽ tìm đường vào trong tâm 
người đó, sẽ chiếm chỗ trong tâm người đó. 


Này các Tỳ kheo, có một cái bình đựng nước, 
không có nước, được đặt trên cái giá, và có một người 
đến mang theo nhiều nước và nghĩ rằng “Ta sẽ đổ nước 
đầy cái bình”: này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, liệu 
người đó có thể làm được điều đó không?— Chắc chắn 
được, thưa Thế Tôn— Tương tự, này các Tỳ kheo, đối 
với ai chưa tu tập, chưa thường xuyên thực hành 
phương pháp “Chánh Niệm về Thân”, Ma Vương sẽ 
tìm đường vào trong tâm người đó, sẽ chiếm chỗ trong 
tâm người đó. 


Nhưng, này các Tỳ kheo, bất cứ ai đã tu tập và đã 
thường xuyên thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề 
Thâm”, thì Ma Vương sẽ không tìm đường vào trong tâm 
người đó, sẽ không chiếm được chỗ trong tâm người 
đó. Này các Tỳ kheo, nêu như có một người quăng một 
cuộn chỉ mảnh vào một tấm gỗ cứng làm từ lõi cứng 
của cây, liệu cuộn chỉ mảnh có thể chiếm được chỗ nằm 
bên trong tấm ván đó không?— Chắc chắn không được, 
thưa Thế Tôn— Tương tự, này các Tỳ kheo, đối với ai đã 
tu tập và đã thường xuyên thực hành phương pháp 
“Chánh Niệm uề Thân, Ma Vương sẽ không thể tìm 
đường vào trong tâm người đó, sẽ không chiếm được 
chỗ trong tâm người đó. 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 65 


Nếu như có một khúc cây tươi, còn đầy mủ sống, 
và có một người đến cầm que lửa mồi, người đó nghĩ 
“Ta sẽ mồi lửa, ta sẽ đốt cháy khúc củi này”: này các Tỳ 
kheo, các thầy nghĩ sao, liệu người đó có thể làm được 
không? —Chắc chắn không được, thưa Thế Tôn— Tương 
tự, này các Tỳ kheo, đối với ai đã tu tập, đã thường 
xuyên thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề Thân', 
Ma Vương sẽ không thể tìm đường vào trong tâm 
người đó, sẽ không chiếm được chỗ trong tâm người 
đó. 

Nếu như có một bình đựng đầy nước, được đặt 
trên cái giá, nước đầy tràn cả miệng bình đến mức 
những con quạ có thể uống nước từ bình đó, và có một 
người đến mang nhiều nước: này các Tỳ kheo, các thây 
nghĩ sao, liệu người đó có thể đổ nước vào cái bình đó 
không?— Chắc chắn không được, thưa Thế Tôn— Tương 
tự, này các Tỳ kheo, đối với ai đã tu tập và đã thường 
xuyên thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề Thân', 
Ma Vương sẽ không thể tìm đường vào trong tâm 
người đó, sẽ không chiếm được chỗ trong tâm người 
đó. 


Này các Tỳ kheo, bất cứ ai đã tu tập và đã thường 
xuyên thực hành phương pháp “Chánh Niệm uề Thân', đã 
đạt đến trạng thái nào đó bằng sự hiểu biết trực tiếp, thì 
người đó có thể uốn nắn tâm mình đạt đến trạng thái đó 


66 ® Trưởng lão Nụanaponika 


bằng sự hiểu biết, rồi người đó sẽ đạt tới sự thuần-thục 
trong việc tu đó. 


Nếu như có một bình đựng đầy nước, được đặt 
trên cái giá, nước đầy tràn cả miệng bình đến mức 
những con quạ có thể uống nước từ bình đó, và có một 
người khỏe mạnh mang nước đến cứ đổ vô và đổ vô 
thêm nữa, liệu nước có chảy tràn ra ngoài không?— 
Chắc chắn có, thưa Thế Tôn—Tương tự, này các Tỳ 
kheo, đối với ai đã tu tập và đã thường xuyên thực hành 
phương pháp “Chánh Niệm uề Thâm, đã đạt đến trạng 
thái nào đó bằng sự hiểu biết trực tiếp, thì người đó có 
thể uốn nắn tâm mình đạt đến trạng thái đó bằng SỰ 
hiểu biết, rồi người đó sẽ đạt tới sự thuần thục trong 
việc tu đó. 

Nếu như trên khu đất bằng có một bể nước vuông, 
được bao bọc bốn bờ, có một bờ là cái đập chắn, nước 
tràn đây tới miệng bể đến mức những con quả có thể 
uống nước từ đó, và một người khỏe mạnh đến mở đần 
cửa đập, liệu nước có chảy ra không?—Chắc chắn có, 
thưa Thế Tôn— Tương tự, này các Tỳ kheo, đối với ai đã 
tu tập và đã thường xuyên thực hành phương pháp 
“Chánh Niệm uề Thâm, đã đạt đến trạng thái nào đó bằng 
sự hiểu biết trực tiếp, thì người đó có thể uốn nắn tâm 
mình đạt đến trạng thái đó bằng sự hiểu biết, rồi người 
đó sẽ đạt tới sự thuần thục trong việc tu đó. 


Giả như, trên khu đất băng, ở ngã tư đường, có 
một cỗ xe ngựa quý đang đậu, nài sẵn yên cương, có 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm ® 67 


sẵn roi thúc ngựa; và một người lái ngựa rành nghề, 
một bậc thây về huấn luyện ngựa, leo lên xe ngựa, tay 
trái nằm lấy giây cương và tay phải nắm lấy roi ngựa, 
đánh xe ngựa chạy một cách thành thục đến nơi mình 
muốn tới.— Tương tự, này các Tỳ kheo, đối với ai đã tu 
tập và đã thường xuyên thực hành phương pháp “Chánh 
Niệm uề Thân, đã đạt đến trạng thái nào đó bằng Sự 
hiểu biết trực tiếp, thì người đó có thể uốn nắn tâm 
mình đạt đến trạng thái đó bằng sự hiểu biết, rồi người 
đó sẽ đạt tới sự thuần thục trong việc tu đó. 


Này các Tỳ kheo, nếu phương pháp “Chánh Niệm uề 
Thâm ' đã được tu tập và thường xuyên thực hành, đã tạo 
ra được một cỗ xe [tu tiến] và trở thành một sở hữu 
vững chắc của tâm; đã được củng cố, tăng cường và 
hoàn thiện, thì người đó có thể trông đợi mười điều 
phúc lành. Mười đó là gì? 

Vị đệ tử đó chế ngự được sự mê đắm?!và sự bất 
toại nguyện3, và không bị chế ngự bởi sự bất toại 
nguyện; liên tục và liên tục, người đó chế ngự sự bất 
toại nguyện tái tục khởi lên. Người đó chế ngự sự sợ hãi 
và lo lắng, và không bị chế ngự bởi chúng; liên tục và 
liên tục, người đó chế ngự những sự sợ hãi và lo lắng. 
Người đó chịu đựng được nóng bức và lạnh giá, đói và 
khát, gió buốt và nắng gắt, muỗi, mòng, rắn rít; chịu 
đựng một cách nhẫn nhục những lời khó nghe, khó 
chịu, và những đau bệnh khởi sinh trong thân, chúng 
trầm trọng, đau buốt, khó chịu, khổ sở, thuộc loại nan y 


68 s Trưởng lão Nụanaponika 


tử mạng. Bốn Tâng Thiền Định tinh lọc cái tâm, những 
trạng thái hạnh phúc (an lạc) đó có thể đạt được trong 
hiện tại, người đó có thể chứng nhập những trạng thái 
đó theo ý mình, chẳng mấy khó khăn hay căng thằng. 
Người đó trở nên được phú cho nhiều loại năng lực siêu 
nhiên (thân thông) khác nhau: là một người biến (nhân) 
thành nhiều người; biến thành nhiều người rồi biến lại 
thành một người; có thể hiện và biến; có thể đi xuyên 
qua tường thành, rào chắn và đồi núi như đi qua 
khoảng không; có thể chui xuống đất và chui từ đất lên 
như lặn trồi trong nước; có thể đi trên mặt nước như đi 
trên đất bằng; ngồi tréo chân người đó có thể bay lên 
không trung như chim dùng cánh; có thể chạm tay tới 
mặt trời và mặt trăng, những tỉnh cầu vĩ đại và hùng 
mạnh đó; ngay cả tới cõi trời Phạm Thiên (Brahma) 
người đó có thể phát ra năng lực khắp thân mình.— Với 
thần thông Thiên Nhị, được tỉnh lọc và siêu nhân, người 
đó nghe được những âm thanh cả trong cõi người và cõi 
trời, ở gần và ở xa. Người đó có thể nhận biết tâm của 
những người khác, của những chúng sinh khác, có thể 
thâm nhập vào trong tâm của họ.— Người đó có thể hồi 
nhớ nhiều kiếp quá khứ, có thể nhớ một kiếp tái sinh, 
hai, ba, bốn và năm kiếp tái sinh, một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm và năm trăm kiếp tái sinh, một ngàn 
kiếp tái sinh, một trăm ngàn kiếp tái sinh; người đó có 
thể hồi nhớ những tiến hóa của thế giới và sự những 
thoái hóa của thế giới: “(Trong kiếp đó) tôi đã từng tên 
đó và thuộc gia đình đó, có hình hài như đó, ăn những 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 69 


thức ăn đó, đã từng chịu những khổ đau đó và từng 
hưởng những vui sướng đó, và đó là kiếp sống của tôi. 
Sau khi rời khỏi kiếp đó, tôi tiến vào kiếp hiện hữu kia; 
và ở kia tôi lại có tên kia... và đó là kiếp sống của tôi. 
Sau khi rời khỏi kiếp kia, tôi tiến vào kiếp hiện hữu 
này.“ Vậy đó, người đó có thể nhớ lại nhiều kiếp quá 
khứ với những đặc tính và tình tiết từng kiếp. -Với thân 
thông Thiên Nhãn, được tính lọc và siêu nhân, người đó 
nhìn thấy chúng sinh chết đi và sinh lại, chúng sinh 
thấp hèn và cao thượng, đẹp và xấu, sướng và khổ; 
người đó nhìn thấy chúng sinh bị tái sinh tùy theo 
những nghiệp của họ.—Sau khi đã tẩy trừ tất cả ô 
nhiễm (øszøa), không còn ô nhiễm, người ấy sống trong 
sự giải thoát nhờ trí tuệ, đã tự hiểu biết và tự chứng ngộ 
sự giải thoát đó cho chính mình. 

Nếu phương pháp “Chánh Niệm uề Thân đã được 
tu tập và thường xuyên thực hành, đã tạo ra được một 
cô xe [tu tiến] và trở thành một sở hữu vững chắc của 
tâm; đã được củng cố, tăng cường và hoàn thiện, thì 
người đó có thể trông đợi mười điều phúc lành.” 

Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Các Tỳ kheo hoan hỷ 
nhận lấy lời dạy của Thế Tôn. 

(M.119) 
38 
Từ Những Vần Kệ của Ngài Ananda 


Đạo hữu đã qua đời, 


70 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Sư Thầy cũng đã xa 

Giờ không còn tình bạn nào, 

Có thể sánh bằng pháp này: 

“Chánh Niệm hướng về Thân/ 
(Thag.1035) 

39 
Bài Kinh “Chánh Niệm uề Hơi Thờ ”3 

... Này các Tỳ kheo, phương pháp “Chánh Niệm về 
Hơi Thở”, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, 
là kết quả lớn và lợi ích lớn. Phương pháp “Chánh 
Niệm về Hơi Thở”, nếu được tu tập và thường xuyên 
thực hành, sẽ đưa bốn Nền Tảng Chánh Niệm đến hoàn 
thiện; bốn Nền Tảng Chánh Niệm, nếu được tu tập và 
thường xuyên thực hành, sẽ đưa bảy Yêu Tố Giác Ngộ 
đến hoàn thiện; bảy Yếu Tố Giác Ngộ, nếu được tu tập 
và thường xuyên thực hành, sẽ đưa trí tuệ và sự giải 
thoát đến hoàn thiện. 


Và làm cách nào phương pháp “Chánh Niệm về 
Hơi Thở”, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, 
là kết quả lớn và lợi ích lớn? 

Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo đi vào rừng. 
đến một gốc cây, hoặc đến một nơi trống, ngồi xuống, 
hai chân tréo nhau, giữ thân thắng đứng và sự chánh- 
niệm có mặt. Chánh niệm, người đó thở vào và chánh 
niệm, người đó thở ra. 


Các kinh nói 0ê Chánh-Niệm *® 71 


L. Bốn Câu 1 (Chánh Niệm uề Thân) 

1. Thở vào một hơi thở dài, người đó biết “Ta thở 
vào một hơi thở dài; Thở ra một hơi thở dài, người đó 
biết “Ta thở ra một hơi thở đài, 

2. Thở vào một hơi thở ngắn, người đó biết “Ta thở 
vào một hơi thở ngắn'; Thở ra một hơi thở ngắn, người 
đó biết “Ta thở ra một hơi thở ngắn, 

3. Trải nghiệm toàn bộ thân (-hơi thở), “ta thở vào; 
Trải nghiệm toàn bộ thân (-hơi thở), “ta thở ra, người 
đó luyện tập mình như vậy, 

4. Làm dịu chức năng (hành vi) của thân (-hơi thở), 
“ta thở vào”; Làm dịu chức năng (hành vi) của thân (-hơi 
thở), “ta thở ra”, người đó luyện tập mình như vậy, 


1L Bốn Câu 2 (Chánh Niệm uề những Cảm Giác) 

5. Trải nghiệm sự khoan khoái, ta thở vào [và ta 
thở ra], người đó luyện tập mình như vậy, 

6. Trải nghiệm sự hạnh phúc, ta thở vào [và ta thở 
ra], người đó luyện tập mình như vậy, 

Z. Trải nghiệm những chức năng (hành vi) của 
tâm?, ta thở vào [và ta thở ra], người đó luyện tập mình 
như vậy, 

8. Làm dịu các chức năng của tâm, ta thở vào [và ta 
thở ra], người đó luyện tập mình như vậy. 


72 * Trưởng lão Nụanaponika 


HIL Bốn Câu 3 (Chánh Niệm uề Tâm) 

9. Trải nghiệm tâm, ta thở vào [và ta thở ra], người 
đó luyện tập mình như vậy. 

10. Làm hoan hỷ tâm, ta thở vào [và ta thở ra], 
người đó luyện tập mình như vậy. 

11. Tập trung tâm, ta thở vào [và ta thở ra], người 
đó luyện tập mình như vậy. 

12. Giải thoát tâm, ta thở vào [và ta thở ra], người 
đó luyện tập mình như vậy. 


II Bốn Câu 4 (Chánh Niệm uề những Đối Tượng Tâm) 

13. Quán xét sự vô thường, ta thở vào [và ta thở 
ra], người đó luyện tập mình như vậy. 

14. Quán xét sự không còn tham đắm, ta thở vào 
[và ta thở ra], người đó luyện tập mình như vậy. 

15. Quán xét sự ngừng diệt, ta thở vào [và ta thở 
ra], người đó luyện tập mình như vậy. 

1ó. Quán xét sự từ bỏ, ta thở vào [và ta thở ra], 
người đó luyện tập mình như vậy.” 

Bằng cách đó, này các Tỳ kheo, phương pháp 
“Chánh Niệm về Hơi Thở” mang lại kết quả lớn và lợi 
ích lớn. 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 73 


Hoàn thiện các Nền Tảns Chánh Niệm 


sVà làm cách nào phương pháp “Chánh Niệm về 
Hơi Thở”, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, 
sẽ đưa bốn Nền Tảng Chánh Niệm đến hoàn thiện? 


IL. Khi một Tỳ kheo, một cách chánh niệm, thở vào 
và thở ra một hơi thở dài, hoặc một hơi thở ngắn; hoặc 
khi người đó luyện tập mình thở vào và thở ra khi đang 
trải nghiệm chức năng (hành vi) của thân (-hơi thở); 
hoặc khi đang làm dịu chức năng đó— ngay lúc đó, này 
các Tỳ kheo, người đó sống thực hành quán xét thân, 
nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh niệm; sau khi đã 
vượt qua những tham muốn và phiền não đối với thế 
giới. Bởi vì, này các Tỳ kheo, ta nói rằng, sự thở vào-ra 
là một trong những tiến trình của thân. 


I. Khi một Tỳ kheo luyện tập mình thở vào và thở 
ra trong khi đang trải nghiệm sự khoan khoái; hoặc 
trong khi đang trải nghiệm sự hạnh phúc; hoặc trong 
khi đang trải nghiệm những chức năng (hành vi) của 
tâm; hoặc trong khi đang làm dịu những chức năng 
(hành vi) của tâm— ngay lúc đó, này các Tỳ kheo, 
người đó sống thực hành quán xét thân, nhiệt thành, 
hiểu biết rõ ràng và chánh niệm; sau khi đã vượt qua 
những tham muốn và phiền não đối với thế giới. Bởi vì, 
này các Tỳ kheo, ta nói rằng, sự thở vào-ra là một trong 
những cảm giác. 


74 * Trưởng lão Nụanaponika 


HI. Khi một Tỳ kheo luyện tập mình thở vào và thở 
ra trong khi đang trải nghiệm tâm; hoặc trong khi đang 
làm hoan hỷ tâm; hoặc trong khi đang tập trung tâm; 
hoặc trong khi đang giải thoát tâm— ngay lúc đó, này 
các Tỳ kheo, người đó sống thực hành quán xét thân, 
nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh niệm; sau khi đã 
vượt qua những tham muốn và phiền não đối với thế 
giới. Đối với người thiếu sự chánh niệm và sự hiểu biết 
rõ ràng, ta nói rằng, người đó không thể phát triển sự 
“Chánh Niệm về Hơi Thở.” 

IV. Khi một Tỳ kheo luyện tập mình thở vào và thở 
ra trong khi đang quán xét sự vô thường, sự không còn 
tham đắm, sự ngừng diệt, sự từ bỏ— ngay lúc đó, này 
các Tỳ kheo, người đó sống thực hành quán xét thân, 
nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và chánh niệm; sau khi đã 
vượt qua những tham muốn và phiền não đối với thế 
giới. Sau khi đã khôn khéo nhìn thấy sự tham-muốn và 
phiền-não đối với thế giới? (đích thực là gì), người ấy 
hướng tới sự buông-xả toàn thiện. 

Này các Tỳ kheo, phương pháp “Chánh Niệm về 
Hơi Thở”, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, 
sẽ đưa bốn Nền Tảng Chánh Niệm đến hoàn thiện. 


s Và làm cách nào bốn Nền Tảng Chánh Niệm, nếu 
được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ đưa bảy Yếu 
Tố Giác Ngộ đến hoàn thiện? 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 75 


Khi một người tu sống trong sự quán xét về thân, 
về những cảm giác, về tâm, và về những đối tượng của 
tâm, nhiệt thành .... thì sự chánh-niệm sáng rõ [không u 
mò| được thiết lập bên trong người đó. Và khi sự 
chánh-niệm sáng rõ được thiết lập bên trong người đó, 
lúc đó yếu tố giác ngộ “Chánh-riệm *được phát khởi bên 
trong người tu; lúc đó người tu phát triển yếu tố giác 
ngộ “Chánh-niệm/; lúc đó người ấy đạt tới sự hoàn thiện 
trong việc phát triển yếu tố giác ngộ “Chánh-niệm. 

Sống chánh-niệm theo cách như vậy, người đó 
điều tra và soi xét một cách khôn khéo từng đối tượng; 
và trong khi làm như vậy, yếu tố giác ngộ “ Điều tra hiện 
thực. được phát khởi bên trong người đó; lúc đó người 
tu phát triển yếu tố giác ngộ “Điều tra hiện thực; lúc đó 
người ấy đạt tới sự hoàn thiện trong việc phát triển yếu 
tố giác ngộ “Điều tra hiện thục. 

Trong khi người đó điều tra và soi xét một cách 
khôn khéo từng đối tượng như vậy, yếu tố giác ngộ 
“Năng lượng tính tấn được phát khởi bên trong người 
đó; lúc đó người tu phát triển yếu tố giác ngộ “Năng 
lượng tỉnh tấn; lúc đó người ấy đạt tới sự hoàn thiện 
trong việc phát triển yếu tố giác ngộ “Năng lượng tỉnh 
tấn/. 


 Chánh-niệm là một trong bảy yếu tố (giúp) giác ngộ. Đọc tiếp là sáu 
yếu tố còn lại. 


76 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Nhờ có năng lượng tính tấn như vậy, niềm hoan 
hỷ thoát tục siêu thế phát khởi bên trong người đó, lúc 
đó yếu tố giác ngộ “Hoan hý' được phát khởi bên trong 
người đó; người tu phát triển yếu tố giác ngộ “Hoan 
Hỷ; lúc đó người ấy đạt tới sự hoàn thiện trong việc 
phát triển yếu tố giác ngộ “Hoan Hỷ'. 

Và khi thân và tâm của một người đong đầy niềm 
khoan khoái thì sẽ trở nên tĩnh lặng; lúc đó yếu tố giác 
ngộ “Tĩnh lặng được phát khởi bên trong người đó; 
người tu phát triển yếu tố giác ngộ “Tĩnh lặng”; lúc đó 
người ấy đạt tới sự hoàn thiện trong việc phát triển yếu 
tố giác ngộ “Tĩnh lặng.. 

Tâm của một người được tính lặng và hạnh phúc 
sẽ được tập trung [định]; lúc đó yếu tố giác ngộ “Chánh 
định“ được phát khởi bên trong người đó; người tu phát 
triển yếu tố giác ngộ “Chánh định /; lúc đó người ấy đạt 
tới sự hoàn thiện trong việc phát triển yếu tố giác ngộ 
“Chánh định. 

Trên cái tâm đã đạt chánh định như vậy, người đó 
nhìn với một sự buông xả. Và khi nhìn với một cái tâm 
đạt định với một sự buông xả như vậy, lúc đó yếu tố 
giác ngộ “Buôns xi“ được phát khởi bên trong người đó; 
người tu phát triển yếu tố giác ngộ “Buông xả; lúc đó 
người ấy đạt tới sự hoàn thiện trong việc phát triển yếu 
tố giác ngộ “Buông xả. 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm ® 77 


Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, nếu được tu tập và 
thường xuyên thực hành, sẽ đưa bảy Yếu Tố Giác Ngộ 
đến hoàn thiện. 


s Và làm cách nào bảy Yếu Tố Giác Ngộ, nếu được 
tu tập và thường xuyên thực hành sẽ đưa trí tuệ và sự 
giải thoát đến hoàn thiện? 

Này các Tỳ kheo, ở đây một người tu phát triển các 
yếu tố (giúp) giác ngộ: Chánh niệm, Điều tra hiện thực, 
Năng lượng tỉnh tấn, Sự hoan hỷ, Sự tĩnh lặng, Chánh 
định, Sự buông xả, dựa trên sự tách ly, dựa trên sự 
không còn tham đắm, dựa trên sự ngừng diệt, và kết 
quả là sự từ bỏ. 

Bảy Yêu Tố Giác Ngộ, nếu được tu tập và thường 
xuyên thực hành như vậy, sẽ đưa trí tuệ và sự giải thoát 
đến hoàn thiện. 


Đức Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy. Các Tỳ 
kheo hoan hỷ nhận lấy lời dạy của Phật. 
(M.118) 
40 
Chánh Niệm 0uề Hơi Thỏ 
Trạng thái định của tâm đạt được thông qua (phương 
pháp) “Chánh niệm Hơi Thở”, nếu được tu tập và 
thường xuyên thực hành (thiền), là trạng thái bình an và 
cao siêu, đó là một trạng thái hạnh phúc và tinh khiết 


78 *® Trưởng lão Nụanaponika 


(không pha tạp) của tâm làm cho những ý tưởng xấu ác 
và bất thiện lập tức ngừng diệt và biến mất ngay mỗi 
khi chúng khởi sinh. 

(S.44, 9) 

41 
Chết Có Chánh Niệm 

Này Rahula, nếu bốn (phương pháp) Chánh Niệm Hơi 
Thở đã được tu tập và thường xuyên thực hành, thì 
ngay cả tới những hơi thở-vào và hơi thỏ-ra cuối cùng 
người đó cũng chết ý thức về hơi thở đó, chứ không 


phải vô ý thức. 
(M.62) 
SỰ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG 
Về Bốn Tư Thế 
42 


Tu Tập để Giác Nsộ 


Nếu khi đang đi, đang đứng, đang ngồi hoặc đang nằm 
nếu còn thức, một ý nghĩ nhục dục, sân hận, hoặc hung 
bạo khởi sinh trong một Tỳ kheo, và người đó chịu 
đựng nó, không kháng cự nó, không dẹp bỏ nó, không 
trừ bỏ nó, không làm nó chấm dứt; người tu nào như 
vậy thì đã và đang thiếu sự nỗ-lực nhiệt thành và thiếu 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 79 


sự xấu-hô về mặt đạo đức, người đó được gọi là lười 
biếng và không có năng lượng tỉnh tấn. 


Khi đang đi, đứng, ngồi, hay đang nằm, 

Ai ấp ủnhững ý nghĩ xấu ác và trần tục, 

Bị dẫn dắt bởi chúng, người đó đi xuống dốc 
Chắng bao giờ đạt tới sự Giác Ngộ Tối Cao 


Nhưng nếu người đó vượt qua những ý nghĩ đó, 

Khi đang đi, đứng, ngồi, hay đang nằm, 

Ai thấy thích làm yên lặng cái tâm như vậy, 

Chắc chắn sẽ đạt tới sự Giác Ngộ Tối Cao. 
(It.110) 

43 
Tu Tập uới Quyết Tâm uà Trí Tuệ Minh Sát 

Này các Tỳ kheo, các thầy nên sống tận tâm với giới 
hạnh, tận tâm với giới luật của Tăng đoàn và kiêng cữ 
theo giới luật! Hãy hoàn thiện đạo đức và hành vi của 
mình! Hãy nhìn thấy sự hiểm nguy ngay cả trong 
những sự phạm giới nhỏ nhất. Các thây phải huấn 
luyện bản thân mình trong các luật nghi mà mình đã 
thụ giới! Nhưng nếu một Tỳ kheo đã sống được như 
vậy, người đó nên làm gì nữa? 


80 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Nếu một Tỳ kheo, khi đang đi, đang đứng, đang 
ngồi hoặc đang nằm, không có tham và sân,v không có 
sự buồn ngủ và đờ đẫn, không có sự bất an và lo lắng, 
và đã dẹp bỏ nghi ngờ, thì ý chí của người đó đã trở nên 
mạnh mẽ và bất lay chuyển; sự chánh-niệm của người 
đó luôn tỉnh thức và sáng rõ [không u mò]; thân người 
đó tính lặng và không bị kích động; tâm người đó tập 
trung và hội tụ (đạt định). 


Người tu nào như vậy thì đã và đang thể hiện sự 
nỗ-lực nhiệt thành và sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức, 
người đó được gọi là có nỗ lực tinh tấn và kiên định. 


Kiềm chế khi đang đi, đang đứng, 

đang ngồi, hoặc đang nằm, 

Kiềm chế khi đang co hoặc đang duỗi tay chân, 

Cẩn trọng quan sát thế giới xung quanh mình:33 

Người đó biết rõ cách năm uẩn3sinh và diệt. 

Người sống với cái tâm nhiệt thành như vậy, 

Và thái độ tĩnh lặng, không còn bất an, 

Người đó tu tập trong sự yên lặng của tâm, 

Với sự đều đặn và kiên trì — 

Tỳ kheo đó được biết là “mãi mãi kiên định.” 
(It.111) 


v Chỗ này giống Chú thích 37 ở trên về sự tham muốn và phiền não, 
tức tham và sân, sự thích và không thích..., và được giải thích ở cuối 
sách. 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm *® 81 


44 
Sự Tu Tập của 0 Bồ-tát 


Trước khi giác ngộ, khi đó ta còn chưa giác ngộ hoàn 
toàn, vẫn còn là một Bồ-tát, ta đã có ý nghĩ này: “Sẽ ra 
sao, nếu vào những đêm có ý nghĩa đặc biệt, vào ngày 
14, ngày 15, hoặc ngày mồng 8, hoặc ngày 23, ta ở tại 
những nơi lạ hoắc và đáng sợ, gần những đền miếu và 
mồ mả trong rừng, ở trong rừng, dưới những gốc cây? 
Có lẽ như vậy nên ta mới biết được nỗi sợ hãi và khiếp 
đảm? Và sau một thời gian, nếu vào những đêm có ý 
nghĩa đặc biệt, vào ngày 14, ngày 15, hoặc ngày mồng 8, 
hoặc ngày 23, ta ở tại những một nơi lạ hoắc và đáng sợ, 
gân những đền miếu và mồ mả trong rừng, ở trong 
rừng, dưới những gốc cây. Khi ta đang ở đó, có thể một 
con nai bước tới, hoặc một con công làm gãy cành khô, 
hoặc một luông gió thổi đống lá khô kêu xào xạc.” Rồi 
ta nghĩ rằng: “Nỗi sợ hãi và khiếp đảm bây giờ đang tới 
phải không?“ Nhưng rồi ra suy xét lại: “Tại sao ta phải 
chờ đợi nỗi sợ hãi? Tại sao ta không xua tan nỗi sợ hãi 
và khiếp đảm đó ngay trong tư thế ta đang gặp nó?“ 
Và nỗi sợ hãi và khiếp đảm đã tới khi ta đang đi 
qua đi lại. Rồi ta đã không đứng lại, hoặc ngồi, 
hoặc nằm xuống cho đến khi ta đã xua tan hết nỗi 
sợ hãi và khiếp đảm đó trong khi ta đang đi qua đi 
lại. 
Rồi nỗi sợ hãi và khiếp đảm đã tới khi ta đang 
đứng. Và ta đã không đi, hoặc ngồi, hoặc nằm 


82 s Trưởng lão Nụanaponika 


xuống cho đến khi ta đã xua tan hết nỗi sợ hãi và 
khiếp đảm ngay cả khi ta đang đứng. 

Rồi nỗi sợ hãi và khiếp đảm đã tới khi ta đang 
ngồi. Và ta đã không đi, hoặc đứng, hoặc nằm 
xuống cho đến khi ta đã xua tan hết nỗi sợ hãi và 
khiếp đảm ngay cả khi ta đang ngồi. 

Rồi nỗi sợ hãi và khiếp đảm đã tới khi ta đang 
nằm. Và ta đã không đi, hoặc đứng, hoặc ngồi dậy 
cho đến khi ta đã xua tan đi hết nỗi sợ hãi và khiếp 
đảm đó trong khi ta đang nằm. 


(M4) 
45 
Sự Hiểu Biết Rõ Ràng trong mọi Tư Thế 


Nếu tâm của một Tỳ kheo có khuynh hướng đi qua đi 
lại, người đó đi qua đi lại với ý nghĩ: “Khi ta đang đi 
qua đi lại, sự tham muốn và phiền não, và những ý nghĩ 
xấu ác bất thiện sẽ không đi vào trong tâm tal.” Như 
vậy là người đó có sự hiểu biết rõ ràng. 

Nếu tâm của một Tỳ kheo có Tượng hướng đứng, 
ngồi hoặc nằm, người đó đứng, ngồi hoặc nằm với ý 
nghĩ: “Khi chúng ta đang đứng [đang đi, đang ngồi 
hoặc đang nằm], tham muốn và phiền não và những ý 
nghĩ xấu ác, bất thiện khác sẽ không đi vào trong tâm.” 
Như vậy là người đó có sự hiểu biết rõ ràng. 


(M.122) 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 83 


46 
Sự Hiểu Biết Rõ Rừng khi Nói 

Nếu tâm của một Tỳ kheo có khuynh hướng nói, người 
đó nên nghĩ như vầy: “Tôi sẽ không tham gia nói 
chuyện kiểu thấp hèn như nói những điều thô tục, 
phàm tục và vô ích; không nói những điều không dẫn 
đến sự buông bỏ, sự chán bỏ, sự chấm dút, sự tĩnh lặng, 
sự hiểu biết trực tiếp, sự giác ngộ, Niết-bàn; cụ thể như 
đó là những chuyện nói về các nhà vua, dân trộm cướp, 
các quan lại, các đạo quân, nạn chết đói và chiến tranh; 
những chuyện về ăn uống, quần áo và chỗ ở; về những 
vòng hoa, nước hoa, họ hàng, xe cộ, dân làng, những đô 
thị, thành phố và những xứ sở; về đàn bà và rượu chè, 
chuyện tán gẫu nơi đường phố hay chỗ giếng nước, 
chuyện nói về ông bà tổ tiên, chuyện tranh chấp, 
chuyện tự đặt ra về nguồn gốc của thế gian và biển cả, 
chuyện về những điều này điều nọ, và những chuyện 
tương tự.“ Như vậy là người đó có sự hiểu biết rõ ràng. 


“Những chuyện hữu ích dẫn đến đời sống đạo 
hạnh, hữu dụng cho sự trong sáng của tâm, dẫn đến sự 
buông bỏ, sự chán bỏ, sự chấm dứt, sự tĩnh lặng, sự 
hiểu biết trực tiếp, sự giác ngộ, Niết-bàn; đó là chuyện 
nói về sự thanh đạm, sự biết hài lòng, sự sống một 
mình, sự ẩn dật, sự ứng dụng năng lượng (để tu tập), 
giới, định, tuệ, sự giải thoát, và nói về sự hiểu-biết và 
tâm-nhìn có được từ sự giải thoát—những chuyện như 


84 s Trưởng lão Nụanaponika 


vậy tôi sẽ tham gia nói.“ Như vậy là người đó có sự 
hiểu biết rõ ràng. 
(M.122) 
47 

Sự Hiểu Biết Rõ Ràng khi Nhìn 
Này các Tỳ kheo, đúng vậy, có thể thây Nanda được gọi 
là thánh thiện, mạnh mẽ, đáng mến và tràn đây nhiệt 
tâm. Này các Tỳ kheo, nếu Nanda không biết phòng hộ 
sáu cửa giác quan, không biết chừng mực trong ăn 
uống, không tu dưỡng sự tỉnh giác và không có sở hữu 
sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng, thì thây ấy 
không có khả năng sống một đời sống thánh thiện được 
hoàn toàn trong sạch. 


Này các Tỳ kheo, bây giờ đây là cách thây Nanda 
phòng hộ các cửa giác quan: Nếu Nanda phải nhìn về 
hướng đông, thầy ấy chỉ làm vậy sau khi đã suy xét rõ 
mọi thứ trong tâm mình như vầy: “Khi ta đang nhìn về 
hướng đông, tham muốn và phiền não và những ý 
tưởng xấu ác, bất thiện khác sẽ có đi vào trong tâm ta 
hay không?.“ Như vậy là thầy ấy có sự hiểu biết rõ 
ràng. 


Nếu thầy ấy phải nhìn về hướng tây, hướng nam, 
hoặc hướng bắc, thầy ấy chỉ làm vậy sau khi đã suy xét 
rõ mọi thứ trong tâm mình như vầy: “Khi ta đang nhìn 
về hướng tây, hướng nam hoặc hướng bắc, tham muốn 
và phiền não và những ý tưởng xấu ác và bất thiện có đi 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 85 


vào trong tâm ta hay không?.” Như vậy là thây ấy có sự 
hiểu biết rõ ràng. 

Này các Tỳ kheo, bây giờ đây là sự chánh niệm và 
sự hiểu biết rõ ràng: Với sự tỉnh giác hoàn toàn, những 
cảm giác khởi sinh bên trong Nanda; với sự tỉnh giác 
hoàn toàn chúng tiếp tục; với sự tỉnh giác hoàn toàn, 
chúng ngừng diệt. Với sự tỉnh giác hoàn toàn, những ý 
nghĩ bên trong Nanda; với sự tỉnh giác hoàn toàn chúng 
tiếp tục; với sự tỉnh giác hoàn toàn, chúng ngừng diệt. 
Này các Tỳ kheo, đây là sự chánh niệm và sự hiểu biết 
rõ ràng của Nanda. 


(A.VIHI, 9) 


QUÁN XÉT VỀ NHỮNG CẢM GIÁC 
48 
Cách Hiểu Biết những Cảm Giác 
Này các Tỳ kheo, có ba loại cảm giác: cảm giác dễ chịu 
(sướng), cảm giác khó chịu (khổ), và cảm giác trung tính 
(không dễ chịu cũng không có chịu). 


Này các Tỳ kheo, để hiểu biết hoàn toàn ba loại 
cảm giác đó, cần phải tu tập bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm. 

(S.4, 49) 
49 


86 ® Trưởng lão Nụanaponika 


Sự Từ Bỏ 


Này các Tỳ kheo, trong những cảm giác để chịu, khuynh 
hướng tham nên được từ bỏ; trong những cảm giác khó 
chu, khuynh hướng sân nên được từ bỏ; trong những 
cảm giác frung tính, khuynh hướng s7 nên được từ bỏ. 


Nếu một Tỳ kheo đã từ bỏ khuynh hướng tham 
trong những cảm giác dễ chịu, khuynh hướng sân trong 
những cảm giác khó chịu, khuynh hướng si trong 
những cảm giác trung tính, thì người đó được gọi là đã 
không còn những khuynh hướng [bất thiện], là người 
nhìn thấy rõ ràng. Người đó đã cắt đứt dục vọng, gỡ bỏ 
những gông cùm, và, thông qua sự tiêu diệt tính tự 
ngã,đã tận diệt khổ. 

Nếu người cảm giác vui sướng, 

nhưng chưa biết rõ bản chất của cảm giác là gì 

Vẫn còn ngã về tham,#! 

thì sẽ không tìm thấy sự giải thoát. 


Nếu người cảm giác khổ đau, 

nhưng chưa biết rõ bản chất của cảm giác là gì 
Vẫn còn ngã về sân, 

thì sẽ không tìm thấy sự giải thoát. 

Và ngay cả cảm giác trung tính thấy như bình an 
Nếu còn dính mắc tham đắm vào nó, 

Sẽ không giải thoát khỏi vòng lao khổ, 

Bậc Trí Tuệ đã tuyên thuyết như vậy. 

Nhưng nếu một Tỳ kheo, 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm ® 87 


nhiệt thành và không lãng tâm, 
Thực hành sự chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng, 
Sẽ hiểu rõ bản chất thực của tất cả mọi cảm giác. 
Và nếu làm được vậy, trong chính kiếp sống này, 
người đó sẽ không còn những ô nhiễm, 
không còn những bất thiện. 
Sự hiểu biết chín muôồi, 
vững vàng trong Giáo Pháp, 
đến lúc chết, thân tan rã, 
Tất cả mọi đối đãi và khái niệm 
đều sẽ được chuyển hóa. 
(S.63, 3) 
50 
Những Cảm Giác, Bên Trong uà Bên Ngoài 
Dù cảm giác là sướng, là khổ, là trung tính 
Là của mình hay của người — tất cả mọi cảm giác, 
Người đó biết nó là khổ, là đánh lừa, là phù du. 
Tỉnh giác biết rõ sự tác động rồi biến mất của nó, 
nó chỉ là sinh rồi diệt, 
Người đó đạt tới sự la bỏ những cảm giác, 
không còn tham đắm gì nữa. 
(S.63, 2) 
51 


Xem Xét 0uề Cảm Giác Một Cách Có Chánh Niệm 


88 s Trưởng lão Nụanaponika 


Thời Đức Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly), trong khu Rừng 
Lớn, trong Ngôi Nhà Mái Nhọn. Vào buổi chiều, sau 
khi Đức Thế tôn rời khỏi nơi ẩn cư của mình, Người 
đến căn phòng dành cho người bệnh và ngồi xuống chỗ 
ngồi đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ngồi xuống, Phật nói với 
các Tỳ kheo như sau: 

Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống luôn hiểu 
biết một cách chánh niệm và rõ ràng! Đây là chỉ thị của 
ta đối với các thây! 

Nếu một Tỳ kheo sống có chánh niệm và hiểu biết 
rõ ràng, nhiệt thành, tận tâm, và kiên định, và một cảm 
giác để chịu khởi sinh trong người đó, người đó biết rõ: 
“Giờ có một cảm giác sướng [dễ chịu] khởi sinh trong ta. 
Nó là có điều kiện, không phải không điều kiện. Điều 
kiện bởi cái gì? Ngay cả cái thân này, nó cũng là có điều 
kiện (hữu vì). Và thân này, đích thực, là vô thường, là 
do kết hợp, là tùy thuộc khởi sinh, thì làm sao một cảm 
giác sướng trong đó lại là thường hằng cho được? 

Đối với cả thân và cảm giác đễ chịu, người đó sống 
quán niệm tính vô thường, sống quán niệm tính phù 
du, sống quán niệm sự từ bỏ. Và bên trong một người 
sống như vậy, khuynh hướng fham dục đối với thân và 
cảm giác sướng đều biến mất. 

Nếu có một cảm giác khổ [khó chịu] khởi sinh 
trong người đó, người đó biết rõ: “Giờ có một cảm giác 
khổ khởi sinh trong ta. Nó là có điều kiện, không phải 
không điều kiện. Điều kiện bởi cái gì? Ngay cả cái thân 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 89 


này, nó cũng là có điều kiện (hữu vi). Và thân này, đích 
thực, là vô thường, là do kết hợp, là tùy thuộc khởi sinh, 
thì làm sao một cảm giác khổ trong đó lại là thường 
hằng cho được? 

Đối với cả thân và cảm giác khổ, người đó sống 
quán niệm tính vô thường, sống quán niệm tính phù 
du, sống quán niệm sự từ bỏ. Và bên trong một người 
sống như vậy, khuynh hướng sân bực đối với thân và 
cảm giác khổ đều biến mất. 

Nếu có một cảm giác frung tính khởi sinh trong 
người đó, người đó biết rõ: “Giờ có một cảm giác trung 
tính khởi sinh trong ta. Nó là có điều kiện, không phải 
không điều kiện. Điều kiện bởi cái gì? Ngay cả cái thân 
này, nó cũng là có điều kiện (hữu vi). Và thân này, đích 
thực, là vô thường, là do kết hợp, là tùy thuộc khởi sinh, 
thì làm sao một cảm giác trung tính trong đó lại là 
thường hằng cho được? 

Đối với cả thân và cảm giác trung tính, người đó 
sống quán niệm tính vô thường, sống quán niệm tính 
phù du, sống quán niệm sự từ bỏ. Và bên trong một 
người sống như vậy, khuynh hướng s¡ ê [ngu mò] đối 
với thân và cảm giác trung tính đều biến mất. 

Khi trải nghiệm một cảm giác sướng [dễ chịu], 
người đó biết nó là vô thường; người đó biết rõ, không 
dính mắc vào nó; người đó biết rõ, không dung dưỡng 
nó. Khi trải nghiệm một cảm giác khổ [khó chịu],... 
một cảm giác trung tính, người đó biết nó là vô thường; 


90 s Trưởng lão Nụanaponika 


người đó biết rõ, không dính mắc vào nó; người đó biết 
rõ, không dung dưỡng nó. 

Khi trải nghiệm một cảm giác sướng, người đó 
cảm giác như mình không bị trói buộc bởi nó. Khi trải 
nghiệm một cảm giác khổ, người đó cảm giác mình 
không bị trói buộc bởi nó. Khi trải nghiệm một cảm giác 
trung tính, người đó cảm giác mình không bị trói buộc 
bởi nó. 

Khi có những cảm giác đau khổ đang hành hại 
thân thể, người đó biết rõ: “Ta có một cảm giác đau khổ 
đang hành hại thân thể.” Khi có những cảm giác đau 
khổ đang hành hại sự sống, người đó biết rõ: “la có 
những cảm giác đau khổ đang hành hại sự sống.“ Và 
người đó biết rõ: “Sau khi thân tan rã, khi mạng sống 
kết thúc, tất cả mọi cảm giác đó không được dung 
dưỡng, sẽ đi đến ngừng nghỉ, thậm chí ngay tại đây.” 


(S.36, 7) 


QUÁN XÉT VỀ [TRẠNG THÁI] TÂM 
52 
Giáo Pháp Có Thể Nhìn Thấy Được 


Một lần ngài Upavana đến gặp Đức Thế Tôn, cúi chào lễ 
phép và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, ngài thưa với Đức Thế Tôn như vầy: 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm ® 91 


“Mọi người nói về cái “Giáo Pháp có thể nhìn thấy 
được. Thưa Đức Thế Tôn, đến mức độ nào thì Giáo 
Pháp là “có thể được nhìn thấy ngay tại đây và bây giờ, 
có kết quả tức thì, mời người “Đến để Thấy, dẫn dắt 
hướng thượng, có thể được chứng nghiệm bởi người có 


⁄ 


trí.”? 


—Này Upavana, ở đây một Tỳ kheo sau khi nhìn 
thấy một hình sắc bằng mắt, tỉnh giác biết rõ về hình sắc 
và tỉnh giác biết rõ về tham dục của mình đối với hình 
sắc. Về sự tham dục đối với hình sắc đang có bên trong 
mình, người đó biết rõ: “Tham dục đối với hình sắc 
đang có trong ta.” Nếu một Tỳ kheo sau khi nhìn thấy 
một hình sắc bằng mắt, tỉnh giác biết rõ về hình sắc và 
tỉnh giác biết rõ tham dục của mình đối với hình sắc, 
biết rõ tham dục đối với hình sắc đang có-mặt bên trong 
mình, thì đến mức độ đó, Giáo Pháp là “có thể được 
nhìn thấy ngay tại đây và bây giờ, có kết quả tức thì, 
mời người “Đến để Thấy”, dẫn dắt hướng thượng, có thể 
được chứng nghiệm bởi người có trí.” 


Lại nữa, này Upavana, một Tỳ kheo sau khi nghe 
thấy một âm thanh bằng tai, ... sau khi ngửi thấy một 


mùi hương bằng mũi, ... sau khi nếm thấy một mùi vị 
băng lưỡi,... sau khi cảm nhận một chạm xúc băng 


thân, .. . sau khi nhận biết một đối tượng tâm [ý tưởng] 
bằng tâm—người đó tỉnh giác biết rõ về... đối tượng 
tâm và tỉnh giác biết rõ về tham dục của mình đối với... 
. đối tượng tâm. Về sự tham dục đối với... đối tượng 


92 s Trưởng lão Nụanaponika 


tâm đang có bên trong mình, người đó biết rõ: “Tham 
dục đối với... đối tượng tâm đang có trong ta.“ Nếu 
một Tỳ kheo sau khi nhìn thấy một... đối tượng tâm 
bằng tâm, tỉnh giác biết rõ về... đối tượng tâm và tỉnh 
giác biết rõ tham dục của mình đối với... đối tượng 
tâm, biết rõ tham dục đối với .. . đối tượng tâm đang có 
mặt bên trong mình, thì đến mức độ đó, Giáo Pháp là 
“có thể được nhìn thấy ngay tại đây và bây giờ, có kết 
quả tức thì, mời người “Đến để Thấy, dẫn dắt hướng 
thượng, có thể được chứng nghiệm bởi người có trí.” 


—Này UỦpavana, ở đây có một Tỳ kheo, sau khi 
nhìn thấy một hình sắc bằng mắt, tỉnh giác biết rõ về 
hình sắc và tỉnh giác biết rõ mình không-có tham dục 
đối với hình sắc. Về sự không-có tham dục đối với hình 
sắc, người đó biết rõ: “Bên trong ta không-có tham dục 
đối với hình sắc.” Nếu một Tỳ kheo sau khi nhìn thấy 
một hình sắc bằng mắt, tỉnh giác biết rõ về hình sắc và 
tỉnh giác biết rõ không-có tham dục đối với hình sắc, 
biết rõ không-có-mặt tham dục đối với hình sắc bên 
trong mình, thì cũng đến mức độ đó, này Upavana, 
Giáo Pháp là “có thể được nhìn thấy ngay tại đây và 
bây giờ, có kết quả tức thì, mời người “Đến để Thấy”, 
dẫn dắt hướng thượng, có thể được chứng nghiệm bởi 
người có trí.” 

Lại nữa, này Upavana, một Tỳ kheo sau khi nghe 
thấy một âm thanh bằng tai,... sau khi ngửi thấy một 
mùi hương bằng mũi,.. . sau khi nếm thấy một mùi vị 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 93 


bằng lưỡi,... sau khi cảm nhận một chạm xúc bằng 
thân, .. . sau khi nhận biết một đối tượng tâm [ý tưởng] 
bằng tâm—người đó tỉnh giác biết rõ về... đối tượng 
tâm và tỉnh giác biết rõ mình không-có tham dục của 
mình đối với... đối tượng tâm. Về sự không-có tham 
dục đối với... . đối tượng tâm đang có bên trong mình, 
người đó biết rõ: “Bên trong ta không-có tham dục đối 
với ... đối tượng tâm.“ Nếu một Tỳ kheo sau khi nhìn 
thấy một... đối tượng tâm bằng tâm, tỉnh giác biết rõ 
về... đối tượng tâm và tỉnh giác biết rõ không-có tham 
dục đối với... đối tượng tâm, biết rõ tham dục đối với . 
.. đối tượng tâm đang không-có-mặt bên trong mình, 
thì đến mức độ đó, này Ủpavana, Giáo Pháp là “có thể 
được nhìn thấy ngay tại đây và bây giờ, có kết quả tức 
thì, mời người “Đến để Thấy”, dẫn dắt hướng thượng, có 


7/7/77 


thể được chứng nghiệm bởi người có trí. 
(S.35, 70) 
53 
Vượt Trên Đức Tìn 


Này các Tỳ kheo, có một cách nào để một Tỳ kheo 
không cần nhờ vào đức tin, không nhờ vào những ý 
kiến chấp thủ, không nhờ vào truyền thống, không nhờ 
vào những lý do bề ngoài, không nhờ có nhiều người 
tán đồng về các quan điểm đang được nghi vấn, mà có 
thể tuyên bố đã đạt đến sự Hiểu Biết Cuối Cùng (Tri 
kiến giác ngộ, [Thánh quả]) như vầy: “Không còn tái 


94 s Trưởng lão Nụanaponika 


sinh nữa, đời sống Thánh Thiện đã được sống, việc tu 
tập đã hoàn thành, và không còn gì phải làm nữa”? 


—Thưa Đức Thế Tôn, đối với chúng con, những 
giáo lý đã được bắt rễ từ nơi Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế 
Tôn hãy nói! Chúng con sẽ nghe giữ những lời dạy đó! 


—Này các Tỳ kheo, có một cách như vậy. Và cách 
đó là gì? 

Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo đã nhìn thấy 
một hình sắc bằng mắt, và nếu tham, sân, hoặc sỉ có bên 
trong người đó, người đó biết rõ: “Có tham, sân, si bên 
trong ta“; và nếu tham, sân, hoặc si không-có bên trong 
người đó, người đó biết rõ: “Không có tham, sân, si bên 
trong ta”. 

Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã nhìn 
thấy một âm thanh, ngửi thấy một mùi hương, nếm 
thấy một mùi vị, cảm thấy một chạm xúc, nhận thấy 
một đối tượng tâm (ý tưởng), và nếu tham, sân, hoặc sĩ 
có bên trong người đó, người đó biết rõ: “Có tham, sân, 
si bên trong ta“; và nếu tham, sân, si không-có bên 
trong người đó, người đó biết rõ: “Không có tham, sân, 
si bên trong ta“. 


Và nếu người đó biết rõ như vậy, này các Tỳ kheo, 
thì sự biết đó đâu phải là những loại ý tưởng đã được 
biết nhờ vào đức tin, nhờ vào những ý kiến chấp thủ, 
nhờ vào truyền thống, nhờ vào sự tán đồng về những 
quan điểm đang được nghi vấn, phải không? 


Các kính nói oề Chánh-Niệm *® 95 


—Chắc chắn là không phải, thưa Thế Tôn. 


— Hay đó chính là những ý tưởng đã được biết sau 
khi người tu đã được chứng ngộ một cách khôn khéo từ 
sự tự thân trải nghiệm? 


— Đúng thực vậy, thưa Đức Thế Tôn. 


—Này các Tỳ kheo, đây chính là một con đường, 
không cần nhờ vào đức tin, không nhờ vào những ý 
kiến chấp thủ, không nhờ vào truyền thống, không nhờ 
vào sự tán đồng về những quan điểm đang được nghi 
vấn, mà một Tỳ kheo có thể tuyên bố đã đạt tới sự Hiểu 
Biết Cuối Cùng (Tri kiến giác ngộ, [Thánh quả]) như 
vầy: “Không còn tái sinh nữa, đời sống Thánh Thiện đã 
được sống, việc tu tập đã hoàn thành, và không còn gì 
phải làm nữa.”“43 


(S.35, 152) 


BỔN NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM, KẾT HỢP VỚI 
NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TU TẬP KHÁC 


54 
Tính Hợp Pháp trong Giáo Pháp 


Theo thứ tự: Vượt qua những Chướng Ngại— Bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm — Bảy Yếu Tố Giác Ngộ 
Thời Đức Thế Tôn sống ở Nalanda, trong khu Vườn 
Xoài của Pavarika. Và lúc đó ngài Xá-lợi-phất đã đến 


96 s Trưởng lão Nụanaponika 


gặp Đức Thế Tôn, cúi chào lễ phép và ngồi xuống một 
bên. Sau khi đã ngôi xuống một bên, ngài thưa với Phật 
như sau : 


Thưa Thế Tôn, như vầy, con tin tưởng vào Đức 
Thế Tôn rằng: “Chưa từng có, sẽ không có, và hiện đang 
không có ẩn sĩ hay bà-la-môn nào có sự hiểu biết (tri 
kiến) sâu sắc hơn Đức Thế Tôn về vấn đề Giác Ngộ.” 

—Này Xá-lợi-phất, đích thực lời của thầy là cao 
siêu, là mạnh dạn, là chắc chắn, như tiếng gầm của một 
con sư tử— khi thầy nói: “Chưa từng có, sẽ không có, và 
hiện đang không có ẩn sĩ hay bà-la-môn nào có sự hiểu 
biết sâu sắc hơn Đức Thế Tôn về vấn đề Giác Ngộ.” 

—Này Xá-lợi-phất, vậy thì thầy có thực sự biết 
những bậc Thánh Nhân, những bậc Toàn Giác, những 
người đã sống trong những thời quá khứ, đã bao gồm tất 
cả những bậc Thế Tôn trong tâm của thầy, rằng: 
“Những đức hạnh như vậy và như vậy là của những 
bậc Thế Tôn; những giáo lý như vậy và như vậy là của 
những bậc đó; trí tuệ như vậy và như vậy; nơi an trú 
[trong thiền] như vậy và như vậy là của những bậc đó; 
sự giải thoát như vậy và như vậy là của những bậc đó”, 
hay không? 


— Dạ con không biết vậy, thưa Thế Tôn. 


—Này Xá-lợi-phất, rôi thầy có thực sự biết những 
bậc Thánh Nhân, những bậc Toàn Giác, những người 
đã sống trong những thời fơne lai, đã bao gồm tất cả 


Các kính nói 0 Chánh-Niệm ® 97 


những bậc Thế Tôn trong tâm của thầy, rằng: “Những 
đức hạnh như vậy và như vậy là của những bậc Thế 
Tôn; những giáo lý như vậy và như vậy là của những 
bậc đó; trí tuệ như vậy và như vậy; nơi an trú [trong 
thiền] như vậy và như vậy là của những bậc đó; sự giải 
thoát như vậy và như vậy là của những bậc đó”, hay 
không? 


— Dạ con không biết vậy, thưa Thế Tôn. 


—Này Xá-lợi-phất, vậy thây có thực sự biết trong 
tâm của thầy rằng ta bây giò là một Thánh Nhân, Toàn 
Giác, đã bao gồm có ta trong tâm của thầy, rằng: 
“Những đức hạnh như vậy và như vậy là của Đức Thế 
Tôn; những giáo lý như vậy và như vậy là giáo lý của 
Đức Thế Tôn; trí tuệ như vậy và như vậy là trí tuệ của 
Đức Thế Tôn; nơi an trú [trong Thiền] như vậy và như 
vậy là của Đức Thế Tôn; sự giải thoát như vậy và như 
vậy là của Đức Thế Tôn “, hay không? 


— Dạ con không biết vậy, thưa Thế Tôn. 


—Này Xá-lợi-phất, như vậy thây không có sự hiểu 
biết về những bậc Thánh Nhân, những bậc Toàn Giác, 
những người đã sống trong thời quá khứ, trong thời 
tương lai, và trong thời hiện tại. Này Xá-lợi-phất, vậy thì 
cách nào thây có thể thốt ra những lời cao siêu, mạnh 
dạn và chắc chắn, như tiếng gầm của một con sư tử, 
rằng: “Chưa từng có, sẽ không có, và hiện đang không 
có ẩn sĩ hay bà-la-môn nào có sự hiểu biết (tri kiến) sâu 
sắc hơn Đức Thế Tôn về vấn đề Giác Ngộ”, như vậy? 


98 s Trưởng lão Nụanaponika 


— Thưa Thế Tôn, mặc dù con không có sự hiểu biết 
về những bậc Thánh Nhân, những bậc Toàn Giác, thuộc 
thời quá khứ, thời tương lai, và thời hiện tại, đã bao 
gôm tất cả những bậc Thế Tôn đó trong tâm của con, 
nhưng con hiểu biết được tính hợp-pháp của Giáo 
Pháp 

Giả như có một đô thành biên giới của một nhà 
vua, có những thành lũy và tháp canh được xây trên 
những nền tảng kiên cố, và chỉ có một cổng ra vào; và 
có một người gác cổng, thông minh, kinh nghiệm và 
cảnh giác, người đó chặn đuổi những người lạ mặt, và 
cho phép những người quen mặt vào ra. Người gác 
cổng đi rảo hết con đường bao bọc tường thành và 
người ấy không nhận thấy một lỗ hở hay kẻ hở nào trên 
tường thành, thậm chí một con mèo còn không chưi qua 
được. Do vậy ông biết rõ: “Mọi sinh vật lớn hơn (con 
mèo) muốn ra vào đô thành này thì phải đi qua một 
cổng chính thôi.” 


Tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con biết rõ tính hợp- 
pháp trong Giáo Pháp, rằng: Thưa Thế Tôn, ai trong 
quá khứ là những bậc Thánh Nhân, bậc Toàn Giác, tất 
cả những bậc Thế Tôn đó đã tỉnh thức tới sự Giác Ngộ 
hoàn thiện, vô song, sau khi họ đã dẹp bỏ năm chướng 
ngại làm ô nhiễm tâm và làm suy yếu sự hiểu biết; và 
bằng cái tâm của họ được thiết lập vững chắc trong bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm, sẽ phát triển bảy Yếu Tố Giác 
Ngộ theo đúng tính chất đích thực của chúng. 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 99 


Và Đức Thế Tôn, Người bây giờ là bậc Thánh 
Nhân, bậc Toàn Giác, người đã tỉnh thức đến sự Giác 
Ngộ hoàn thiện và vô song, sau khi Người đã dẹp bỏ 
năm chướng ngại làm ô nhiễm tâm và làm suy yếu sự 
hiểu biết, và với cái tâm của Người được thiết lập chắc 
chắn trong bốn Nền Tảng Chánh Niệm, sẽ phát triển 
bảy Yếu Tố Giác Ngộ theo đúng tính chất đích thực của 
chúng. 

—Khéo nói, này Xá-lợi-phất, thật khéo nói. Vì vậy, 
này Xá-lợi-phất, thây có thể tụng đọc lại lời tuyên 
thuyết này về Giáo Pháp cho các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, 
cho các Phật tử nam và nữ. Và cũng vậy, đối với những 
người ngu sỉ họ vẫn còn nghi ngờ và không chắc chắn 
về bậc Thiện Thệ, sau khi họ lắng nghe lời tuyên thuyết 
này về Giáo Pháp, sự nghi ngờ và sự không chắc chắn 
của họ về Đức Thế Tôn cũng biến mất. 

(S.47, 12) 
55 
Sự Thất Bại uà Sự Thành Tựu 
Theo thứ tự: Bốn Nền Tảng Chánh Niệm—“Năng Lực của bậc Thánh/ 
Một thời ngài A-nậu-la-đà đang ở một mình ở nơi ẩn 
cư, ngài nghĩ như vây: 

“Ai không thành công trong bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm, thì cũng thất bại trên con đường thánh đạo dẫn 
đến sự điệt khổ hoàn toàn.” 


100 * Trưởng lão Nụanaponika 


“Ai thành tựu bốn Nền Tảng Chánh Niệm, thì 
cũng thành tựu con đường thánh đạo dẫn đến sự diệt 
khổ hoàn toàn.” 


Bấy giờ ngài Đại Mục-kiền-liên (Maha-Moseallana) 
nhận biết trong tâm mình những ý nghĩ của ngài A- 
nậu-la-đà, và nhanh chóng như một người khỏe mạnh 
duỗi tay ra hoặc co tay lại, ngài lập tức xuất hiện trước 
mặt ngài A-nậu-la-đà, và nói với ngài A-nậu-la-đà như 
vầy: 

“Này đạo hữu A-nậu-la-đà, tới mức độ nào thì một 
Tỳ kheo được gọi là đã thành tựu bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm?” 


— Thưa đạo hữu, ở đây một Tỳ kheo sống quán xét 
những yếu tố-sinh khởi trong thân, ở bên trong; người 
đó sống quán xét những yếu tố-hoại diệt trong thân, ở 
bên trong; người đó sống quán xét những yếu tố-sinh 
khởi và những yếu tố-hoại diệt trong thân, ở bên trong, 
nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, sau khi đã vượt qua 
những tham muốn và phiền não đối với thế giới. 

—Người đó sống quán xét những yếu tố-sinh khởi 
và những yếu tố-hoại diệt trong thân, ở bên ngoài, nhiệt 
thành, hiểu biết rõ ràng... 

—Người đó sống quán xét những yếu tố-sinh khởi 
và những yếu tố-hoại diệt trong thân, cả bên nsoài 0uà bên 
ñnsoài, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng .. . 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 101 


“Nếu người đó muốn: “Tôi muốn sống nhận thức 
sự không ô uế trong những thứ ô uế”, thì người đó sống 
nhận thức sự không ô uế. 


“Nếu người đó muốn: “Tôi muốn sống nhận thức 
sự Ô uế trong những thứ không ô uế”, thì người đó sống 
nhận thức sự ô uế. 


“Nếu người đó muốn: “Tôi muốn sống nhận thức 
sự Ô uế trong những không thứ ô uế cũng như trong 
những thứ ô uế”, thì người đó sống nhận thức sự ô uế. 


“Nếu người đó muốn: “Tôi muốn sống nhận thức 
sự không ô uế trong những thứ không ô uế cũng như 
trong những thứ ô uế”, thì người đó sống nhận thức sự 
không ô uế. 

“Nếu người đó muốn: “Tôi tránh cả hai, không ô 
uế và ô uế, tôi sẽ sống trong sự buông-xả, có chánh- 
niệm và có hiểu-biết rõ ràng”, thì người đó sống trong 
sự buông xả đối với điều [đối tượng] đó, có chánh niệm 
và có hiểu biết rõ ràng”. 

Theo cách tương tự, người đó sống quán xét những yếu tố-sinh 

khởi .. ., trong những cảm giác—trong tâm—trong những đối 

tượng của tâm, ở bên trong, .... ; ở bên ngoài, ....; củ bên trong 0à 
bên ngoài... 
(S.52, 1) 
56 


Tu Tập Tốt uề Thiền Định 


102 s Trưởng lão Nụanaponika 


Theo thứ tự: Bốn Trạng Thái Tâm Vô Lượng — Tầng Thiền Định 
[Jhana]—bốn Nền Tảng Chánh Niệm — Tầng Thiền Định 
“Này các Tỳ kheo, các thây nên luyện tập bản thân 
mình như vầy: “Tâm tôi phải được cắm rễ sâu bên 
trong, và những ý tưởng xấu ác, bất thiện khi khởi sinh 

sẽ không thể nào chiếm ngự trong tâm!” 


“Này các Tỳ kheo, nếu tâm của các thầy được cắm 
rễ vững chắc bên trong, và những ý tưởng xấu ác, bất 
thiện khi khởi sinh sẽ không thể nào chiếm ngự trong 
tâm của các thầy, thì các thây nên luyện tập thêm bản 
thân mình như vầy: “lâm Từ, đó là sự giải thoát của 
tâm, nên được tu dưỡng bên trong tôi và được thường 
xuyên thực hành, sẽ trở thành một cỗ xe [tu tiến] và trở 
thành một sở hữu vững chắc [của tâm tôi], và nên được 
củng cố, tăng cường, và hoàn thiện!”. Này các Tỳ kheo, 
các thầy phải nên luyện tập bản thân như vậy. 


— “Này các Tỳ kheo, nếu các thây đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định (sự tập trung) này của tâm, thì các thây 
có thể phát triển (trạng thái) định đó cùng với ý tưởng- 
khái niệm (tâm) và ý tưởng-duy trì (tứ); hoặc nếu 
không có ý tưởng tâm [nào mới], chỉ có ý tưởng tứ; hoặc 
các thây có thể phát triển nó (trạng thái định đó) với 


vi Đây chính là øifakka: ý tưởng ban đầu, ý tưởng được chọn, ý tưởng 
để học (HV: tầm) và ơicara: ý tưởng suy lý, ý tưởng được duy trì (HV: 
tứ). Chỗ này mời quý vị đọc thêm sách về thiền định, phần nói về 
tầng thiền định đầu tiên (Nhất Thiền). 


Các kinh nói 0ề Cháúnh-Niệm *® 103 


yếu tố hoan hỷ (hỷ); hoặc không có yếu tố hỷ; với niềm 
khoái lạc (lạc); hoặc với niềm buông xả (xả).* 

“Này các Tỳ kheo, nếu các thầy đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định này của tâm, thì các thây nên luyện tập 
bản thân mình như vầy: “Tâm Bi.. . Hỷ.. ., Xả, đó là 
sự giải thoát của tâm, phải được tu tập trong tôi và 
được thường xuyên thực hành, sẽ trở thành một cỗ xe 
[tu tiến] và trở thành một sở hữu vững chắc [của tâm 
tôi], và nên được củng cố, tăng cường, và hoàn thiện”. 
Này các Tỳ kheo, các thây phải nên luyện tập bản thân 
như vậy. 


— “Này các Tỳ kheo, nếu các thây đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định này của tâm, thì các thầy có thể phát 
triển (trạng thái) định đó cùng với ý tưởng-khái niệm 
(tâm) và ý tưởng-duy trì (tứ)... . [giống như trên] 

“Này các Tỳ kheo, nếu các thầy đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định này của tâm, thì các thầy nên luyện tập 
bản thân mình như vầy: “Tôi phải sống thực hành quán 
xét (hân, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và có chánh- 
niệm, sau khi đã vượt qua những tham muốn và phiền 
não đối với thế giới. 

— “Này các Tỳ kheo, nếu các thây đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định này của tâm, thì các thây có thể phát 
triển (trạng thái) định đó cùng với ý tưởng-khái niệm 
(tâm) và ý tưởng-duy trì (tứ)... . [giống như trên] 


104 * Trưởng lão Nụanaponika 


“Này các Tỳ kheo, nếu các thầy đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định này của tâm, thì các thầy nên luyện tập 
bản thân mình như vầy: “Tôi phải sống thực hành quán 
xét những cảm giác... . tầm....,.... đối tượng của tâm... .„ 
nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và có chánh-niệm, sau khi 
đã vượt qua những tham muốn và phiền não đối với 
thế giới. 

Này các Tỳ kheo, nếu các thây đã tu tập, đã tu 
dưỡng tốt định này của tâm, thì các thầy nên luyện tập 
bản thân mình như vây, thì, này các Tỳ kheo, dù các 
thây có đi đâu, các thây sẽ đi một cách thư thái; dù 
đứng ở đâu, các thầy sẽ đứng một cách thư thái; khi 
ngồi ở đâu, các thầy sẽ ngồi một cách thư thái; khi nằm 
ở đâu, các thây sẽ nằm một cách thư thái. 

Và vị Tỳ kheo đó, sau khi đã được Đức Thế Tôn 
khuyên dạy với bài tuyên thuyết này, đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, cúi chào Đức Thế Tôn một cách lễ phép, giữ 
mình bên phải Đức Thế Tôn, rồi đi ra. Và vị Tỳ kheo đó 
sống một mình và ẩn dật, tận tâm, nhiệt thành và kiên 
định. Và cái mục tiêu vì đó mà những người con thánh 
thiện đã rời bỏ gia đình trở thành người xuất gia đi tu, 
người đó sẽ mau chóng đi đến hiểu biết một cách trực 
tiếp sự hoàn thiện cao nhất của Đời Sống Thánh Thiện, 
ngay trong kiếp sống này, tự mình chứng ngộ rằng: 
“Không còn tái sinh nữa, đời sống Thánh Thiện đã được 
sống, việc tu tập đã hoàn thành, và không còn gì phải 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 105 


làm nữa”, người đó đã biết rõ như vậy. Và như vậy vị 
Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(A.VHI, 63) 
57 
Sự Tu Tập Tiến Dần 
Theo thứ tự, trước tiên trong đoạn 57 “Sự Tụ Tập Tiến Dồm' là: 1. 

Giới hạnh, 2. Kiểm soát giác quan, 3. Ân uống chừng mực, 4. Tỉnh 
thức [bớt ngủ]. Sau khi nói về những những phần đó, đoạn trích kinh 
này của chúng ta sẽ tiếp tục những giai đoạn tu tiếp theo, đó là: 5. Sự 
Chánh niệm và Sự Hiểu biết rõ ràng, 6. Dẹp bỏ năm Chướng Ngại, 7. 

Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, 8. Các tâng thiền định [jhana]. 

Khi người thánh đệ tử đã tu tập sự tỉnh thức, bậc Thiện 
Thệ hướng dẫn thêm cho người đó như vầy: “Này Tỳ 
kheo, hãy tới trang bị cho mình sự chánh-niệm và sự 
hiểu biết rõ ràng! Hãy là người hành động với sự hiểu 
biết rõ ràng khi đang đi qua và đang ởi lại; khi đang 
nhìn thắng và khi đang nhìn chỗ khác; khi đang duỗi và 
đang co [tay, chân], khi đang mặc y và khi đang mang 
bình bát, khi đang ăn, đang uống, đang nhai và đang 
nhãm nháp; khi đang đi tiện; khi đang đi, đang đứng, 
đang ngồi, đang nằm ngủ, đang thức, đang nói và đang 
im lặng, hãy là người hành động với sự hiểu biết rõ 
ràng!. 

Khi người thánh đệ tử đã trang bị cho mình sự 
chánh-niệm và sự hiểu biết rõ ràng, bậc Thiện Thệ 
hướng dẫn thêm cho người đó như vầy: “Này Tỳ kheol 
Hãy sống ở một nơi ẩn dật; ở trong rừng, dưới gốc cây, 


106 * Trưởng lão Nụanaponika 


trên đồi núi, trong khe núi, trong hang động, trong 
nghĩa địa, trong một khu rừng rậm, trong một nơi đất 
trống, trong một chòi rơm giữa [những cánh đồng]!”. 
Rồi người tu sống ở những nơi ẩn dật đó, và sau khi đi 
khất thực về, sau khi ăn, người đó ngồi xuống, tréo 
chân, giữ thân thăng đứng và giữ sự chánh-niệm tỉnh 
thức. 


Sau khi đã dẹp bỏ những (ham muốn đối với thế 
giới, người đó sống với cái tâm không còn tham; người 
đó trừ sạch hết chướng ngại tham khỏi tâm mình. Sau 
khi đã dẹp bỏ những phiền não sân giận đối với thế 
giới, người đó sống với cái tâm không còn sân, thân 
thiện và bi mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh; người đó 
đã trừ sạch hết chướng ngại sân khỏi tâm mình. Sau khi 
đã dẹp bỏ sự buồn ngủ öà đờ đẫn, người đó sống với cái 
tâm không còn chướng ngại buồn ngủ và đò đẫn, người 
đó sống trong sự quán xét sáng sủa, có chánh niệm và 
hiểu biết rõ ràng; người ấy đã trừ sạch hết chướng ngại 
buồn ngủ và đờ đẫn khỏi tâm mình. Sau khi dẹp bỏ sự 
bất an 0à lo lắng, người đó sống với cái tâm không còn bị 
khích động, với một cái tâm được bình an; người đó trừ 
sạch hết chướng ngại bất an và lo lắng khỏi tâm mình. 
Sau khi đã dẹp bỏ #+sh¡ ñsờ, người đó dẹp bỏ sự không- 
chắc-chắn sau lưng mình, và không còn nghi hoặc về 
những điều thiện lành; người đó trừ sạch hết chướng 
ngại nghi ngờ khỏi tâm mình. 


Các kính nói 0ề Chánh-Niệm *® 107 


Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng ngại làm ô nhiễm 
cái tâm và làm suy yếu sự hiểu biết, người đó thực hành 
quán xét thân—nhữne cảm giác— tâũm—những đối tượng 
của tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng và có chánh niệm, 
sau khi đã vượt qua những tham muốn và phiền não 
đối với thế giới. 

Giả sử có một người huấn luyện voi trồng một cây 
cột chắc chắn xuống đất, và cột dây tròng cổ con voi vào 
đó, để thuần phục nó khỏi thói quen sống trong rừng, 
để thuân phục nó khỏi những thèm muốn về rừng, để 
thuần phục nó khỏi những lo sợ, sự mệt mỏi và sự nóng 
bức của đời sống trong rừng, để thuân phục nó quen 
với đời sống ở làng mạc, để huấn luyện nó cư xử theo ý 
Của COn người. 


Tương tự có bốn Nền Tảng Chánh Niệm để một 
người thánh đệ tử cột tâm mình vào đó, để thuần phục 
mình khỏi thói quen thế tục, để thuần phục mình khỏi 
những thèm muốn thế tục, để thuần phục mình khỏi 
những lo lắng, sự mệt mỏi và bức nóng của đời sống thế 
tục; để bước vào con đường chánh đạo: để chứng ngộ 
Niết-bàn. 

Rồi bậc Thiện Thệ hướng dẫn thêm cho người đó 
như vầy: ““Này Tỳ kheo! Hãy thực hành quán xét về 
thân, và đừng nghĩ những ý nghĩ liên quan đến những 
tham dục giác quan! Hãy thực hành quán xét về những 
cảm giác, và đừng nghĩ những ý nghĩ liên quan đến 
những tham dục giác quan! Hãy thực hành quán xét về 


108 s Trưởng lão Nụanaponika 


tâm, và đừng nghĩ những ý nghĩ liên quan đến những 
tham dục giác quan! Hãy thực hành quán xét những đối 
tượng của tâm, và đừng nghĩ những ý nghĩ liên quan 
đến những tham dục giác quanl 

Rồi, sau khi làm lắng lặng các ý tưởng-khái niệm 
(tâm) và ý tưởng-suy lý (tứ), người đó đạt tới trạng thái 
tĩnh lặng và hòa hợp của fồng thiền định thứ hai, trạng 
thái ở đó không còn ý tưởng tâm và tứ, được khởi sinh 
từ sự định tâm, và đong đầy niềm hoan hỷ và khoái 
lạc.*® 


Theo bản kinh gốc, tiếp theo thứ tự là các tầng thiền thứ ba và 
thứ tư, rồi đến ba sự Giác Ngộ [fe-øi/7a] (Tam Minh), và tiến tới 
thánh quả A-la-hán. 


(M.125) 
NHỮNG VÍ DỤ 
58 
Người Gác Cổng—] 

Giả như có một đô thành biên giới của một nhà vua, có 
những thành lũy và tháp canh được xây trên những nền 
tảng kiên cố, và có sáu cổng ra vào; và có một người gác 
cổng, thông minh, kinh nghiệm và cảnh giác, người đó 
chặn đuổi những người lạ mặt, và cho phép những 
người quen mặt vào ra. Giờ có hai sứ giả đến từ phương 
đông, và họ hỏi người gác cổng: “Này anh bạn, vị chủ 
của đô thành này đang ở đâu?”. Và người gác cổng trả 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 109 

lời “Thưa các ông, ngài ấy sống trong khu tứ trụ ở 
trung tâm”. Và hai sứ giả nhanh chóng mang thông 
điệp vào cho vị chủ đô thành và quay trở ra theo lối họ 
đã vào. [Tương tự, những sứ giả đến từ phương tây, 
nam, bắc cũng đều làm như vậy]. 

Ta đã đưa ra ví dụ này để làm rõ nghĩa. Và ý nghĩa 
của nó là như vầy: 

- “Đô thành“ được ví như fhân gồm có bốn yếu tố tứ 

đại, được cha mẹ sinh cho, được nuôi dưỡng bằng 

cơm và cháo, bị tùy thuộc vào sự [quy luật] vô 

thường, sự biến hoại, sự tàn hoại, sự phân rã, sự 

tan rã. 

- “Sáu cổng ra vào là được ví như sáu cơ sở giác 

quan bên trong. 

- “Người gác cổng” được ví như sự chánh-niệm. 

- “Hai sứ giả nhanh nhẹn“ đó được ví như sự Tĩnh 

Lặng (định) và Trí Tuệ Minh Sát (tuệ). 

- “VỊ chủ đô thành được ví như (tâm) thức. 

- “Khu tứ trụ ở trung tâm được ví như bốn yếu tố 

tứ đại cơ bản: yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố khí, 

yếu tố nhiệt. 

- “Lối vào, lối đí là ví cho con đường Bát Thánh 

Đạo, bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 

ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh tinh tấn, 

chánh-niệm, và chánh định. 


110 * Trưởng lão Nụanaponika 


(S.35, 204) 
59 
Người Gác Cổng —]] 


Trong một đô thành biên giới của một nhà vua, có 
những thành lũy và tháp canh được xây trên những nền 
tảng kiên cố, và có sáu cổng ra vào; và có một người gác 
cổng, thông minh, kinh nghiệm và cảnh giác, người đó 
chặn đuổi những người lạ mặt, và cho phép những 
người quen mặt vào ra. Tương tự giống như người gác 
cổng đó là một thánh đệ tử, người có chánh niệm, được 
phú cho trình độ chánh-niệm và cẩn-trọng cao. Dù điều 
gì đã được làm và được nói từ lâu, người đó sẽ nhớ 
được, người đó sẽ tưởng niệm được. Một người thánh 
đệ tử, khi có sự chú tâm chánh-niệm giống như người 
gác cổng đó, sẽ từ bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng 
những điều thiện lành; người đó từ bỏ những điều đáng 
chê và tu dưỡng những điều đáng khen; và người đó sẽ 
bảo trì sự trong sạch (thanh tịnh) của mình. 

(A.VH, 63) 

60 
Que Soi 

Giả như có một người bị vết thương lớn do trúng tên 
độc, và bạn bè, họ hàng và người thân đến nhờ một 
lương y, một bác sĩ. Và vị lương y, vị bác sĩ đó, dùng 
dao mổ rộng vết thương và dùng que soi để dò tìm mũi 
tên. Sau khi đã tìm ra mũi tên, ông khư nó ra và loại 


Các kinh nói 0ề Cháúnh-Niệm *® 111 
khử hết chất độc cho đến khi ông nghĩ không còn độc 
THỮAI cóc: 

Ta đưa ra ví dụ này để làm rõ nghĩa. Và ý nghĩa 
của nó là như vầy: 

- “Vết thương“ được ví như sáu cơ sở giác quan bên 

I540)812 

- “Chất độc được ví như sự vô minh (ngu mò). 

- “Mũi tên độc” được ví như dục vọng. 

- “Que soï” là ví cho sự chánh-niệm. 

- “Con dao mổ là ví cho trí tuệ thánh thiện. 


- “VỊ lương y, vị bác sĩ là ví cho bậc Thiện Thệ, bậc 

Thánh Nhân, bậc Toàn Giác, là Phật. 
(M.105) 

61 
GIira ám Đông 

Một thời Đức Thế Tôn sống ở xứ Sumbha, trong một thị 
trấn của người Sumbha tên là Sedaka. Lúc đó Đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

Giả sử có một đám đông người tụ tập lại để nghe 
tin một kiều nữ?° vừa mới đến. Và giả như kiêu nữ đó 
lại có tài múa hát, người ta biết được nên càng bu đông 
hơn. Giờ giả như có một người đến nói anh ta muốn 
sống mà không bị chết, muốn sướng chứ bị khổ. Người 
ta bèn nói với anh ta rằng: ““Này anh bạn trẻ, ở đây có 


112 * Trưởng lão Nụanaponika 


một cái bát đổ đây dâu đến miệng bát. Anh làm sao 
mang nó xuyên qua đám đông đến chỗ cô kiều nữ kia. 
Một người cầm kiếm sẽ đi theo sau anh, nếu anh làm đổ 
chút đầu nào ra khỏi bát, người đó sẽ chém đầu anh 
ngay!”. Giờ, các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao? Người đàn 
ông đó sẽ mang bát đầu đó một cách vô ý bất cẩn, 
không thèm để ý đến xung quanh, phải không?— Thưa 
Thế Tôn, chắc chắn là không. 


— Ta đưa ra ví dụ này để làm rõ nghĩa. Và ý nghĩa 
của nó là như vầy: 

- “Bát chứa đầy đầu là ví như sự chánh-niệm về 
thân. (mà các thầy cần phải tu tập và thực hành 
một cách thực cẩn trọng và chú tâm) 

- “Vì vậy, này các Tỳ kheo, các thây phải nên luyện 
tập bản thân mình (với tính thân) như 
vầy: “Chúng tôi sẽ tu tập sự Chánh-niệm về Thân, 
chúng tôi sẽ thường xuyên thực hành nó để nó trở 
thành một cỗ xe tu tiến và trở thành một sở hữu 
vững chắc của tâm của chúng tôi; nhờ đó nó có thể 
được củng cố, được tăng cường và được hoàn 
thiện bên trong chúng tôi”. “Này các Tỳ kheo, các 
Tỳ kheo, các thây nên luyện tập bản thân như vậy. 


(S.47, 20) 
62 
Lưỡi Càu uà Roi Bò 


Sự chánh-niệm giống như cái lưỡi cày và roi bò.5! 


Các kinh nói 0ề Cháúnh-Niệm *® 113 


(Snp.77) 


Luận siins.— Trong ví dụ này Đức Phật muốn dụ cái lưỡi 
cày và roi bò là sự chánh-niệm; sự chánh-niệm này sẽ được đi 
cùng với Trí Tuệ minh sát (0ipassana) và cùng hòa nhập với con 
đường Đạo [đó là, các giai đoạn giải thoát]. Cũng giống như 
lưỡi cày đi trước bảo vệ cán cày, tương tự vậy sự chánh-niệm 
bảo vệ “lưỡi cày trí tuệ bằng cách quán xét sự phát triển của 
những tiến trình thiện ích của tâm và giữ những đối tượng khác 
nhau có mặt “ngay trước mặt cái tâm. Vì vậy, những câu trong 
kinh như “người đó sống uới một cái tâm được phòng hộ bởi sự 
chánh-niệm”, thì sự chánh-niệm được coi là một “người phòng 
hộ, người bảo vệ”. Cũng vậy, trong ý nghĩa “không nreu 1nờ”, sự 
chánh-niệm dẫn dắt cái lưỡi cày trí tuệ”, bởi vì trí tuệ chỉ có thể 
thâm nhập vào những ý tưởng (pháp, hiện tượng) đã được 
quán xét một cách kỹ càng bởi sự chánh-niệm, và nhờ đó không 
còn có sự ngu mờ. 


Thêm nữa, giống như cái roi đã “khắc' vào tâm trí con bò 
nên nó luôn sợ bị roi đánh, và do vậy nó không dám nằm ỳ hay 
đứng yên, hoặc dám bước đi sai lạc khỏi đường cày—đó là 
chức năng của roi bò; tương tự như vậy, chức năng của chánh- 
niệm là phát huy năng lượng tu tập— giống như con bò phải nỗ 
lực kéo cày và đi đúng đường cày vì nó sợ đòn roi đau đớn— 
người tu cũng biết sợ hãi bị tái sinh vào những cảnh giới thấp 
đọa đầy đau đớn, và nhờ đó cho nên người tu không dám lơ là 
hoặc không chịu nỗ lực tu hành. Sự chánh-niệm cũng giữ cho 
năng lượng nỗ lực đó không bị chi phối vào những việc sai trái 
(tà nghiệp), ví dụ vào những việc chạy theo mưu câu những 
khoái lạc giác quan (dục lạc)...; sự chánh-niệm điều chỉnh năng 
lượng của người tu hướng vào đề-mục thiền tập và ngăn không 
cho nó bị chi phối qua hướng sai lạc (tà đạo). Do vậy nên Phật 


114 * Trưởng lão Nụanaponika 
mới nói: “Sự chánh niệm giống như cái lưỡi cày và roi bò” là 
vậy. 


(Theo Luận siing ParaHhajotika, ấn bản của Hetuauitarne) 


TRONG CÁC KINH VĂN KHÁC 
SAU KINH TẠNG PALI 


Trong quyển “Vua Milinda Vấn Đạo” 
63 
Tính Chất Đặc Trưng của Chánh-Niệm 


Vua Milinda hỏi ngài Nagasena (Na-tiên): “Tính chất 
đặc trưng của sự chánh-niệm là gì?” 

Ngài Na-tiên trả lời: “Đó là tính chất luôn kiểm xét 
và duy trì”. 

— “Thưa Ngài, đến mức độ nào sự “luôn kiểm xét 
là tính chất đặc trưng của chánh-niệm?” 

— Khi sự chánh niệm đã khởi sinh, người tu soi xét 
mọi sự thiện hoặc bất thiện, đáng làm hoặc đáng chê, 
siêu xuất hoặc thấp hèn, và [những thứ] tương phản 
như sáng và tối; và người đó biết rằng: “Đây là bốn Nền 
Tảng Chánh Niệm, đây là bốn Nỗ Lực Đúng Đẳắn, là 
bốn Con Đường dẫn đến Thành Tựu Tâm Linh, là năm 
Căn tâm linh và năm Năng Lực tâm linh, là bảy Yếu Tố 
Giác Ngộ, đây là con đường Bát Thánh Đạo”. 5au khi 
biết rõ như vậy, người tu thực hành cái nên thực hành, 
và không thực hành cái không nên thực hành; người tu 


Các kinh nói 0ề Cháúnh-Niệm *® 115 


ứng dụng những điều nên làm theo, và không ứng 
dụng những điều không nên làm theo. Thưa đại vương, 
theo cách như vậy, sự chánh niệm có tính chất “luôn 
kiểm xét. 

— “Hãy cho ví dụ. 


—“Có thể ví như là người thủ khố của một đế 
vương, người ngày đêm nhắc cho vua biết về sức mạnh 
của ông, kiểm đếm các tài-sản của vua, như vây:“Đức 
Vua hiện có nhiều voi, nhiều ngựa, nhiều xe ngựa, và 
nhiều quân lính; tiền của, vàng bạc và báu vật khác của 
bệ hạ là rất nhiều. Bệ hạ hãy nhớ rõ!“. Tương tự như 
vậy, thưa đại vương, sự chánh-niệm cũng có tính chất 
“luôn kiểm xét như vậy [về những tài-sản của tâm]. 

— “Và, thưa ngài Na-tiên, đến mức độ nào thì sự 
“duy trì” (lưu giữ) trở thành tính chất đặc trưng của 
chánh-niệm? 


— Đại vương, khi sự chánh-niệm đã khởi sinh, 
người tu có thể quán xét kết quả của mọi thứ ích lợi và 
thứ không ích lợi; người tu sẽ biết rằng: “Những thứ 
này là ích lợi, và những thứ kia là không ích lợi; những 
thứ này là hữu dụng và những thứ kia là không hữu 
dụng”. Sau khi biết rõ như vậy, người tu sẽ dẹp bỏ 
những điều không ích lợi và không hữu dụng, và người 
tu sẽ duy trì những điều ích lợi và hữu dụng. Thưa đại 
vương, bằng cách đó sự “duy trì là một tính chất đặc 
trưng của chánh-niệm. 


116 * Trưởng lão Nụanaponika 


— “Hãy cho ví dụ. 


— “Giả sử có một vị quân sư của triều đình, người 
đó biết rằng: “Những người này luôn sẵn sàng phụng 
sự nhà vua, và số người kia không sẵn sàng phụng sự 
nhà vua; những người này là hữu dụng cho nhà vua, và 
số kia thì nguy hiểm cho nhà vua”. Sau khi biết rõ như 
vậy, người đó phòng trừ những người không phụng sự 
và nguy hiểm đối với vua, và duy trì (giữ lại) những 
người sẵn sàng phụng sự và hữu ích cho vua. Tương tự 
như vậy, thưa bệ hạ, sự “duy trÌ là một tính chất đặc 
trưng của chánh-niệm“”. 


Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã dạy rằng: “Chánh-niệm 
là hữu-ích ở mọi lúc mọi nơi”. 

—Ngài quả là một bậc tài trí, ngài Na-tiên.” 
(Các trích đoạn 62—68: là từ quyển “Milinda-panha/ (Vua 


Milinda Vấn Đạo), ấn bản của Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật 
Giáo (Chafha Sangñayama) lần thứ 6, bản tiếng Miến).vĩ 


64 


Sự Chú Tâm oà Trí Tuệ 


vi Đại Hội Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo (Chaf/ha Sansayama) lần thứ 6 
tại Yangoon, Miến Điện (được tổ chức và kết tập trong 2 năm liên tục, 
từ lễ Phật Đản Vesak 1954-Vesak 1956, để tưởng niệm 2.500 năm từ 
khi Đức Phật Báf-riết-bàn. 


Các kinh nói 0ề Chúnh-Niệm * 117 


Vua Milinda hỏi ngài Nagasena (Na-tiên): “Tính chất 
đặc trưng của sự chú tâm (ømanasikara) là gì và tính chất 
đặc trưng của trí tuệ (pawa) là gì?”. 


— “Thưa đại vương, sự “øom-tụ/ là tính chất đặc 
trưng của sự chú tâm, và sự “cắt-bỏ là tính chất đặc 
trưng của trí tuệ. 


— “Bằng cách nào. Ngài hãy cho ví dụ 


— “Thưa đại vương, bệ hạ có biết cách của những 
người gặt lúa không? 

— “Có, ta có biết, thưa Ngài. 

—”Họ cắt lúa bằng cách nào? 

— “Tay trái họ gom giữ một mớ thân lúa, và tay 
phải họ cầm luỡõi liềm cắt đút. 

— “Tương tự như vậy, thưa đại vương, người 
quyết tâm tu thiền (/ogzøacara) nắm giữ tâm thông qua 
sự chú-tâm và cắt bỏ những ô nhiễm bằng trí-tuệ. 


“Thưa đại vương, theo cách như vậy, sự “øom-tụ/ 
là tính chất đặc trưng của sự chú tâm, và sự “cắt-bở là 
tính chất đặc trưng của trí tuệ. 


— “Ngài quả là một bậc tài trí, Ngài Na-tiên.” 
65 
Từ Ví Dụ uề Con Gà 
Cũng như một con gà, dù có bị xua đuổi bằng đá, cây, 
gậy, chày, roi, nó vân không bỏ chuồng bỏ nhà; tương 


118 s Trưởng lão Nụanaponika 


tự như vậy, một Tỳ kheo đã quyết tâm tu thiền, thì dù 
người đó đang bận bịu với y áo,3đang chỉnh sửa này 
nọ, đang làm các công việc trong chùa hay tham dự các 
nghỉ lễ của chùa, dù đang học hay đang dạy, người đó 
vẫn không bỏ lơ sự chú-tâm thấu suốt và khôn khéo 
(yosino tmanasikara); bởi vì đó là ngôi nhà của người 
thiền, được gọi là sự chú-tâm một cách thấu suốt. Đây 
là tính chất (không rời bỏ) của con gà mà người tu thiên 
nên chọn lẫy. 


Cũng vậy, Đức Thế Tôn, bậc thánh thiêng nhất của 
các bậc thánh thiêng, đã nói rằng: “Này các Tỳ kheo, 
đâu là trú xứ của một Tỳ kheo, là ngôi nhà tổ tộc của 
người đó? Đó chính là bốn Nền Tảng Chánh Niệm”. 

66 
Hạt Giống 
“Này Ngài Na-tiên, ngài đã nói rằng người tu nên chọn 
lấy hai tính chất của hạt giống. Hai đó là gì? 

— “Thưa đại vương, nếu có đất tốt và mưa đúng, 
thì thậm chí một ít hạt giống cũng cho ra nhiều trái to 
quả lớn. Tương tự như vậy, nếu giới hạnh được người 
tu thiền kiêng giữ một cách kỹ càng, thì nó mới tạo ra 
toàn bộ kết quả (tốt lành) của đời sống tu hành. Thưa 
đại vương, đây là tính chất thứ nhất của hạt giống mà 
người tu nên chọn lẫy. 


“Thêm nữa, thưa đại vương, nếu hạt giống được 
gieo trên khu đất trống trải, thì nó sẽ mọc lên nhanh. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 119 


Tương tự như vậy, nếu người tu thiền đã kiểm soát 
được tâm mình một cách kỹ càng và đã thanh lọc nó ở 
một nơi ẩn dật tu hành, và khi người đó rải [hạt giống 
của tâm mình] trên cánh đồng tốt nhất là bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm (Szfipatthama), thì nó sẽ mọc lên nhanh.” 
67 
Con Mèo 


Cũng như con mèo chỉ canh theo con môi gần nó nhất, 
người tu thiên quán xét sự khởi sinh và biến diệt của 
năm uẩn ngay trong chính bản thân mình, đó là những 
đối tượng dính chấp (upadana-kkhandha, năm uấn dính 
chấp): “Đây là sắc thân, nó khởi sinh như vậy, nó biến 
diệt như vậy; đây là cảm giác, nó khởi sinh như vậy, nó 
biến diệt như vậy; đây là nhận thức, nó khởi sinh như 
vậy, nó biến diệt như vậy; đây là ý nghĩ, nó khởi sinh 
như vậy, nó biến diệt như vậy; đây là tâm thức, nó khởi 
sinh như vậy, nó biến diệt như vậy”. (Quán xét năm 
uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức như vậy). 

Cũng vậy, Đức Thế Tôn, bậc thánh thiêng nhất của 
các bậc thánh thiêng, đã nói: 

“Không cần tìm kiếm đâu xa: 

“Đâu phải trên cõi trời cao nhất 

“Chính trong năm uẩn của thân này, 

“Các người sẽ tìm thấy tất cả.” 

68 
Từ Ví Dụ uề Cơn Nhện 


120 * Trưởng lão Nụanaponika 


Trưởng lão A-nậu-lâu-đà (Anuruddha Thern) đã nói: 


“Ngay năm cửa giác quan của thân 

“Lưới chánh-niệm giăng kín, 

“Lưới rất tinh nhạy và tỉnh vi 

“Những ô nhiễm bị bắt dính ngay khi chạm lưới 
“Và bị tiêu diệt luôn bởi trí tuệ minh sát.” 


TRONG CÁC GIẢNG LUẬN 
69 
Cơn Đường Du Nhất *ử 


Bốn Nền Tảng Chánh Niệm (Szfipafthama) là con đường 
“một và duy nhất bởi vì nó là một con đường độc nhất 
[và thắng], không phải là con đường tẻ ra nhiều nhánh. 
Đó là một con đường mỗi một người phải tự mình bước 
đi: sau khi đã từ bỏ giao lưu với chỗ đông người, người 
đó phải sống ở nơi ẩn dật và cách ly. Sự cách lụ hai phần 
ở đâu có nghĩa là: (¡) sự cách lụ uề thân, tức sống một mình, 
cách lụ khỏi số đông, cách lụ bạn bè; uà sự cách lụ bên trơng, 
tức cách lụ khỏi những dục 0uọng uốn được coi là “nsười bạn 
truyền kiếp của “con người” .°5 


vii Trích đoạn 69 này và các chú thích của nó được dịch theo nguyên 
văn của tác giả và bản gốc. 

Giống như chú thích 7, quý vị có thể đọc thêm phần “giải thích thêm ở 
cuối sách về chữ “con đường duy nhất (ekayano 1naes0). 


Các kinh nói 0ề Chúnh-Niệm *® 121 


Hơn nữa, Bốn Nền Tảng Chánh Niệm là con 
đường “một và duy nhất bởi nó là con đường của một 
Người, theo nghĩa là người siêu xuất nhất, có một 
không hai. Đó là Đức Thế Tôn, Đức Phật, người là siêu 
xuất nhất trong tất cả chúng sinh. Mặc dù rất nhiều 
người đã bước đi Con Đường này, nhưng đó là con 
đường của Phật (đạo Phật) bởi Phật là người khám phá 
ra nó, và chỉ tôn tại trong Giáo Kinh và Giáo Luật của 
Phật, không có ở đâu khác. 

Bốn Nền Tảng Chánh Niệm là Con Đường Duy Nhất 
bởi không có con đường nào khác dẫn tới Niết-bàn. Chỗ nàu 
nhiêu người có thể phản đối: Có đúng Bốn Nền Tủng Chánh 
Niệm có nghĩa là “cơn đường” ha không? Nối là cơn đường 
tại sao nó không có những yếu tố khác để tạo nên con đường 
đạo [cơn đường tám phầm, Bát Thánh Đạo]— như chánh kiến, 
chánh tư du, chánh sứ, uân uân?—T)úng nó là tHột con 
đường. Nhưng tất cả những yếu tố đó được bao gồm trơng 
Bốn Nền Tảng Chánh Niệm uà chúng không thể nào có mặt 
mà không có Bốn Nền Tảng Chánh Niệm. 

(Từ 69—73: được trích trong quyển “Papanca-Sudani': Luận 
Giảng 0ề Trung Bộ Kính, phần phụ lục số 10: “Kinh Bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm (Satipatthann-Sutfa), ấn bản của Tu viện Aluvihare 
bằng tiếng Sinhalese (Tích-Lan)). 
70 
Các Loại Con Người 


Vì sao Đức Thế Tôn chỉ dạy bốn Nền Tảng Chánh Niệm, 
mà không phải nhiều hơn hay ít hơn? Phật dạy như vậy 


122 s Trưởng lão Nụanaponika 


vì lợi ích của những loại người có tính khí khác nhau, 
họ có sự nhạy cảm khác nhau đối với các phần hướng 
dân tu tập. 


—Đối với loại người có tính khí Tham dục (tanha- 
carifa): (1) nếu người đó íf thông mĩính, cách tu chánh 
niệm thích hợp để thanh lọc là Quán xét Thân, bởi thân 
là thô tế và dễ nhìn thấy; (i) còn đối với người 
thông tỉnh, thì có thể chọn cách tu tỉnh tế hơn là Quán 
xét những Cảm Giác. 

—Đối với loại người có tính khí Lý thuyết (diHhi- 
carifa): (1) nếu người đó í† thông mĩnh, nên chọn cách tu 
chánh niệm vốn không quá đa dạng như Quán xét Tâm 
[Trạng thái của Tâm]; (1ñ) còn đối với người thông mĩính, 
có thể chọn cách tu đa dạng hơn như Quán xét những 
Đối Tượng Của Tâm. 


Thân oà những Cảm Giác là hai chỗ [nền tảng] chủ lực 
của khoái lạc [khoái lạc là trục đích đứng đầu đối uới loại 
người tính khí tham dục]. Đểuượt qua thói tính tham đục: 


(1) Loại nsười-tham-dục ít thông tĩnh, nên chọn cách 
Quán xét Thân, bởi thân nằm neq trons thân, nó uốn 
là phầm thô tế uà dễ nhìn thấy hơn so uới những cảm 
giác; để nhìn thất sự ô uế bất tịnh trong thân. 

(0) Loại người-tham-dục thông tmrmh, nên chọn cách 
Quán xét những Cảm Giác, chúng uốn là những đối 
tượng 0i tế hơn; để nhìn thấy sự khổ trons những cảm 
giác. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 123 


Tương tự, trạng thái của Tâm (citta) uà những thứ 
chứa trong tâm (tức các đối tượng của tâm, các pháp, 
dhammas), là hai chỗ [nền tảng] chủ lực của tính khí lý 
thuuết, bởi uì chúng có thể trở thành tiền tảng căn bản của 
cái niềm tin (sai lầm) uề sự thường-hằng 0à một cái '†a' (bản 
neñ). Để đẹp bỏ niềm tin uề sự thường hằng: 

(¡) Loại người-lú-thuuết ít thông mình nên chọn cách 

Quán xét Tâm, nó uốn không quá đa dạng, chỉ bao gồm 

các dạng nhút “tâm có tham”, tâm không có tham'...; để 

nhìn thất sự uô-thường của tâm thức (cita). 


(1) Loại người-lú-thuyết thông mình nên chọn cách 
Quán xét những Đối Tượng Của Tâm, chúng uốn rất 
ña dạng: bao sồm rất nhiều thứ như: các nhận thức, 
củn nhận giác quan,...; hoặc nhự: Năm Chướng 
Ngại,...[như đã liệt kê trong bài kinh sốc]; để nhìn thất sự 
không có cúi ta” (tính 0uô-neña) trơng những thứ phái 
sinh của tâm [tức những tâm sở, cittasikas] 


Nhưng tâm uà những thứ chứa trong tâm cũng có thể 
là nền tảng cho tính khí Tham-dục [chứ không chỉ là nền 
túng cho tính khí Lú-thuyết]; uà tương tự, thân uà những 
cảm giác cũng có thể là nền tảng cho tính khí Lý-thuyết [chứ 
không chỉ là nền tảng cho tính khí Tham-dục]. Tuụ nhiên, sự 
phân tích ở trên là nhằm chỉ ra trong bốn nền tảng để chánh 
niệm đó (thân, những cảm giác, tâm, những đối tượng của 
tâm) phần nào là chỗ căn cứ “chủ lực" của tính khí tham-dục 
oà phần nào là chỗ căn cứ “chủ lực' của tính khí lú-thuyết. 


124 s Trưởng lão Nụanaponika 


Bởi uậu trên đâu mới nhấn mạnh bằng chữ “chủ-lực' để xếp 
loại những nrền-tỉng đó (để người tu dễ nhìn ra để tu tập). 


Z1 


Sau Khi Đã Vượt Qua những Tham Muốn 
0à Phiền Não... 


Thuật ngữ “sau khi đã 0rợt qua những tham truốn uà phiền 
não” có nghĩa là vượt qua một tâm tính xấu bằng tâm 
tính tốt ngược lại (fadanga-ppahama: cách đối trị), hoặc 
bằng cách trấn áp tạm thời (øikkhambhana-ppahana: cách 
trấn áp) khi đang ở trong trạng thái tâng thiên định 
(ham). 


Bởi vì chữ tham muốn ở đây có nghĩa bao gồm cả 
những tham dục giác quan (nhục dục, kama-cchandn), và 
chữ phiền não hay ưu phiền có nghĩa bao gồm sự ác ý 
(byapada), cho nên có thể hiểu rằng thuật ngữ này trong 
trong bài Kinh là chỉ về sự dẹp bỏ năm Chướng Ngại 
(niuarana), bằng cách chỉ ra hai loại chướng ngại nặng 
đô nhất trong năm chướng ngại đó. 


Nói rõ hơn, đoạn kinh này có ý chuyển tải ý nghĩa 
sau đây: (1) oượt qua tham muốn có nghĩa là: từ bỏ, dẹp 
bỏ những sự thỏa mãn do (mỗi khi) thân này được 
khoái lạc (sướng); từ bỏ sự khoái thích về thân; chấm 
dứt, không còn dính theo cái ảo tưởng thân này là đẹp 
đế trong sạch và thân là chỗ mang lại hạnh phúc của sự 
sống. (1) øượt qua phiền não có nghĩa là: từ bỏ, dẹp bỏ 
những sự bất toạt nguyện và bất mãn do (mỗi khi) thân 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 125 


này bị đau, khổ, già, chết...(khổ); dẹp bỏ sự bất hài lòng 
về thân bằng cách [liên tục] quán xét về thân; chấm dứt 
không còn bực tức ưu phiền về cái bản chất đích thực ô 
uế và khổ sở của thân này. 

Ở đây diễn tả về năng lực thiền và kỹ năng thiền 
của người thiền. Chỉ cần nói riêng về năng lực thiền: để 
(vượt qua) không còn những thỏa mãn và những bất 
mãn; để kiểm soát được những sự thích và sự không 
thích; để chấm dứt, không còn bị dính theo những cái 
không-thực, ảo tưởng, mộng tưởng, và không còn bất 
mãn ưu phiên về những đích-thực phủ phàng. Và kỹ 
năng thiền là để thành tựu được tất cả những điều này. 

V2 

Nhiệt Thành, Hiểu Biết Rõ Rừng uà Chánh Niệm 
Bởi vì đối với một người không nhiệt thành [trong nỗ lực 
thiền tập] thì sự trì trệ biếng nhác bên trong tâm sẽ trở 
thành một chướng ngại; bởi vì một người không có sự 
hiểu biết rõ ràng thì sẽ bị ngu mờ, không biết ứng dụng 
những phương tiện đúng đắn và không biết tránh 
những phương tiện sai lạc; bởi vì một người có chánh 
niệm yếu ớt sẽ không có khả năng tránh bỏ những 
phương tiện sai lạc và chọn dùng những phương tiện 
đúng đắn—[bởi do những nhược điểm đó] một người 
như vậy sẽ không thành công trong thiền tập. Để chỉ ra 
rằng những phẩm chất đó là đạo hạnh mà một người tu 
cần phải thành tựu, nên trong các kinh Phật đã luôn nói 


126 s Trưởng lão Nụanaponika 


câu: “neười đó sống nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng 0à (có) 
chánh-miệm.” 
73 
Sự Chánh-Niệm là Phẩm Chất Hòa Hợp 


Sự chánh-niệm phải được mạnh mẽ ở mọi nơi. Nó 
phòng hộ cái tâm khỏi sự bất an mà tâm có thể bị rơi 
vào do ảnh hưởng của các căn (ra) mà nó dựa vào, 
đó là các căn Niềm Tin, Năng Lượng Tu Tập và Trí Tuệ. 
Sự chánh-niệm phòng hộ tâm khỏi sự đờ đẫn mệt mỏi 
mà tâm có thể bị rơi vào do ảnh hưởng của một căn mà 
nó dựa vào, đó là căn Định. Do vậy, sự chánh niệm — 
giống như vị muối trong tất cả món ăn, giống như vị tể 
tướng quán xuyến hết mọi công vụ — được yêu cầu phải 
luôn có mặt ở mọi nơi... Không có chánh-niệm thì 
không có sự phát huy hay kiềm chế cái tâm. 
74 
Trích Nhặt từ trơng các Luận Giảng 

Sự Chánh Niệm uà Sự Hiểu Biết Rõ Ràng. Bởi hai phẩm 
chất này được dùng để loại bỏ những chướng ngại và 
để củng cố sự tiến triển trong thiên tập, chúng được coi 
là những người trợ giúp, và điều này là cần phải có 
trong tất cả mọi lúc, đối với tất cả mọi loại người tu 
thiền và trong sự thực hành tất cả mọi đề mục thiền tập. 

*—Chức năng của sự Chánh-niệm và sự Hiểu biết 
rõ ràng là quan trọng như nhau. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 127 


*—Không có một tiến trình tâm nào liên quan đến 
sự biết và sự hiểu mà không có sự chánh-niệm trong đói 


*—Nói ngắn gọn, sự lơ tâm lãng tâm chính là sự 
không có chánh-niệm. 


*—Chhánh-niệm là sự chú-tâm một cách liên tục và 
không gián đoạn, nó mang lại sự kiên nhẫn trong mọi 
hoạt động. 


—Các căn giác quan đã được tu dưỡng °°thì được 
gọi là những thứ đã được thấm nhuần với hương thơm 
của sự chánh-niệm và sự hiểu-biết rõ-ràng, nhờ tác 
động của thói quen thiền tập phát triển cái tâm. 

(Trích trong quyển “Mula-tika”: Luận Giảng uề tập Kinh Tập 
(Sutfa Nipatn)...) 


128 s Trưởng lão Nụanaponika 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 129 








Phần 2 
TRONG KINH TẠNG ĐẠI THỪA 








130 * Trưởng lão Nụanaponika 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm * 131 


75 


Ngài Long-Thọ 
(Naear†umn) 


Một cách không thể lầm lẫn, bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm đã được thấy là Con Đường Duy Nhất mà chư vị 
Phật đã bước đi. Phòng hộ cho họ trong tất cả mọi thời! 
Sự lãng tâm (thiếu chánh niệm) bên trong họ làm tất cả 
mọi nỗ lực thành vô dụng, và sự kiên trì thực hành của 
họ được gọi là sự định tâm (samadhni). 


(Nagarjuna, Suhrd-lekha) 
76 


Ngài Vô-Trước 
(Asuaehosn) 
Duy trì sự chánh-niệm và sự hiểu biết rõ ràng trong tất 
cả mọi sinh hoạt, trong khi đang ngồi, đang đứng, đang 
đi, đang nhìn quanh và đang nói. 


Người đã thiết lập sự chánh-niệm như một người 
bảo vệ ngay các cửa của tâm thì người đó không bị lấn 
lướt bởi những sĩ mê, giống như một kinh thành được 
canh phòng vững chắc không thể bị chỉnh phục bởi kẻ 
thù. 

S¡ mê sẽ không còn khởi sinh trong người đó, 
người đã sở hữu sự chánh-niệm về thân; người đó sẽ 
phòng hộ tâm mình trong tất cả mọi tình huống, giống 
như một vú nuôi bảo vệ một đứa bé sơ sinh. 


132 s Trưởng lão Nụanaponika 


Người mà thiếu áo giáp chánh-niệm thì thực sự trở 
thành bia mục tiêu của mũi tên si mê; cũng giống như 
người lính ở chiến trận, nếu không có áo giáp bảo vệ, sẽ 
bị dính những mũi tên của kẻ thù. 

Cái tâm nếu không được bảo vệ bởi sự chánh-niệm 
thì coi như rất vô vọng. Tâm như vậy cũng giống như 
một người mù bước đi trên đất gồ ghề mà không có ai 
dẫn đường. 

Người đời thường bị hấp dẫn bởi điều xấu ác, và 
họ cứ quay lưng với hạnh phúc đích thực của mình, (họ 
cứ chạy theo những thứ hạnh phúc giả lập, phù du); họ 
chẳng hề lo lắng những hiểm họa đang rình mò. Tất cả 
những hành vi đó đều là do thiếu sự thánh-niệm. 

Đạo đức và tất cả những phẩm chất thiện lành 
khác đều ở riêng trong địa phận của mình [hâu như 
tách biệt]; nhưng sự chánh-niệm theo sát chúng như 
người chăn bò theo sát đàn gia súc đang thả rong của 
mình [và dí gom chúng lại]. 


Người mà mất sự chánh-niệm thì làm sao có thể 
đạt được Phương Pháp Thánh Thiện [để Giải Thoát]? 
Và người mà thiếu Phương Pháp Thánh Thiện thì đã bỏ 
mất con đường Chánh Đạo. 

Người đã bỏ mất con đường Chánh Đạo thì cũng 
bỏ mất sự Bất Tử. Người đã mất đi tầm nhìn về sự Bất 
Tử thì không thể nào đạt tới sự tự do khỏi khổ đau. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 133 


Cho nên thực đúng rằng, khi đang đi, ta biết “ta 
đang đí, khi đang đứng, ta biết “ta đang đứng”, và ta 
phải luôn duy trì sự chánh-niệm mọi lúc mọi nơi theo 
cách như vậy. 

(Asvaghosa, Sautda-rananda-kauwa, bản Phạn ngữ với bản dịch 


tiếng Hindu, ấn bản của Nxb Suryanarayana Caudari [Bihar, 
1947]). 


Ngài TỊCH-THIÊN 
(Santideon) 
trong “Tập Luận về Tu Học * 
(Siksq-sanIccaä) 


ti 
Trích trong Chương VI: Về Sự Phòng Hộ Bản Thân 


Làm sao phòng hộ chính mình? 

Tránh bỏ những điều thấp xấu 

Và làm sao làm hoàn thành điều này? 
Tránh bỏ những điều vô ích 

Và làm sao làm được điều này? 

Bằng cách chánh-niệm thường trực, 

Đạt tới sự tỉnh nhạy nhờ tận tâm tu tập. 

Và sự tận tâm khởi sinh khi biết được rằng: 
Sự tĩnh-lặng bên-trong mới là cái tuyệt vời. 


(Karika 7-8) 


x Còn được dịch là (HV) “Giáo Tập Yếu”, “Tập Bồ-Tát Học Luận”. 


134 s Trưởng lão Nụanaponika 


Có mười hai (12) cách áp dụng sự chánh-niệm để 
dẫn tới tránh được những điều vô ích [hoặc những nỗ 
lực vô dụng]: 


1. Người tu nên có sự chánh-niệm có được từ sự 
kính trọng làm theo những lời huấn thị của 
Như Lai, chứ không phải làm sai khác những 
lời huấn thị đó. 

2. Người tu nên chánh-niệm giữ thân trong trạng 
thái bất động tĩnh tại [nếu không cần phải làm 
gì]. 

3. Nhưng nếu có sinh hoạt nào cần phải làm, 
người tu không nên phản ứng làm ngay mà 
trước tiên cứ giữ bất động, bởi lúc đó người tu 
cân có sự chánh-niệm mạnh hơn [để áp dụng 
cho hoạt động mình sắp làm]. Giữ các ý muốn 
của mình dưới sự kiểm soát, rồi hướng sự 
chánh-niệm vào để làm hoạt động đó một cách 
hoàn toàn cẩn trọng.”! 


4. Người tu nên chánh-niệm trong việc giữ thân 
được kiểm soát trong mỗi khi có động vọng 
như trong lễ hội hoặc như khi gặp nguy hiểm. 

5. Người tu nên chánh-niệm trong việc quán xét 
về bốn tư thế. 

6. Người tu nên chánh-niệm trong việc luôn để ý 
sự đứng đắn của các tư thế để tránh những sự 
ngã nghiêng không đứng đắn của các tư thế. 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm * 135 


. Khi đang nói, người tu nên chánh-niệm để 
không cử động quá nhiều và quá lố các tay, 
chân, hoặc thay đổi vẻ mặt..., do có nhiều vui 
thích, do ra vẻ ta đây, do phấn khích, do nhấn 
mạnh điều gì... 


._ Người tu nên chánh-niệm để giữ một giọng nói 
mà người nghe có thể hiểu được, và không nói 
quá to quá ồn; nếu không sẽ phạm lỗi thất lễ, 
hỗn hào. 


. Nếu người tu trong tình huống phải gặp mặt 
những người không được giáo dục, thì người 
tu phải biết chánh-niệm để cho những ý nghĩ 
của mình có thể chấp nhận được và có thể hiểu 
được bởi tâm trí của những người đó. 


10. Người tu phải chánh-niệm rằng cái tâm cũng 


giống như con voi rừng theo thói hoang của nó, 
nó cần phải được cột chặt vào cái cột của “sự 
tính lặng bên trong”. 


11.Người tu phải chánh niệm để xem xét (các) 


trạng thái của tâm trong từng mọi lúc. 


12. Khi đang ở chỗ đông người, người tu phải nhớ 


những quy tắc trên nhằm duy trì sự chánh- 
niệm, ngay cả khi cần phải bỏ những việc khác 
đang làm ở đó. (thì cũng nên bỏ để duy trì sự 
chánh-niệm) 


136 * Trưởng lão Nụanaponika 


Bằng cách dùng sự chánh-niệm như vậy, người tu 
sẽ thành công trong việc tránh bỏ những điều vô ích 
[hoặc những nỗ lực vô dụng]. Và “sự chánh-niệm này 
đạt tới sự tính nhạy nhờ sự nhiệt tâm tận tụy”. “Sự 
nhiệt tâm tận tụy” có nghĩa là hướng tâm vào công việc 
tu tập một cách toàn tâm; điều đó ngược lại với cách 
chú tâm thông thường [vào một việc làm nào đói]. 


Và sự nhiệt tâm tận tụy sẽ “khởi sinh nếu người tu 
biết rõ sự tính-lặng bên-trong mới là cái hay (cái tuyệt 
vời)”. Sự tính-lặng (søøø) là cái gì? Đó là trạng thái 
định-tâm (sømafha) đã được mô diễn tả trong “Kính Bồ- 
tát Vô-Tận-Ý” (Ariua Kasayamati Sufra), như sau: 


-“Sự tĩnh lặng (định) bất lay động là gì? Đó là sự 
bình an của tâm, sự bình an của thân, sự bình an của các 
căn giác quan khi chúng không bị xao lãng; đó là sự 
không còn bị kích động, không còn bị mất kiềm chế, 
không bị bất an và động vọng; đó là sự có-được tính 
nhẹ nhàng, tính tự chủ, tính thích nghi để dàng, những 
tính cách được thuần hóa, là một cái tâm được hội tụ; là 
sự cách ly bè bạn và sự thích sống độc cư ẩn dật; là sự 
cách ly về thân và sự không còn bị phân tán của tâm; là 
một cái tâm hướng về đời sống nơi rừng núi, là tính 
thanh đạm, là sự kiểm soát các tư thế, là sự hiểu biết về 
sự đúng thời, sự đúng vận, sự đúng mức, và sự duy trì 
sự giải thoát trong tâm; là tính dễ giúp (không yêu cầu 
gì nhiều), dễ dễ hài lòng, và vân vân.” 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 137 


-Và “cái hay (tuyệt vời) của sự tĩnh lặng bên trong” 
là gì? Đó là (sự tính lặng bên trong, định) có khả năng 
sản sinh ra cách hiểu-biết về mọi thứ mọi sự đúng như 
chúng-thực-là. Bởi vậy, bậc Đại Thánh [Đức Phật] đã 
nói rằng: “Ai đạt định, người đó hiểu biết mọi sự đúng 
như chúng thực là”.%2 


-Người tu nên biết thêm rằng nhờ “sự tuyệt vời 
của sự tĩnh lặng bên trong”, người đó có thể bảo an cho 
mình và bảo an cho người, có thể thoát khỏi sự khổ đau 
trùng trùng, chẳng hạn như khổ đau do bị tái sinh vào 
những cảnh giới đầy đau khổ, rằng người tu có thể 
mang lại niềm hạnh phúc vô lường, cả hạnh phúc thế 
tục và siêu thế, cho mình và cho người; và rằng, cuối 
cùng, người tu sẽ đạt đến Bờ Bên Kia [Niết-bàn]. Sau 
khi hiểu biết lý như vậy, người tu nên tu tập một tỉnh 
thần nhiệt thành khao khát đạt được sự tĩnh-lặng bên- 
trong (trạng thái định) đó. Như một người đang ở trong 
căn nhà cháy, sẽ khao khát có được nước mát, được 
thấm nhuần với sự khao khát mạnh mẽ đó người tu 
càng tận tâm và quyết chí tu hành [về giới hạnh, thiên 
định và trí tuệ]. Thông qua sự tu tập tận tâm, sự chánh- 
niệm sẽ được thiết lập một cách vững chắc; và sự 
chánh-niệm vững chắc sẽ tránh bỏ những điều vô ích. 
Bên trong một người biết tránh bỏ những điều vô ích, 
những điều thấp hèn và không lợi lạc sẽ không khởi 
sinh. 


138 s Trưởng lão Nụanaponika 


Do vậy, ai mong muốn phòng hộ chính mình thì 
người đó phải tu tập từ cái gốc rễ, đó là sự chánh-niệm, 
và phải giữ sự chánh-niệm đó luôn sống, luôn thường 
trực có mặt. 

(Từ 77-84: trích trong Santieva, S¡ksa-samucca/a (Tập Luận 0ề Tu 
Học), bản tiếng Phạn, ấn bản của nxb C. Bendall (Bibliotheka 
Buddhica, St. Petersburg, 1902). 


78 
Trích từ kimh “Arua-Ratnameeha Sulra” 
(Thánh-Bảáo Vân Kính) 
“Tất cả mọi thứ đều có tâm là người dẫn đầu. Nếu biết 
được cái tâm thì biết được tất cả mọi thứ”. (Tâm dẫn 
đầu các pháp, biết tâm là biết pháp). 

“Tâm quay tít như mảnh gỗ đang cháy tung tóc; 
tâm dao động như sóng nước; tâm cháy như đám lửa 
rừng, tâm lộng trào như cơn thác lũ. Nếu ai hiểu rõ như 
vậy thì người đó sẽ sống với sự chánh-niệm trực hướng 
vào trong tâm. Người đó sẽ không chịu để tâm điều 
khiển mình, mà tập luyện để điều phục cái tâm. Nếu 
tâm được điều phục, tất cả mọi thứ sẽ được điều phục.” 

79 
Tránh BỊ Xao Lãng 


Do mất sự hiểu-biết rõ-ràng và thiếu sự chánh- 
niệm nên tâm không được vững vàng, bởi nó tự để bản 
thân nó bị xao lãng [phóng lệch] khỏi mục tiêu (thiền 


Các kinh nói 0ề Cháúnh-Niệm *® 139 


tập). Nhưng, nhờ sự trợ giúp của sự hiểu-biết rõ-ràng 
và sự chánh-niệm, người tu có thể tránh bận tâm quá 
nhiều vào những hoạt động bên ngoài; sau khi đã tránh 
được như vậy, nhờ sự hiểu biết rõ ràng và sự chánh 
niệm, tâm có thể tập trung vào một đối tượng duy nhất 
(của thiền) một cách vững vàng trong thời gian bao lâu 
tùy theo ý người thiền. 


80 
Tự Phòng Hộ Bản Thân 


Trong kinh “Ar/a-Sasearamati Sutra” (Hải Long Vương 
Vấn Kinh): “Có một quy tắc có thể coi là sự tóm lược của 
Đại thừa: “Bằng cách cẩn trọng tránh để bản thân mình 
vấp ngã sai lạc, người đó sẽ phòng hộ cho tất cả chúng 
sinh“.”% (Tức, phòng hộ chính bản thân mình là phòng 
hộ cho người khác). 

Trong kinh “Bodihsatton-Pratmoksa” (Giới Hạnh Bồ- 
TáP: “Này Xá-lợi-phất, nếu ai muốn phòng hộ những 
người khác, người đó nên phòng hộ bản thân mình”. 
(Hãy so sánh với đoạn kinh số 15 trong sách này) 

Trích từ Chương XIH 
“Bốn Nền Tảng Chánh Niệm/ (Smrtyupasthãna) 


Nếu một cái tâm đã trở nên dễ uốn nắn (dễ dạy, dễ điều 
phục) [nhờ những sự tu tập tiến đần đã được diễn tả 
trong những chương trước của quyển S¡/ksa-siccaa 
(Tập Luận uề Tu Tập)], người tu nên bước vào thực hành 
bốn Nền-Tảng Chánh-Niệm. Ở đây gồm có: 


140 * Trưởng lão Nụanaponika 


81 
Nền Tảng Chánh Niệm là Thân 


đã được chỉ rõ là dùng cách quán xét sự ô uế và bất tịnh 
của thân. 


Trong kinh “Dharma-sangil Sutrad” (kímh Trùng 
Tụns Giáo Pháp) có ghi như vầy: 


“Và lại nữa, này người con thánh thiện, Bồ-Tát đã 
hướng sự chánh-niệm của ngài vào thân như vầy: 


“Thân này chẳng là gì, chỉ là tập họp của bàn chân, 
ngón chân, căng chân, ngực, hông, bụng, rúng, 
xương sống, tim, sườn, bàn tay, cánh tay, vai, cổ, 
hàm, trán, đầu và sọ. Nó được tạo nên bởi tạo- 
nhân của tiến-trình-sống diễn ra theo Nghiệp 
[karma-bhaua-karakn; ví dụ: các loại dục vọng...], và 
nó (thân) trở thành nơi cư trú của một trăm ngàn 
đủ loại ô nhiễm, tham dục và mộng tưởng. ... 

“Thân này không phải đến từ quá khứ và sẽ không 
chuyển qua tương lai. Nó không tồn tại trong quá 
khứ hay tương lai, trừ khi do người ta quan niệm 
một cách sai lâm và ảo tưởng. Nó không-có trong 
nó một thực thể [cố hữu truyền kiếp] biết nhận 
thức và chủ động; từ đầu, ở giữa, đến cuối đều 
không có một căn gốc ở chỗ nào cả; nó không phải 
là một ông chủ, nó không phải là “của-ta' và bản 
thân nó chăng là “cái gì cả. Nó được gọi bằng 
những tên gọi ngẫu nhiên từ bao đời nay là: thân, 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 141 


„⁄ “⁄ 


khung thân, “ngọc thân”, “bọc chứa”, “xác chết”... 
Thân này không có cốt lõi, nó được sinh ra từ tỉnh 
cha huyết mẹ; nó mang bản chất không sạch, ô uế, 
hôi thối, va thối rửa. Nó bị xâm nhập bởi những 
tên trộm như tham, sân, si, sợ hãi và tuyệt vọng; 
nó luôn luôn có thể bị gẫy, sụm, già, tàn hoại và 
diệt vong; và nó là nơi dung dưỡng của hàng trăm 
ngàn thứ bệnh khác nhau.” 
82 
Nền Tầng Chánh Niệm là Cảm Giác 
Trong kinh Ar/a-Ratnacuda Sutra (Bảo Kế Kinh) có ghi 
như vầy: 

“Khi Bồ-Tát thực hành quán xét những cảm giác, 
ngài nhận thấy một niềm bi mẫn lớn lao dành cho 
những chúng sinh đang còn dính chấp theo hạnh phúc 
(khoái sướng) của các cảm giác (thọ lạc). Và ngài tìm 
hiểu một cách thấu suốt để hiểu rằng: “Hạnh phúc 
chính là nơi không còn những cảm giác này nọ”. Ngài 
thực hành quán xét những cảm giác, vì lợi ích [giúp đố] 
tất cả chúng sinh từ bỏ [sự dính chấp vào] những cảm 
giác. Để [tác động, làm cho] có-được sự chấm dứt 
những cảm giác trong chúng sinh, ngài mặc bộ áo giáp 
của mình; nhưng đối với bản thân mình, ngài không cố 
đạt tới chỗ chấm đứt mọi cảm giác một cách rốt ráo. 

“Mọi cảm giác của ngài đều thấm đẫm lòng bi mẫn 
sâu đậm. Khi trải nghiệm một cảm giác dễ chu, ngài 


142 s Trưởng lão Nụanaponika 


nhận thấy niềm bi mẫn sâu đậm đối với những chúng 
sinh có tính khí nghiêng mạnh về ízm dục,58và bản 
thân ngài từ bỏ xu hướng tham. Khi trải nghiệm một 
cảm giác khó chịu, ngài nhận thấy niềm bi mẫn sâu đậm 
đối với những chúng sinh có tính khí mạnh về sân giận, 
và bản thân ngài từ bỏ xu hướng sân. Khi trải nghiệm 
một cảm giác frune tính, ngài nhận thấy niềm bi mẫn 
sâu đậm đối với những chúng sinh có tính khí mạnh về 
s¡ mê, và bản thân ngài từ bỏ xu hướng sĩ mê. 

“Ngài không bị hấp dẫn bởi một cảm giác dễ chịu, 
nhưng ngài nỗ lực tiêu trừ sự tham muốn. Ngài không 
bực tức với một cảm giác khó chịu, nhưng ngài nỗ lực 
tiêu trừ sự bực tức đó. Ngài không để mình bị ngu sĩ 
trong một cảm giác trung tính, nhưng ngài nỗ lực tiêu 
trừ sự ngu sĩ đó. 

“Bất kỳ cảm giác nào ngài trải nghiệm, ngài biết tất 
cả mọi cảm giác đều là biến đổi vô thường, ngài biết tất 
cả mọi cảm giác đều là khổ, ngài biết tất cả mọi cảm 
giác đều là vô ngã. Ngài nhận biết cảm giác dễ chịu chỉ 
là vô thường; cảm giác khó chịu như là gai nhọn; cảm 
giác trung tính như là bình an.“ Thực vậy, cảm giác dễ 
chịu là có mất vô thường; cảm giác khó chịu cũng [biến 
đổi vô thường] giống cảm giác dễ chịu, và cảm giác 
trung tính cũng chỉ là vô ngã.” 

63 


Nền Tảng Chánh Niệm là Tâm 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 143 


Trong kinh Ar/a-Ratnacuda Sutra (Bảo Kế Kính) có ghi 
như vầy: 

“Ngài xem xét tâm mình như vầy: “Đó là một cái 
tâm có tham, hoặc có sân, hoặc đang bị si.°Đó là một cái 
tâm quá khứ, hay tương lai, hay hiện tại? Cái gì quá 
khứ thì đã chấm dứt; tương lai thì chưa đến; và trong 
cái tâm hiện tại thì đâu có sự ổn định. Này Ca-diếp 
(Kasyapa), tâm đó không thể được tìm thấy ở bên trong, 
hoặc bên ngoài, hoặc ở giữa. Này Ca-diếp, tâm là vô sắc, 
vô hình, không nhìn thấy được, vô thể, không thể nhận 
thấy được, không có chỗ dựa, không có cư định.... 


“Này Ca-diếp, tâm giống như một ảo ảnh (phù 
phiếm) của nhà ảo thuật; nó khởi sinh [tái sinh, tái hiện, 
upapatfi] theo nhiều dạng khác nhau, thông qua ý nghĩ 
chứ không đúng theo hiện thực. Này Ca-diếp, tâm 
giống như dòng chảy của sông, không bao giờ đứng 
vên, luôn khởi sinh, chảy qua và biến mất. Tâm giống 
như ánh sáng ngọn đèn, luôn cháy sáng nhờ các nguyên 
nhân và điều kiện (nhân duyên). Tâm giống như tia 
điện chớp, trong một khoảng khắc (sát-na), rồi biến mất, 
và không cư định chút nào. Tâm giống khoảng không, 
nó bị làm dơ bẩn bằng những ô ô nhiễm ngẫu nhiên.”!. 
Tâm giống người bạn xấu bởi nó luôn mang lại đủ các 
loại khổ sở.” 

“Này các Tỳ kheo, tâm giống như môồi câu nhử cá: 
có bề ngoài hấp dẫn, nhưng gây ra khổ đau; nó giống 
như con ruồi xanh, lấy (coi) thứ ô nhiễm là sạch sẽ. Tâm 


144 s Trưởng lão Nụanaponika 


giống như một kẻ thù luôn gây phiền gây khó. Tâm 
giống như quỷ đói hút hết sinh lực của ta và luôn tìm 
cách bám riết ta. Tâm giống như một kẻ trộm: nó lấy đi 
những phẩm hạnh tốt.” 


84 
Nền Tảng Chánh Niệm là Những Yếu Tố của Sự Sống”? 


Trong kinh Ar/a-Ratnacuda Sutra (Bảo Kế Kinh) có ghi 
như vầy: 

“Một vị Bồ-tát quán xét Những Yếu Tố của Sự 
Sống (các pháp), ngài nghĩ như vầy: “Chỉ có những yếu 
tố của sự sống khởi sinh trong tiến trình khởi sinh; chỉ 
có những yếu tố của sự sống ngừng diệt trong tiến trình 
ngừng diệt. Nhưng bên trong chúng không-có một cái 
ngã, một “chúng sinh” ở trong đó, một linh hồn, một tạo 
vật, một cốt lõi bất diệt của con người [przusa], hay một 
“cá nhân, hay một “con ngườf [có một danh tính cố 
định] nào khởi sinh, già, chết và tái sinh. Đó chỉ là bản 
chất tự nhiên của Những Yêu Tố của Sự Sống, chúng 
xuất hiện nếu được tạo tác [bởi những điều kiện và 
nguyên nhân đầy đủ để khởi sinh]; nhưng nếu nó 
không được tạo tác như vậy thì chúng không xuất hiện. 
Chúng được tạo tác cách nào, chúng biến diệt theo cách 
đó: dù chúng là [tiến trình tâm] thiện, bất thiện hay tĩnh 
lặng.” Tuy nhiên, không có “người tạo tác” [tạo nhân] 
nào, mà cũng không có sự tạo tác nào, nếu không có 
[đầy đủ] các nguyên nhân. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 145 


Ngài TỊCH-THIÊN 
(Santideun) 
trong “Dẫn Nhập Vào Đời Sống Giác Ngộ ”* 
(Bodhicarauuatlara) 


85 


Người muốn đi theo con đường Tu HọcSphải cẩn trọng 
phòng hộ tâm của mình; người đó không thể đi theo Tu 
Học nếu cái tâm chớp nhá không được phòng hộ. 

(V,1) 

Những con voi rừng chưa được thuần phục không 
gây nhiều nguy hại bằng cái tâm chưa được thuần phục 
[và bị đọa] dưới địa ngục A-tỳ (Avici) và những đọa 
giới khổ đau khác. 

(V,2) 

Nhưng nếu một con voi quậy bướng, như cái tâm, 
được cột chặt bởi sợi dây chánh-niệm, thì mọi nguy hại 
sẽ chấm dứt và mọi sự tốt lành sẽ có mặt. 


(V,3) 


x Còn được gọi là (HV) “Nhập Bồ-Đề Hành Luận”. Sách còn có tên tiếng 
Phạn khác là “Bodlisattoacharuauatara“: “Dẫn Nhập Vào Đời Sống Bồ- 
Tát”, còn được dịch là (HV) “Bồ-Tát Hạnh”, hay “Nhập Bồ-Tát Hạnh”. 


146 s Trưởng lão Nụanaponika 


Người đi tìm chân lý [Đức Phật] đã tuyêt thuyết 
rằng tất cả mọi sự nguy hại và những khổ đau trùng 
trùng [của kiếp sống] đều khởi sinh từ cái tâm. 

(V,6) 


Ta cần phải dời những con cá hay những con vật 
khác đến chỗ nào để cứu chúng khỏi bị giết? Nhưng, 
nếu ý nghĩ kiêng cữ [không sát sinh và tránh làm những 
điều ác] đã được nhận thức (trong tâm), thì coi như đã 
làm nên sự Hoàn Thiện Giới Hạnh (Giới Ba-la-mật, S7l- 
Pararmta). 

(V,11) 

Có thể ta đã từng giết bao nhiêu người (trong bao 
nhiêu kiếp trước)? Con số có thể là vô hạn như trời cao. 
Nhưng nếu ý nghĩ sân hận đã bị giết, tất cả mọi kẻ thù 
cũng hết. 

(V, 12) 

Ở đâu tìm ra đủ da thuộc để bao phủ trái đất này.”9 
Nhưng chỉ cần chỗ đa của đôi đép này thì có thể bao 
phủ trái đất. 

(V, 13) 

*Cũng như vậy, không thể nào phòng hộ hết mọi 
tình cảnh bên ngoài bằng cách bao che như vậy”. 
Nhưng nếu ta phòng hộ cái tâm mình, ta đâu cần phòng 
hộ cái gì nữa? 


(V, 14) 


Các kính nói 0ề Chúnh-Niệm *® 147 


*Thật vô vọng cho những người đang bị cuốn lốc 
trong cảnh giới của vòng luân hồi sinh tử”: họ muốn 
tiêu diệt khổ đau và hưởng được hạnh phúc nhưng họ 
không muốn tu sửa cái tâm nằm ẩn bên trong, (chỗ tâm) 
đó là chỗ cốt lõi của Giáo Pháp.”? 

(V, 15) 


Vậy ta phải nhìn thấy trong đó cái tâm ta trở nên 
vững chắc và được phòng hộ tốt. Nếu ta bỏ lơ (không 
chánh-niệm) việc này, việc phòng hộ cái tâm, thì ta tu 
những thứ khác để làm gì? 


(V, 18) 


Như người bị thương sẽ cẩn thận bảo vệ vết 
thương giữa đám đông cuồng loạn; cũng như vậy, giữa 
những người xấu ác, ta nên luôn phòng hộ cái tâm 
giống như chỗ vết thương [nhạy cảm] đó. 


(V, 19) 


Với hai tay chấp lại, ta tôn kính những ai ý chí 
phòng hộ cái tâm. Ta sẽ nguyện rằng “Cầu cho anh có 
toàn sức mạnh để duy trì sự chánh-niệm và sự hiểu biết 
rõ ràng!”. 

(V,23) 

"Như một người bệnh yếu, không thể làm việc 
được; cũng như vậy, một cái tâm sẽ không làm gì được 
(bất lực) nếu hai phẩm chất đó (sự chánh-niệm và sự 
hiểu biết rõ ràng) đều suy yếu. 


148 s Trưởng lão Nụanaponika 


(V,24) 
*Cái tâm không có sự hiểu biết rõ ràng cũng giống 

như cái chậu bị lủng lỗ; nó không thể giữ lại ký ức về 

những điều đã được tu học, đã được tư duy, hay những 

điều đã được thiền. 

(V, 25) 

Nhiều người đã tu học, và cũng đạt-được niềm tin 
và năng lượng tu tập, nhưng vẫn còn bị dính nhiễm 
phạm giới nhiều là do thiếu suy xét (chánh-niệm). 

(V, 26) 

“Những người bị tên trộm “Thiếu suy xét” cướp 
mất sự chánh-niệm sẽ tái sinh cõi đọa giới khổ đau, dù 
cho họ đã làm được rất nhiều việc công đức ở đời. 
(V,27) 

*Do vậy, không nên để sự chánh-niệm rời bỏ chỗ 
cửa tâm; và nếu nó đã rời bỏ, phải thiết lập nó lại ở đó, 
hãy nhớ tới (tâm niệm) những khổ đau đày đọa ở 
những cõi đọa giới. 

(V, 29) 

Nếu sự chánh-niệm trực gác ngay cửa tâm, sự hiểu 
biết rõ ràng cũng tham gia trực, và sau khi đến, nó sẽ 
không bao giờ rời đi. 

(V, 33) 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 149 


“Tư thế của ta phải nên như vậy; sau khi đã quyết 
định như vậy trong một tiến trình hành động, người tu 
nhớ thỉnh thoảng kiểm tra tư thế thân của mình (coi có 
đúng như mình muốn giữ hay không).39 
(V, 39) 

Sau khi đã suy xét, cái gì người tu đã bắt đầu làm 
thì trước tiên hãy hoàn thành nó với một sự nhất-tâm, 
và không nên suy nghĩ về thứ gì khác [trước khi cái đó 
được hoàn thành]. 

(V,43) 

Theo cách đó, mọi việc sẽ được làm tốt; nhưng 
trong trường hợp khác, nếu làm cả hai việc [hoạt 
động J°! thì chẳng được việc nào, và ô nhiễm do thiếu sự 
hiểu biết rõ ràng sẽ gia tăng. 

(V, 4) 

Khi muốn hành động hay nói, người tu trước tiên 
nên suy xét nó trong tâm, và sau đó làm điều đó với sự 
thiện khéo và năng lượng. 

(V,47) 

Nhưng khi nhận biết tâm mình đang bị xao lãng 
bởi tham hoặc sân, người tu không nên làm gì hay nói 
gì, chỉ như một khúc gỗ. 

(V, 48) 

Cũng vậy, nếu tâm đang có tự cao, chế nhạo, kiêu 

mạng, châm chọc, không chân thật, giả lừa, nghiêng về 


150 * Trưởng lão Nụanaponika 


tự ngã tự đại, nghiêng về chê bai, khinh miệt, hoặc chửi 
trách người khác, hoặc sắp cãi cọ—thì người tu phải 
như một khúc gỗ. 


(V, 49-50) 


Người tu nên biết nghĩ: “Tâm tôi đã từng tham 
muốn có được lợi, quyền, danh để nhiều người theo 
kính phục— do đó tôi cần phải như một khúc gỗ. 

(V, 51) 

Nếu người tu nhận biết tâm bị ô nhiễm bởi sỉ mê 
hoặc ý hành trong những mưu cầu bất tận, thì người tu 
phải nên, giống như một dũng sĩ, cắt bỏ nó một cách 
quyết liệt bằng những phương pháp đối trị—một lần 
cho mãi mãi. 

(V, 54) 


Bằng (việc quán xét) thân này, ta sẽ học được (Giáo 
Pháp); chứ chỉ học suông bằng chữ nghĩa để làm gì? 
Liệu một người bệnh có thể trị hết bệnh chỉ bằng cách 
đọc chữ trong toa thuốc (mà không tự mình uống thuốc 
hay làm theo chỉ dẫn của thầy thuốc)? 

(V, 109) 

Sau khi đã xem xét tất cả mọi tình huống và năng 
lực của mình, người ta có thể bắt đầu làm hoặc không 
làm; thà không bắt đầu làm vẫn tốt hơn sau khi đã bắt 
đầu rồi bỏ cuộc. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm ® 151 


Cũng vậy, trong cảnh giới tái sinh khác, thói tâm 
đó có thể sẽ tiếp tục lặp lại; và lỗi lầm đó lại càng gia 
tăng đau khổ. Hơn nữa, cứ vậy công việc chẳng bao giờ 
hoàn thành, mà thời gian bỏ ra để bắt đầu việc đó đã 
mất đi. 

(Hãy suy xét hoàn cảnh và khả năng trước khi 
bước vào tu tập; nhưng nếu đã bước vào tu tập thì đừng 
bỏ cuộc, thoái chí; càng bỏ cuộc sự khổ đau càng gia 
tăng trong cảnh tái sinh luân hồi). 

(VI, 47-48) 

Tỉnh giác biết rõ những si mê đang đánh vào 
mình, và ta trả đòn quyết liệt, giống như ta đang trong 
trận kiếm với một kẻ thù cao tay. 


Nếu trong trận đấu như vậy mà ta bị rớt kiếm, ta 
sẽ, đầy sợ hãi, lập tức chụp lấy lại thanh kiếm. Cũng 
như vậy, nếu thanh kiếm chánh-niệm bị rớt, người tu 
phải chụp lấy nó ngay, hãy nhớ tới (tâm niệm) những 
khổ đau đày đọa ở những cõi đọa giới. 

(VII, 67-68) 


Giống như một người mang một bát đầy dầu, và 
theo sau bởi một đao phủ, vì sợ chết, nên người đó rất 
chú-tâm để khỏi bị vấp đổ, người đó phải làm theo 
những quy tắc sau đây.8 


(VI, 70) 


152 s Trưởng lão Nụanaponika 


Khi tìm bạn hoặc để ý việc người khác, một người 
nên xem kỹ như vây: “Thói quen chánh-niệm có lợi ích 
gì trong những tình huống này? 


(VI, 73) 


Nhớ lời dạy [cuối cùng] của Đức Phật về sự Chú 
Tâm Tỉnh Giác, hãy tập luyện bản thân để có thể luôn 
ứng phó thật nhanh trước một tình huống khởi sinh. 
(VI, 74) 

Do vậy, đã chán đủ với mọi đường lối của thế giới! 
Nhớ lấy lời dạy [cuối cùng của Người Thầy] về sự Chú 
Tâm Tỉnh Giác, tôi sẽ tu theo những bậc hiền trí và dẹp 
tan mọi sự lười biếng và đò đẫn. 

Nhờ vậy, để đánh bại tất cả chướng ngại, tôi sẽ 
tham thiền nhập định, kéo tâm ra khỏi những nẻo sai 
lạc và cột nó liên tục vào đối tượng thiền. 

(VHL 185-186) 

Dù tôi chưa được giải thoát hết mọi ô nhiễm, tôi 
vẫn nguyện cho chúng sinh khắp mười phương được 
giải thoát hết mọi ô nhiễm. Tôi chưa lượng được sức 
mình mà đã thệ nguyện như vậy, vậy tôi có nói như kẻ 
điên hay không. Vậy mà tôi vân không quay lưng, tôi 
vẫn luôn chiến đấu với các ô nhiễm. 


(IV, 41-42) 


Sau khi đã tâm nguyện như vậy, tôi sẽ nỗ lực đi 
theo đường Tu Học (Giới, Định, Tuệ) như nó đã được 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 153 


chỉ dạy. Liệu ai có thể muốn trị hết bệnh bằng thuốc mà 
lại bỏ lơ (không làm đúng theo) lời khuyên của bác sĩ? 


(IV, 48) 


(Tất cả các (40) bài (kệ) được trích dẫn trong số 85 trên đây đều 
thuộc quyển “Bodlicarwaơoatara” (Dẫn Nhập Vào Đời Sống Giác 
Ngộ, hay Nhập Hạnh Bồ-tát) của ngài Sanfieoa (Tịch Thiên), bản 
tiếng Phạn, ấn bản của Nxb Louis đe la Vallee Poussin, Nxb 
Bibliotheka Indica, Calcutta, 1901). 


154 s Trưởng lão Nụanaponika 


" Chú Thích: 


! pnrisaranam: nghĩa gốc là nơi nương tựa, nơi nương nhờ. 


? Người “trơng giai đoạn tu cao hơn” là dịch chữ Pali: sekha: người đang 
còn tu học, học nhân. Đây là chữ gọi những tu sĩ đang tu tập ba phần 
tu (sikkha) là Giới, Định, Tuệ; họ đang tu tiến tới những giai đoạn gần 
tiến vào dòng thánh đạo để đạt tới thánh quả như Nhập Lưu, Nhất 
Lai, Bất Lai, và cuối cùng là A-la-hán. (Sau khi họ đã giác ngộ vào 
dòng thánh đạo, họ được gọi là những vô học nhân (4sekha), tức 
không còn phải tu học những phần căn bản trên nữa). 


3 Chữ “hiểu biết trọn oem (parinna) chỉ về giai đoạn tu cao của thiền tuệ 
minh sát (øipassana-bhaoana), lúc đó người tu đã hiểu biết rõ bằng sự 
trải nghiệm trực tiếp và thâm nhập vào cái bản chất đích thực của mọi 
thứ— đó là vô thường, khổ, và vô ngã (tức, không có một cái “ta“ nào, 
không có một thực thể thường hằng nào), và chỉ là hữu vi, có điều 
kiện, chỉ là giả lập. 

* Người “đã 0ượt qua giai đoạn tu ˆ là dịch chữ Pali: asekha: người không 
còn tu học, vô học nhân; người đã đạt tới sự giải thoát cuối cùng, đã 
chứng đắc thánh quả A-la-hán (arahantfa-phala); coi thêm Chú thích 2 
ở trên. 

5 “Ô nhiễm là tạm dịch chữ “zszøz, là chỉ chung về những sự ô nhiễm 
bất thiện (tham, sân, si), bao gồm cả cách nhìn sai lệch, cách nghĩ sai 
lầm (tà kiến...). Tiếng Pali chữ “aszuøz” chỉ về một “dòng chảy”; nhưng ở 
đây không có nghĩa là dòng chảy của “những tác động” từ bên ngoài, 
mà chỉ cái dòng tư duy (ý hành) bên trong bị ô nhiễm, đó là những 
“động lực' thúc đẩy con người trong vòng Luân Hồi Sinh Tử. 

Trong đoạn kinh này chữ “aszøa' chỉ về ba loại ô nhiễm chính. Trong 


đoạn kinh khác được trích trong sách này thì chữ “asøøa” là chỉ riêng 
về loại ô nhiễm thứ tư, đó là “tà kiến/. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 155 


5 Nguyên văn: “... sẽ không nghe theo các quan điểm của các ẩn sĩ 
khác.” 


7 Nguyên văn: “... bằng sự tu tập đều đặn (aseøanaz/a), bằng sự tu 
dưỡng tâm (tức thiền, bhaøana/a) và đều đặn thực hành những sự 
thiền tập đó (bahulokamemn). 


Theo Luận giảng: Có một Tỳ kheo, sau khi đã dẹo bỏ hết Tham (nhục 
dục) và những Chướng Ngại, và đã dành hết bản thân mình, ngày và 
đêm, vào việc thiền tập các đề-mục chính của thiền quán, và nhờ đó 
đã chứng thành bậc Thánh A-la-hán. Một người khác nhìn thầy ngài 
như vậy đã nghĩ rằng: “Đáng kính phục thay, thực sự, ngài ấy đã 
sống một kiếp hoàn hảo như vậy.“ Được cảm hứng với ý nghĩ đó, tâm 
người đó cảm thấy an vưi tin tưởng vào Phật và Giáo Pháp, và sau khi 
chết người đó được tái sinh lên một cõi trời. Như vậy có nghĩa là, một 
người phòng hộ và trợ giúp người khác bằng cách tự phòng hộ và tự 
giúp đỡ chính mình [bằng cách tự thân thiền tập]. 


8 Theo Luận giảng: Một Tỳ kheo, bằng cách thiền quán về một trong ba 
phẩm tính cao diệu đầu tiên: Từ, Bi, Hỷ của Tứ Vô Lượng Tâm—bốn 
trạng thái phạm-trú (bralna-ơihara), nhờ đó làm khởi tạo các trạng 
thái ba tầng thiền định (/hana) đầu tiên. Lấy trạng thái tầng thiền định 
làm cơ sở, người ấy thiền quán về các sự tạo tác của thân và tâm (tức 
các thân hành và tâm hành), củng cố Trí tuệ Minh sát và chứng đắc 
Thánh quả. Như vậy có nghĩa là, một người phòng hộ và trợ giúp 
chính mình bằng cách phòng hộ và trợ giúp cho người khác [bằng 
cách tu dưỡng tâm Từ, Bi, Hỷ đối với người khác]. 


° Chỗ này chỉ về nguyên tắc đạo đức của Phật giáo, đó là: sự Giác Ngộ 
của Đức Phật là dựa trên cặp-đức-hạnh là Bi Mẫn (karuna) và Trí Tuệ 
(panna). Theo hai vế ngắn gọn của đoạn kinh này, sự phòng hộ cho 
mình và sự phòng hộ cho người là tương tác lẫn nhau, và mỗi vế đều 
yêu cầu có cả hai yếu tố Bi Mẫn và Trí Tuệ. Nhưng cả hai yếu tố, Bi 
Mẫn và Trí Tuệ, lại đều yêu cầu phải có sự phòng hộ thực thụ, đó là 
điều kiện tiên quyết cần-phải-có để có sự tu tiến thực thụ. Do vậy, 


156 * Trưởng lão Nụanaponika 


trong đoạn trích kinh này, đây là quan điểm của người mới tu, và 
Phật cũng tán thán điều này. 


Thứ nữa, việc đưa bốn Nền Tảng Chánh Niệm vào đoạn kinh này đã 
xác nhận lời tuyên thuyết của Đức Phật rằng “Bốn Nền Tảng Chánh 
niệm là hữu ích trọi lúc mọi nơi.” Sự phòng hộ chính mình và phòng hộ 
cho người đòi hỏi phải có sự chánh-niệm được tu tập từ ba cách áp 
dụng: bên trong (chính mình), bên ngoài (người) và sự kết hợp cả hai. 
Có lẽ chỗ cuối cùng của đoạn kinh này chỉ về ba cách áp dụng tu tập 
đó; “Tôi sẽ phòng hộ chính mình” và “Tôi sẽ phòng hộ cho người 
khác”, và hai câu cuối cùng của đoạn này chỉ sự kết hợp cả hai áp 
dụng đó. 


10 Năm gông-cùm (søryojana) đầu tiên là: 1. Sự chấp thân là “ta (thân 
kiến), 2. Nghỉ ngờ, 3. Sự dính chấp các lễ nghi, tập tục cúng bái mê tín, 
4. Tham (nhục) dục, và 5. Ác ý. 


1! Bất Lai (anasami) là “không còn quay lại, đây là thánh quả thứ ba 
trong bốn thánh quả. Người Bất Lai không còn bị tái sinh vào cõi Dục 
Giới nào nữa, người đó được tái sinh về một cõi trời Vô Sắc Giới 
thanh tịnh (cõi Tịnh Cư Thiên), từ đó người đó tiếp tục tiến tới thánh 
quả cuối cùng là A-la-hán (vô sinh). 


12 Nguyên tiếng Pali: “ơipasat7, chữ này hàm nghĩa “ơipassanz: minh 
sát, tức sự nhìn thấy rõ, chỉ về sự thiền minh sát (øipassama), đó là 
thiền để phát triển trí tuệ giải thoát. 

13 Chỉ trạng thái Niết-bàn. 

1+ Chữ Pali: “ijja-oimutti-phalz': kết quả giải thoát bằng sự hiểu biết, sự 
hữu-minh (ngược lại với vô minh, ngu mờ). 

15 Đó là tu tập hành động, lời nói, tâm ý [thân, ý, miệng]. 

1s Theo hướng dẫn, tâm phải được huấn luyện để dừng lại ở chỗ "đơn 
thuần quan sát đối tượng cảm nhận" chứ không xía vào nó, không thích 
hay ghét, không nhận thức này nọ bằng bằng tình cảm hay lý trí. Cần 


Các kính nói 0ề Chúnh-Niệm *® 157 


phải tu tập cách đó vì nhiều mục đích và giá trị như: (¡) nó như cái 
thắng hãm lại những sự bốc đồng của ba nghiệp [hành động, lời nói 
và ý nghĩ]; (1i) cách đó giúp phân biệt được những chập riêng-biệt 
đang diễn ra trong cái tiến trình nhận thức ta vẫn tưởng là liền-lạc 
liên-tục, (1i) cách đó đưa ra cách minh sát trực tiếp để thấy rõ cái bản 
chất phù du, có điều kiện (hữu vi) và phi-thực-thể của thực tại. Coi 
thêm đoạn kinh 53, 54 và phần nói về giá trị của sự "thuần túy quan 
sáf" mà không dính theo những đối tượng hay những cảm nhận. 


17 Theo luận giảng: Nếu có sự khích động về thân tạo ra bởi sự si mê ô 
nhiễm, hoặc nếu có sự đờ đẫn hay sự xao lãng về tâm, người tu không 
nên để bị tác động bởi những ô nhiễm đó. Lúc đó, người tu [tạm thời] 
gác bỏ đề-mục/đối-tượng-thiền chính qua một bên. Thay vì vậy, 
người tu nên hướng tâm về đối tượng nào đó có thể giúp khởi lên 
niềm tin-tưởng (tín), ví dụ như quán tưởng về Phật để phát sinh niềm 
tin thành tín vào Đức Phật. (Lúc chuyển hướng đối tượng này cũng có 
thể được gọi là “sự thiền có định hướng '). 

1 Bỏ đối tượng mới đó, tức giờ quay lại đối tượng thiền chính ban 
đầu. 

19 Theo luận giảng: tức giờ người tu không còn quán chiếu, và xem xét, 
về các ý nghĩ ô nhiễm nữa. 

?0 Theo luận giảng: “sự thiền có định hướng” ò đây là chữ “pamidhäa- 
bhãuanZ: là sự thiền bị gián đoạn; đối tượng thiền chính tạm thời được 
gác bỏ qua một bên (†hapetøn). 

31 Theo luận giảng: “sự thiền không cần định hướng' ở đây là chữ 
“apanidhaa bhãoanữ: là sự thiền liên tục, không gián đoạn; đối tượng 
thiền chính không bị gác bỏ qua một bên (øfhapeføa). 

? Tức hướng ra ngoài, khỏi đối tượng thiền chính ban đầu. 

?3 Chữ Pali ở đây là “apamihitam': có nghĩa “không được(bị/cần định 
hướng”; tức là không cần phải hướng tâm sang đối tượng nào khác 


158 s Trưởng lão Nụanaponika 


(ngoài đối tượng thiền chính). [Coi thêm chữ “zpaidhaua bhãuan” 
trong chú thích 21 ở trên]. 


2 Nhận biết giác quan cũng chính là sự Tiếp Xúc (phassa), được sinh ra 
theo sáu cửa/sáu cách là: năm giác quan của thân và giác quan tâm. 
Coi lại mắc-xích thứ 5 của Vòng Duyên Khởi (Paticca samuppada); “do 
có sáu loại đối Htợng bên ngoài, nên sinh ra sáu loại tiếp-xúc `). 

? “Thức ở đây là chữ “c¡ffz, trong bài Kính nó cũng có nghĩa là “tâm/ 
hoặc “trạng thái của tâm/. 

% Theo luận giảng: Do có “sự chú-tâm một cách khôn khéo” (yơniso 
manasikara) nên khởi sinh những đối tượng của tâm là “các Yếu Tố Giác 
Nsố; ngược lại, do “chú-tâm một cách không khôn khéo" (ayoniso 
manasikara) nên khởi sinh những đối tượng của tâm là “các Chướng 
Nsạ7. (HV: tác ý như lý: sinh yếu tố giác ngộ; và tác ý bất như lý: sinh 
các chướng ngại). 


“Nền tảng, là chữ “upatthanz, chữ này là tiếp vĩ ngữ trong chữ 
“Sntipatthana': bốn nền tảng chánh-niệm. 


23 Tức sự hiểu biết có được từ bảy cách quán xét về thân đó. 

?2 Trong ngữ cảnh này, tâm tức là thức: thức của tâm, tâm-thức. 

32 Trong năm tập hợp uẩn, nếu ngoại trừ thân [sắc uẩn], những cảm 
giác [thọ uẩn] và tâm thức [thức uẩn] thì còn phần còn lại là những 
thứ thuộc về tập hợp những nhận thức [tưởng uẩn, sawrn-kkhandha] và 
tập hợp những tâm hành tạo tác [hành uẩn, sakhara-kkhandha]. 

3! Ở đây là chữ zzfi: sự tham đắm, tham thích. 

3 Ở đây là chữ arafi: sự chán ngán, chán chường. 

3 Đó là ngài Xá-lợi-phất, vị đại đệ tử thông thái nhất của Phật, đã qua 
đời trước Phật. 

3+Ở đây, phần đầu của bài kinh này, do không có nói về sự “Chánh 
Niệm 0uề Hơi Thở, nên đã không được trích ghi trong quyển sách này. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 159 


3 Những “chức năng/ chính là những “hành vi của tâm: tức tâm hành 
[citta-sankhara]: chỉ những cảm giác, những nhận thức và những phái 
sinh khác trong tâm liên quan đến sự-thở. 


3% Theo luận giảng, đoạn “Bốn Câu 1/ có thể ứng dụng để tu thiền định 
(samartha), hoặc tu thiền tuệ minh sát (ơipassamn). 

Đoạn “Bốn Câu 2“ và “Bốn Câu 3 diễn tả một người đã chứng đắc các 
tâng thiền định (/hana). Trong khi đó đoạn “Bốn Câu 4 chỉ nói về phần 
tu tập trí tuệ minh sát. 

3 “tham muốn 0à phiền não đối tới thế siới': ò đây là đồng nghĩa với 
“tham và sân, “thích và không thích”, muốn và không muốn, “thích 
và ghét, “khoái và chế”... 

Tham và sân là hai chướng ngại đầu tiên trong Năm Chướng Ngại, 
nhưng tham và sân cũng lại là những đối-tượng trong phần bắt đầu 
“Chánh Niệm 0uề những Đối Tượng của Tâm”. Sự “từ bỏ” có được là nhờ 
tác động từ sự quán xét về tính vô-thường ..., thông qua đó những 
quan niệm về tính thường-hằng ... đã bị loại bỏ. 


3 Nguyên kinh văn: “Trên, dưới, và giữa, khắp mọi phương hướng” 


3 Đó là năm tập hợp về vật chất [sắc thân] và tâm linh [cảm giác, 
nhận thức, ý nghĩ, và tâm thức] tạo ra một sự hiện hữu của một “con 
người“. (Năm uẩn: (HV) sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Một “con người 
chỉ là được tạo nên bởi năm tập hợp đó; nói cách khác năm uẩn đó kết 
hợp lại tạo nên “cái” được gọi là một “con người/. 

40 Đó là chữ “mama: tính tự cao, tự ngã, (HV: ngã mạn), đặc biệt ơt đây 
chỉ về cái thói tính “tự ta, tự đạt (asmi-mana), bao gồm nghĩa: tin về cái 
“cá nhân của mình và tin vào những cách nhìn sai lạc (tà kiến) khác. 

+! Bao gồm tất cả mọi mức độ của fhzm dục: tham muốn, thèm khát, 
tham thích, mê thích, khoái thích... 

% Bao gồm tất cả mọi mức độ của sân giận: tức giận, thù ghét, ác ý, 
khó chịu, không thích, kháng cự, tránh né, từ chối... 


160 * Trưởng lão Nụanaponika 


4 Đoạn kinh 52 và 53, ngay từ đầu, là diễn tả về sự “Quán Xét Tâm/ 
(Quán Tâm, Quán Niệm về Tâm), được ghi lại trong bài kinh, ví dụ 
như sự biết rõ về tâm đang có tham hay không-có tham. 


Hơn nữa, hai đoạn kinh này có thể dùng làm ví dụ minh họa và bổ 
sung cho đoạn kinh 29 “Hướng Dẫn cho Bahiuw — tức là người tu nên 
“dừng lại ở sự nhận biết thuần túy”, chỉ thuần-túy biết nó là vậy. Hoặc 
nói theo đoạn kinh 29: “Trơng cái được nhìn thấu, phải biết đó chỉ là cái 
được nhìn thất; trons cái được nghe, phải biết đó chỉ là cái được nhe; ... 


“ 


Đoạn kinh số 52 chỉ người thiền cần phải biết phân biệt rõ sự nhận- 
thức (tưởng) với sự phản ứng giác quan ban đầu; sự nhận thức là một 
tiến trình tâm riêng biệt theo-sau: “Người đó tỉnh giác biết rõ hình sắc uà 
biết rõ tham dục đang có trong ta (hoặc không có tham dục trong ta)”. Cách 
áp dụng chánh-niệm này cũng được cho là một trường hợp thể hiện 
một đặc tính của Giáo Pháp được ghi trong kinh điển là: “Giáo Pháp có 
thể được nhìn thất nsay đâu oà bâu giờ.” Cũng lưu ý rằng: đặc tính đó 
cũng thể hiện mỗi khi tham-dục được nhìn thấy ngay trong hiện tại và 
được nhận dạng (nhận thức) bằng tiến trình tâm sau đó. Như trong 
trích đoạn kinh số 53 cũng cho thấy: cách tu tập nh uậu được cho là độc 
lập uới cách tu kiểu đức tin uà theo kiểu những quan điểm truyền thống... uà 
nó giúp người tị Hiếp cận một cách trực Hếp tới mục tiêu giải thoát, thông 
qua sự trải nghiệm rõ rệt rành rành của chính người tu. 

# Đó là chữ “dhamnaoayo”: tính phù-hợp bên-trong của Giáo Pháp. 


45 Năm cách nhận thức những thứ là ô uế như vậy... và cách kiểm soát 
năm cách đó, được gọi trong tiếng Pali là “ar/a-iddh7: thánh lực, thánh 
thông, hay, năng lực của các bậc thánh. Chúng là “một loạithần thông 
nhiệm tàu ơi tế của sự chuuển hóa, nhờ đó những thái độ cảm xúc theo 
thói tâm trước giờ mới có thể được thay thế bằng nhận thức khách 
quan và buông xả. Sự buông-xả đó có thể nói là đã được kiểm nghiệm 
một cách nghiêm ngặt nhất của giai đoạn tu tập này. 


Các kinh nói 0ề Chánh-Niệm * 161 


Nhờ cách tu tập như vậy, người tu đạt tới sự kiểm-soát hoàn toàn 
những cảm xúc của mình đối với mọi thứ của môi trường bên ngoài 
và đạt tới sự độc-lập hoàn toàn khỏi sự tác động của những thói tâm 
và những sự si mê. Như đã được gọi là các “năng lực của bậc thánh” 
nên sự năng lực hoàn thiện đó chỉ có thể được thành tựu bởi các bậc 
thánh A-la-hán, bậc Thiện Thệ. Tuy nhiên những trải nghiệm trước đó 
của tâm là phần tu không-thể-thiếu-được, và do vậy trong đoạn trích 
kinh đã đề cập trước về sự tu tập “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm”. Đặc biệt 
ở đây là phần tu “Quán xét Cảm Giác, và sự phân biệt giữa nhận-thức 
(theo-sau) so với cái phản-ứng giác quan ban-đầu của ta (như đã nói 
trong trích đoạn kinh số 52 và 53 nói trên), sự phân biệt này vốn rất 
quan trọng trong bối cảnh của trích đoạn kinh số 55 này. 


Xin đọc thêm chỗ “Trường Bộ Kinh-kinh số 28”; “Trung Bộ Kinh-kinh số 
1527; “Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo), bản dịch của ngài 
Nanamoli, được in bởi Hội Ấn Bản Phật Giáo Kandy, Tích Lan; trang 
417. 


4 Chỗ này nói về những yếu tố của tâm (tầm, tứ, hỷ, lạc, xả) có mặt và 
không có mặt trong các (giai đoạn) tầng thiền định khác nhau. (Các 
yếu tố sẽ dần đần bị mất đi (bị loại bỏ) khi tâm càng tiến lên các tầng 
thiền định tinh tế hơn, cao sâu hơn). 


# Từ, Bi, Hỷ, Xả: tứ vô lượng tâm, được gọi là “bốn trạng tâm siêu 
phàm', hoặc “bốn tâm được an trú ở cối trời hay “bốn phạm-trú' (brahmn- 
oihara). Về cách thiền tập để phát triển bốn loại tâm đó, quý vị đọc 
hướng dẫn chỉ tiết trong bộ “Con Đường Thanh Lọc”, Chương XI, Bốn 
Trạng Thái Tim Siêu Phàm; bản dịch của ngài Nanamoli, được in bởi 
Hội Ấn Bản Phật Giáo Kandy, Tích Lan. 


4 Chỗ này chỉ Thánh phẩm A-la-hán [arahaifa] bởi vì một bậc A-la-hán 
thì ở trong trạng thái an nhiên [thư thái, phasu] trong mọi tư thế của 
thân, trong tất cả mọi sinh hoạt. Phương pháp tu được nói trong đoạn 
kinh chỗ này là tu thiền-định để sau đó (hỗ trợ) đạt tới minh-sát; nói 
cách khác, đó là trí tuệ minh-sát có được nhờ sự tu tập định-tâm 


162 * Trưởng lão Nụanaponika 


(samathn-pubbangama-0ipassana) theo như phần tu tập (đạo lộ) được chỉ 
dẫn trong Tăng Chi Bộ Kinh (chương Bốn Pháp, đoạn số 170). “Định? 
(định này) ở đây là chỉ Tầng thiền định; còn sự tu tập Bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm là chỉ Trí tuệ Minh-sát. 


Phương pháp ở đây là thực hành thiền quán để đạt tới trạng thái 
định, như tâng thiền định; nói cách khác, đó là trạng thái định đạt 
được thông qua thực hành thiền quán minh sát (0ipassan- 
pubbangama-samatha)- ví dụ như thiền quán về Hơi Thở. Sau khi thực 
hành thiền về “bốn Nền Tảng Chánh Niệm”, người tu đã tạm thời khống 
chế năm Chướng Ngại, sự bất an không còn nữa, nên trong thời gian 
thiền tập đó không còn những ý nghĩ tham dục giác quan nào nữa. 
Ngay sau đó là tiến thẳng vào Tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), mà 
không hề đề cập qua Tầng thiền thứ nhất (Nhất thiền). Trong các 
giảng luận cũng không bình luận gì về sự bỏ qua giai đoạn Nhất thiền 
này. Có thể đưa ra một số ghi chú để thử giải thích chỗ này như sau: 


Việc dẹp bỏ được (tạm thời) năm Chướng Ngại cho thấy rằng: trong 
tiến trình tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm, người tu đã đạt đến mức 
Trí tuệ Minh-sát cao sâu, nó được thể hiện bằng mức độ tập trung 
(định) rất cao, gần đạt tới trạng thái định hoàn toàn; đó là mức Cận- 
Định (LIpacara-samadhi) gần tiến vào Tầng thiền định. Bởi vì hâu như 
sau đó trong trạng thái tầng thiền định (jhana) thì các Chướng Ngại 
mới bị (tạm thời) khống chế. Tâng thiền định thứ hai được miêu tả 
trong đoạn kinh là không còn các ý tưởng Tầm hay Tứ. Sự tiến thắng 
trực tiếp vào Tâng thiền định thứ hai (Nhị thiền), như đã được tả 
trong đoạn kinh, là nhờ vào sự quán-xét thuần-túy về các tiến trình 
thân và tâm của phương pháp thiền tập “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm , 
lúc đó sự suy nghĩ suy lý gần như đã lặn giảm hết rồi. 


Điều này, sự kiện này, cũng giúp người tu dễ dàng thực hành theo chỉ 
dẫn rõ ràng trong đoạn kinh, đó là “tránh bỏ những ý nghĩ tham dục 
giác quan —là điểm khởi đầu của Tầng thiền thứ nhất; Tâng thiền thứ 
nhất có được nhờ “sự tách ly khỏi những đối tượng giác quan... .”. 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 163 


(Chỗ chú thích này người dịch đã cố gắng dịch chính xác ý của 
từng câu của tác giả; nhưng điều này không có nghĩa người dịch đã 
nhìn thấy những lời này về mặt thực hành; (các chỗ chú thích khác 
cũng vậy). Nếu độc giả nào cũng thấy khó thấu hiểu, vậy có thể nhờ 
hỏi một thiền sư chỉ giải thêm; vì có thể tác giả giải thích theo một 
nguồn luận giảng nào đó, hoặc từ chỗ tự trải nghiệm của chính mình, 
để giải thích ý hướng dẫn thiền tập của đoạn kinh này). 


50 Nguyên văn: “/anapada-kalyan7, có nghĩa là: “người đáng yêu, người 
đẹp của một xứ hoặc một vùng”. 


5! Một nông dân thuộc giai cấp Bà-la-môn chê bai Phật không làm 
lụng, không gieo trông đồng ruộng mà chỉ chờ được ăn. Phật đã trả 
lời rằng Phật chỉ lo gieo trồng “cánh đồng tâm/, và Phật cũng đã dùng 
ví dụ “cánh đồng tâm để chỉ dạy về cách tu tập sự chú tâm chánh- 
niệm. 

2 Quyển “Những Câu Hỏi Của Vua Milinda' là một tác phẩm nổi bật sau 
Tam Tạng Kinh Pali. Bản gốc của nó được cho là đã được chép bằng 
tiếng bản xứ miền Tây Bắc Ấn Độ [tiếng Prakit], bản xưa nhất có mặt 
từ thế kỷ 1 trước CN. Ở Miến Điện, quyển này đã được đưa vào trong 
Tam Tạng Kinh Pali (Tïpiaka) luôn; còn ở các nước khác theo Phật 
giáo Nguyên thủy cũng rất coi trọng giá trị truyền dạy của quyển sách 
này. Vua Milinda được biết chính là vị Vua Menandros vào thời đại 
cổ Greco ở Ấn Độ, ngài trị vì trong thời gian khoảng 160-140 trước 
CN. 


5 Như may, vá, giặt, nhuộm quần áo. 

5 Chữ Pali: “Ekayano 1naeea': con đường duy nhất, trong câu mở đầu 
của bài kinh “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm'. 

55 Đoạn in nghiêng chỗ này được trích trong quyển “Tiểu Luận Giảng 0ề 
kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm'. 

5 Các chữ này, tiếng Pali: “arurodha và “oirodha: chỉ sự đồng tình và 
sự phản đối, sự đồng thuận và sự chê trách. 


164 * Trưởng lão Nụanaponika 


5 Các chữ Pali: “ra và “araf”: nghĩa là sự tham thích và sự chán ngán: 
sự ham muốn và sự chê chán, sự thích và chê, thèm được và bất mãn. 


58 Chánh-niệm là một trong năm Căn (/đri/a) Tâm Linh; bốn căn còn 
lại là Niềm Tin và Trí Tuệ, Năng Lượng Tỉnh Tấn và Định Tâm. Mỗi 
cặp căn này phải được giữ sao cho cân bằng, để phát huy hết tiềm 
năng của chúng. Tức là không nên phát triển quá nhiều một căn, hoặc 
chỉ phát triển một căn; hoặc lơ là mất một căn, hoặc phát triển quá ít 
một căn trong mỗi cặp. Làm cách nào để phát triển các căn đều nhau 
và cân bằng? Chính sự chánh-niệm quan sát tất cả chúng và nó sẽ 
đóng vai trò như một yếu tố hòa-hợp, làm cân-bằng các yếu tố trong 
các cặp căn tâm linh đó. 

52 Chữ Pali: “indriuami bhaơïitar: các (căn) giác quan đã được tu dưỡng. 
Ở đây bao gồm giác quan thứ sáu, đó là tâm. 


50 Chữ Pali: “0asana-bhauam: sự thiền tập theo thói quen, nề nếp thiên 
tập. 


6! Tiếng Phạn: “saroa-dhira: có thể dịch theo nghĩa khác là “hoàn toàn 
quyết tâm”, hoặc “nỗ lực tận tâm”. 


% Câu này có phi trong kinh Pali, trong Tương Ung Bộ Kinh (Samwutta- 
Nikaua, XXIL 5). 


63 Tiếng Phạn: Ciifa piruãngamñáca saroa dharmah; so sánh câu tương tự 
trong kinh Pháp Cú Pali (Dhammpaäda, kệ số 1): Manopubbansamah 
dammnñ. (gần như là giống nhau) 


% Tiếng Phạn: Aparo cko dharmo 1nnhñVñnn-samsgrahñya samoartate; 
s0askhalita-prataoeksanatäUa saruassattuäurakse ti. 


65 Tiếng Phạn: “Kñraka-uedaka-rahitơ. Cụm từ này cũng giống trong 
tiếng Pali, rất thường xuất hiện trong các kinh văn và luận giảng tiếng 
Pali, điển hình như trong quyển “Giảng Luận uề kinh Bốn Nền Tầng 
Chánh Niệm”, trong quyển “Con Đường Thanh Lọc” (Thanh Tịnh Đạo, 
Vissuddhimaea). Cụm từ đó đã dùng để diễn đạt sự từ-chối cái quan 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 165 


niệm có một cái “ta hay bản ngã (a3) cố định, cho dù có người ta có 

quan niệm cái “ta đó là phần “chủ động/ hay “thụ động/ [thụ nhận] thì 
quan niệm đó cũng chỉ là sai lâm và ảo tưởng. (Thân thực sự không có 
trong nó một tự-tính hay một thực-thể cố định nào như kiểu một “bản 
ngã hay “linh hồn cố định). 


% Chỗ này có thể là dựa theo cách nói trong kinh điển Pali. Trong Tăng 
Chỉ Bộ Kính Pali (Anseuttara Nikaya), bản in của Hội Kinh Điển Pali 
(PTS), chương IV, từ trang 414 trở đi, phần Mười Pháp, số 34, có ghi 
câu nói của ngài Xá-lợi-phất: “Niếf-bàn là hạnh phúc”. Rồi người ta lại 
hỏi hạnh phúc là gì nếu không còn cảm giác gì, ngài đã trả lời rằng: 
“Chính chỗ không còn những cảm giác nàu nọ mới là niềm hạnh phúc”. 
# Ở đây chúng ta thấy có sự chệch-hướng (về mục tiêu tu hành) khỏi 
giáo lý của Phật giáo Nguyên thủy của Trưởng Lão Bộ (Therauaäa). 
(Chỗ này nói về lòng cứu-độ, vị-tha, và tâm-nguyện của các bậc Bồ- 
tát, theo lý thuyết của Đại Thừa). 
5 Tiếng Phạn: “cara-carifesu”, xin coi thêm trích đoạn kinh Pali số 70 về 
các loại con người, người có tính khí tham dục (cara-tanhn). 
5 So sánh chỗ này với bài kệ trong Tiểu Bộ Kinh Pali (Samyutta-Nukaua, 
XXXVIỊ, 5) với nghĩa như sau: 

Ai nhìn thấy khoái lạc là khổ, uà khổ đau là gai nhọn; 

Và nhìn thất cảm giác truns tính bình an cũng chỉ là 0ô thường — 

Người tu có mắt-tỏ như oậu đã nhìn thấy rõ những cẩm giác... 

Và nếm đã nhìn thất tỏ trờng được như uậu, ngau trong kiếp nàu 

Sẽ không còn ô nhiễm, đã hết sạch ô nhiễm. 
- Coi thêm trích đoạn kinh [kệ] số 50 trong sách này. 
70 Coi thêm phần “Quán xét Tâm trong bài kinh “Bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm”. 


166 * Trưởng lão Nụanaponika 


7! Tiếng Phạn: Aeantukaih klesair uipaklisyate. So chiếu với câu tương tự 
trong kinh Pali: Pabhassaram 1dambhikkhaue cittam, tafñica kho ãsantukehi 

uupakkilesehi upakkilitham: “Này các Tù kheo, tâm này là sáng tỏ, nó bị làm 

dơ bẩn bởi những ô nhiễm ngẫu nhiên (từ bên ngoài)”- (Tăng Chỉ Bộ Kinh, 

Ansuttara-Nukawa, Ì). 


72 Tiếng Phạn: “Dharma-sinrtyupasthãnø'. Ö đây cũng dùng chữ đharma 
(pháp) (=như đhammna trong tiếng Pali), nhưng chữ đharma ở đây 
không bao hàm nghĩa “những đối tượng của tâm” giống như nghĩa của 
nó (đhømmn) trong tiếng Pali; nhưng nó có nghĩa là những yếu tố, 
“những thành tố”...của tất cả mọi sự sống; chúng luôn luôn là có điều 
kiện (hữu vi), không có một cái “ta? nào cả, không có một thực thế cố 
định nào cả (vô ngã). Chúng chỉ đơn thuần là những hiện tượng tự 
nhiên, chỉ là do các điều kiện và nguyên nhân làm khởi sinh và do các 
điều kiện và nguyên nhân làm biến mất. 


73 Tiếng Phạn: Dharmä cu otpadyamanä uItpadante: dharmä cua 
nrrandhụamanä irudhante. Cũng vậy, có câu tương tự trong kinh Pali. 
Tuy nhiên, trong kinh Pali chủ từ là chữ “Dwkkha” (khổ) thay vì chữ 
“dhamma” (pháp). Đó là câu: Dukkhañnamn upajJati: dukkham e0a 
niruJ]hamanam niruJ]haH' : “Chỉ là khổ khởi sinh trong tiến trình khởi sinh, 
chỉ là khổ ngừng diệt trong Hiến trình ngừng diệt”. (Tiểu Bộ Kinh, Sam.XIL 
15). (Chỉ có khổ sinh và có khổ diệt, không “ai hay cái “ta nào điều 
khiển tiến trình đó cả). 

7+ Cụm từ này, cách diễn đạt này cũng thường xuyên xuất hiện trong 
các kinh Pali. 


75 Tức là ba phần tu học (tiếng Phạn iksãmi (số nhiều); tiếng Pali: 
sikkhã), bao gồm Giới Hạnh, Thiền Định, Trí Tuệ, [Giới, Định, Tuệ|. 

76 Ý như: để bao bọc chống lại gai nhọn khắp nơi mà ngày xưa người 
ta đi có thể dậm phải. 

77 Ý là: nếu cố gắng phòng chống hết mọi hiểm nguy, kẻ thù, như kiểu 
cố bao bọc hết trái đất bằng da thuộc, thì sẽ không thể làm xuể. 


Các kính nói 0ề Chúnh-Niệm *® 167 


78 Nguyên văn: “bj cuốn lốc trên không...[như những bông vải bị cuốn 
bay trong gió— đó là một cách nói dụ trong văn chương Ấn Đội.” 

7° Nguyên văn Tiếng Phạn: “dharma-sarauam: tất cả các pháp, tất cả 
Giáo Pháp. 

80 Coi lại đoạn trích kinh Pali số 77 trong sách này, về mười hai cách 
áp dụng sự chánh-niệm. 

#! Coi đoạn trích kinh Pali số 77 trong sách này, về cách thứ sáu trong 
mười hai cách áp dụng sự chánh-niệm. 


82 Coi thêm trích đoạn kinh Pali số 60, và trích đoạn kinh Đại Thừa số 
80, trong sách này. 


168 * Trưởng lão Nụanaponika 


(Giải thích thêm (trích đoạn số 1, trang 15)) 


(1) Theo thiền sư tiến sĩ Analayo, trong một công trình của ngài 
nghiên cứu tỉ mỉ các từ ngữ của bài kinh “Các Nền Tảng Chánh Niệm" 
(SaHpatthana), ngài đã dịch chữ “ekauano' là “trực chỉ, trực tiếp”. Theo 
ngài, mặc dù chữ “ekzyanơ” cũng có nghĩa là duy nhất, độc nhất, nhưng 
nghĩa của nó là chỉ con đường (sự tu tập, phương pháp) trực tiếp hay 
trực chỉ để người tu đạt tới trí tuệ giác ngộ. Ngài cho rằng “con đường 
duy nhất chính là Bát Thánh Đạo của Phật giáo, đó là con đường “đạo 
Phật. Còn con đường tu tập “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm' là phương 
pháp trực chữ để đạt tới loại trí tuệ giải thoát mà Phật đã chỉ ra. (Theo 
giải thích trong quyển “SaHpatthana” của Analayo). 

(2) Về cụm từ “đẹp bỏ những tham muốn 0à phiên não đối uới thế 
giới”; chỗ này rất là thú vị để chúng ta đọc thêm. Nhiều sư thầy và học 
giả đã dịch như: “đẹp bỏ tham muốn 0à bất mãn đối uới thế giới” 
(Analayo), “oượt qua thèm muốn 0à xuns khắc đổi uới thế giới (của thân)” 
(W. Rahula)”, “đẹp bỏ thèm tmuốn 0à phiền não đối uới thế giới (Soma 
Thera, giống Ryds Davids), “khône thích muốn cũng không chối chê mọi 
sự của thế giới” (Bhikkhu Bodhi)... Nghĩa các từ khác nhau ít nhiều, 
nhưng tựu chung nghĩa là: người tu cần phải dẹp bỏ những sự “thích” 
và sự “không thích“ đối với mọi sự của thế giới thân tâm của mình 
trước khi bắt đầu thiền chánh-niệm. Đây cũng là một cách hướng dẫn 
về sự buông-bỏ. 


- Có lẽ cụm từ này có thể được dịch là: “bỏ qua/dẹp qua một bên 
tham muốn 0à phiền khổ đối tới thế giới”. Như vậy, chúng ta cần phải 
đẹp qua một bên những tham muốn và phiền khổ đối với thế giới 
sống của thân-tâm frước khi thiết lập sự chánh niệm. 


- Về cụm từ này, quý vị có thể đọc phần diễn dịch rất chỉ tiết về 
mặt ngôn ngữ và thực hành ở Chương IV, quyển sách “Bốn Nền Tổng 
Chánh Niệm — Con Đường Trực Chỉ Đến Giác Ngộ” của tiến sĩ Analayo. 
Theo thiền sư này, cụm từ đó không phải chỉ nói về sự “dẹp bỏ năm 


Các kinh nói uề Chánh-Niệm * 169 


chướng ngại frước khi thực tập chánh niệm”, đơn giản bởi vì “năm 
chướng ngại” là không-đồng-nslĩn với “tham muốn và phiền não”. 


- Còn theo thiền sư tác giả Ajahn Brahm trong quyển “Thiên Theo 
Cách Phật Dạu Sẽ Đi Đến Giải Thoát”: nếu muốn đẹp bỏ “tham muối 0à 
phiền não đối uới thế giới thân tâm” thì phải dẹp bỏ xong “năm chướng ngại” 
(như thể những “tham muốn 0à phiền não” là nằm trong phạm vi của 
năm chướng neại). Và bằng cách đẹp bỏ xong năm chướng ngại, tâm sẽ 
được an thì thiền đạt định. Thiền đạt chánh-định sẽ hỗ trợ cho chánh- 
niệm. 

- Tuy nhiên, theo các học giả khác và Anälayo thì không nhất thiết 
phải dẹp bỏ xong các chướng ngại (dù là tạm thời) rồi mới bắt đầu tu tập 
chánh niệm được. Theo họ, ý nghĩa chỗ này chỉ đơn giản là “gác lại 
những tham muốn uà bất mãn dới thế giới thân tâm của tình”, và bắt tay 
vào thực tập chánh niệm. 


Đó là một số giải thích của một số thiền sư và học giả về cụm từ 
“đẹp bỏ tham muốn uà phiền não đối uới thế giới” của bài kinh về chánh- 
niệm rất quan trọng này. 

(3) Nhân tiện, để giải thích thêm, liệu việc đừng thiên định (hay các 
tầng thiền định) để khống chế hoặc loại bỏ các Chướng Ngại trong 
thiền có phải là cách tu thiền của Đức Phật lịch sử hay không, chúng 
ta có thể coi lại mấy điều sau đây: 


- Trong kinh điển Phật giáo Pali cũng không có phân loại hay 
phân định về thiền định và thiền quán minh sát; Phật chỉ dùng một 
chữ “/hana” để chỉ về thiền và thiền tập. Và chữ “jhana” sau này được 
dịch là “trạng thái định sâu, tức tâng thiền định. Như vậy con đường 
tu thiền của Phật là có sự tu thiền để đạt định (sau đó đã được người 
đời sau phân riêng thành “môn thiền định). 

- Ở các xứ theo Phật giáo Nguyên thủy (Theraoada), có phái chủ 
trương thực hành thiền theo kinh điển, tức là (Loại 1): thiền quán (Bốn 
Nền tảng Chánh-niệm) + thiền định (jhãna). Có phái chủ trương thực 


170 * Trưởng lão Nụanaponika 


hành thiền minh sát “khô” (không “dính ướt thiền-định), tức là (Loại 
2): chỉ thực hành thiền minh sát mà thôi. Loại 1 chủ trương rằng: thiền 
định (samartha, jhana) là phần tu tập song song và không thể thiếu để 
đạt-định và dùng trạng thái đạt-định sâu đó để hỗ trợ cho thiền tuệ 
minh sát (ơipassana) để đi đến trí tuệ giác ngộ. Và họ cũng thường 
chọn phương pháp Chánh-riệm Hơi-thỏ để đạt đến tâng thiền định. Do 
uậu đối uới họ, không có phân biệt nhiều giữa thiền định uà thiền quán. Các 
thiền sư đương đại như Bhante Gunarantana, Mahasi, Analayo, Ajahn 
Chah... cũng chủ trương cách tu như Loại 1 này. 


Mặc dù thiền-định là phần thiền nên tảng, dựa theo những lời 
dạy của Đức Phật, nhưng nhiều người vẫn không hiểu đúng về nó 
trong thời gian trước đây và bây giờ. Trong Bát Thánh Đạo có ghi rõ 
yếu tố Chánh-định. Trong kinh Maha-saccaka Sutfa (MN 36), Đức Phật 
đã kể lại: “Ta đã coi lại rằng:... “thiền định [jhãnn] có phải là cơn đường dẫn 
đến sự giác ngộ hay không?'. Rồi, lần theo trí nhó đó, dẫn đến sự nhận biết 
rằng: “Đó là con đường dẫn đến sự giác ngỡ”. Như vậy, con đường 
Chánh-niệm trực chỉ đến giác ngộ phải được thực hành song song với 
việc tu tập Chánh-định, cũng như trong các kinh đã hướng dẫn. 


Về mặt thực hành, thiền sư Ajahn Chah nói gọn rằng thiền định 
hay thiền quán chỉ là do cách gọi của người ta, hai thứ thực ra chỉ là 
một. Đó chỉ là các tiến trình xảy ra trong sự thiền tập, ví dụ như thiền 
“chánh niệm hơi thở“. Trong một bài kinh, Phật đã nói “Không có định 
nào không có tuệ, không có tuệ nào không có định”. Tuy nhiên Phật cũng 
đã nói, phần thiền định [các tầng thiền định] không phải là mục tiêu 
cuối cùng của đạo Phật, mục tiêu rốt ráo là sự giác ngộ. Bởi vậy, khi tu 
tập đúng đắn và đạt định, người tu dùng trạng thái định đó để hỗ trợ 
cho thiền quán minh sát. Chính cách đó mới dẫn người tu đến sự sáng 
tỏ, giác ngộ. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Sntipathana” ® 171 








Phần 3 
Bài Kinh 
“CÁC NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM” 
(SaHpatthamn) 








172 s Trưởng lão Nụanaponika 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 173 


Kinh Lớn “CÁC NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM” 


(Maha-SnHpathana Suffa) 
(Trường Bộ Kinh, Kinh 20) 


Namo Tassa Bhasauato Arahato Samtrna-Sarnibuddhassa 
Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh siác, bậc Toàn Giác 


Tôi nghe như vây. Vào một thời Đức Thế Tôn đang 
sống ở xứ Kuru, trong một quận thị tên là 
Kammasadhamma của người Kuru. 

Lúc đó Đức Thế Tôn đã gọi các Tỳ kheo: “Này các 
Tỳ kheo”, họ đáp lại “Dạ, thưa Ngài”. Và Đức Thế Tôn 
đã nói như vây: 

Này các Tỳ kheo,83 đây là con đường duy nhất để 
làm trong sạch chúng sinh, để vượt qua những buồn 
sâu và ai oán, để diệt trừ đau khổ và phiên não, để đạt 
tới con đường chánh đạo, để chứng ngộ Niết-bàn, được 
gọi là bốn Nền Tảng Chánh Niệm. 

Bốn là gì? Ở đây [trong giáo lý này], một Tỳ kheo 
sống thực hành quán xét về thân#, nhiệt thành, hiểu 
biết rõ ràng, và có chánh niệm, sau khi đã vượt qua 
thèm muốn và phiền não đối với thế giới. Người đó 
sống thực hành quán xét về những cảm giác, nhiệt 
thành, hiểu biết rõ ràng, và có chánh niệm, sau khi đã 
vượt qua thèm muốn và phiền não đối với thế giới. 
Người đó sống thực hành quán xét về tâm, nhiệt 
thành, hiểu biết rõ ràng, và có chánh niệm, sau khi đã 


174 s Trưởng lão Nụanaponika 


vượt qua thèm muốn và phiền não đối với thế giới. 
Người đó sống thực hành quán xét về những đối tượng 
của tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, và có chánh 
niệm, sau khi đã vượt qua thèm muốn và phiền não đối 
với thế giới. 


I. QUÁN XÉT VỀ THÂN 
1. Chánh Niệm uề Hơi Thở 


Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, người đó sống thực 
hành quán xét về thân? 

Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo đi vào rừng, 
đến một gốc cây, hoặc đến một chỗ trống, ngồi tréo 
chân, giữ thân mình thắng đứng, và giữ sự chánh niệm 
tỉnh thức.% Chánh niệm người đó thở vào, chánh niệm 
người đó thở ra. 

Thở vào một hơi thở dài, người đó biết “Tôi thở vào 
một hơi thở dài, thở ra một hơi thở dài, người đó biết 
“Tôi thở ra một hơi thở đài. Thở vào một hơi thở ngắn, 
người đó biết “Tôi thở vào một hơi thở ngắn, thở ra một 
hơi thở ngắn, người đó biết “Tôi thở ra một hơi thở 
ngắn. “Ý thức toàn bộ thân [chơi thỏ], tôi thở vào, 
người đó tập luyện mình như vậy; “Ý thức toàn bộ thân 
[-hơi thỏ], tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 
“Làm dịu những chức năng của thân [của sự thỏ], tôi 
thở vào”, người đó tập luyện mình như vậy; “Làm dịu 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 175 


những chức năng của thân [của sự thỏ], tôi thở rai, 
người đó tập luyện mình như vậy. 

Như một người thợ tiện rành nghề hoặc người học 
việc của ông ta, khi quay một vòng đài, biết “Tôi quay 
một vòng đài hoặc khi quay một vòng ngắn, biết “Tôi 
quay một vòng ngắn; cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo 
đó thở vào một hơi thở dài, biết “Tôi thở vào một hơi 
thở đài; thở ra một hơi thở dài, biết “Tôi thở ra một hơi 
thở đài; thở vào một hơi thở ngắn, biết “Tôi thở vào một 
hơi thở ngắn; thở ra một hơi thở ngắn, biết “Tôi thở ra 
một hơi thở ngắn. “Ý thức toàn bộ thân [-hơi thỏ], tôi 
thở vào, người đó tập luyện mình như vậy; “Ý thức 
toàn bộ thân [-hơi thỏ], tôi thở ra, người đó tập luyện 
mình như vậy. Làm dịu những chức năng của thân 
[của sự thỏ], tôi thở vàoø”, người đó tập luyện mình như 
vậy; “Làm dịu những chức năng của thân [của sự thỏ], 
tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “thân ở bên-trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên- 
trong và ở bên-ngoài.#8 Người đó sống quán xét những 
yếu tố khởi-sinh®? trong “thân, hoặc người đó sống 
quán xét những yếu tố hoại-diệt”? trong “thân, hoặc 
người đó sống quán xét cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố 
hoại-diệt! trong “thân“. Hoặc, sự chánh-niệm của người 
đó rằng “có một thân“? được thiết lập bên trong người 
đó đến một mức độ cân thiết để có sự hiểu-biết thuần 


176 * Trưởng lão Nụanaponika 


túy và sự chánh-niệm.° Và người đó sống độc lập,” 
không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế giới. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “thân. 


2. Những Tư Thế của Thân 


Và nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khi đang đi, biết 
“Tôi đang đí; khi đang đứng, người đó biết “Tôi đang 
đứng ; khi đang ngồi, người đó biết “Tôi đang ngồi; khi 
đang nằm, người đó biết “Tôi đang nằm; hoặc người đó 
biết từng mỗi tư thế khác của thân. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “thân” ở bên-trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Người đó sống quán xét yếu tố 
khởi-sinh trong “thân, hoặc người đó sống quán xét yếu 
tố hoại-diệt trong “thân, hoặc người đó sống quán xét 
cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong “thân/.” 
Hoặc sự chánh-niệm của người đó rằng “có một thân/ 
được thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cân 
thiết để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và 
người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì 
trong thế giới. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “thân. 


3. Chánh Niệm uới Sự Hiểu Biết Rõ Ràng 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 177 


Và nữa, này các Tỳ kheo, trong sự đi tới và trong sự đi 
lại, một Tỳ kheo áp dụng sự hiểu biết rõ ràng; trong sự 
nhìn thắng và trong sự nhìn chỗ khác, người đó áp 
dụng sự hiểu biết rõ ràng; trong sự co hay giuỗi tay 
chân người đó áp dụng sự hiểu biết rõ ràng, trong sự 
mặc y và mang y ngoài và trong sự mang bình bát, 
người đó áp dụng sự hiểu biết rõ ràng; trong sự ăn, 
trong sự uống, và trong sự nhai, trong sự nếm, người 
đó áp dụng sự hiểu biết rõ ràng; trong sự đi đại tiện tiểu 
tiện, người đó áp dụng sự hiểu biết rõ ràng; trong sự đi, 
sự đứng, sự ngồi, sự nằm, sự đi ngủ, sự thức dậy, sự nói 
và sự im lặng, người đó áp dụng sự hiểu biết rõ ràng. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về thân ở bên-trong .... [fiế? theo như điệp khúc trên] 

Đúng theo cách như vậy, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét về thân. 


4. Su Xét uề sự Ô Liếcủa Thân 


Và lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy xét trên 
chính thân này từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở, 
được bọc trong lớp da, chứa đây những thứ ô uế, suy 
nghĩ như vầy: “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, cơ hoành, lá lách, 
phối, bụng, màng treo ruột, các thứ chứa trong bao tử, 
phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước 


178 * Trưởng lão Nụanaponika 


nhờn, nước miếng, nước mũi, dịch khớp nối, và nước 
tiểu.” 

“Giống như một cái bao có hai miệng ở hai đầu 
chứa đầy nhiều loại hạt, như lúa nương, lúa đồng, đậu 
xanh, hạt mè, gạo trắng, và một người có mắt sáng, sau 
khi mở nó ra, sẽ xem xét nó như vầy: “đây là lúa nương, 
đây là lúa đồng, đây đậu xanh, đây là hạt mè, đây gạo 
trắng”. Cũng như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
suy xét trên chính thân này từ gót chân trở lên và từ 
đỉnh đầu trở xuống, được bọc trong lớp da, chứa đầy 
những thứ ô uế, suy nghĩ như vầy: “Trong thân này có: 
tóc... nước tiểu.” 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về thân ở bên-trong .... [fiế? theo như điệp khúc trên] 

Đúng theo cách như vậy, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét về thân. 


5. Su Xét 0ề các Yếu Tố Vật Chất 


Và nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy xét chính 
thân này, dù nó đang được đặt ở đâu, dù nó đang trong 
tư thế nào, về các thành tố chính của nó: “Trong thân 
này có yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, và yếu tố 
gió 

“Giống như một người giết thịt rành nghề hoặc 
người phụ việc của ông, sau khi đã giết một con bò, và 
họ đang ngồi ngay ngã tư đường phân xẻ các bộ phận 
của thân bò (để bán). Cũng như vậy, một Tỳ kheo suy 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 179 


xét chính thân này, dù nó đang được đặt ở đâu, dù nó 
đang trong tư thế nào, về các thành tố chính của nó: 
“Trong thân này có yếu tố đất, yêu tố nước, yếu tố lửa, 
và yếu tố giớ.. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về thân ở bên-trong .... [fế? theo như điệp khúc trên] 

Đúng theo cách như vậy, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét về thân. 


6. Quán Xét Chín Giai Đoạn Thi Thể"Tan Hoại 


(1) Và nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ kheo 
nhìn thấy một thi thể bị bỏ ngoài bãi tha ma, đã chết 
một ngày, hay hai ngày, hay ba ngày, bị sình lên, thâm 
xanh, và chảy nước dơ ối; *rồi người đó áp dụng điều 
này [nhận thức này] đối với thân của chính mình như 
vầy: “Đúng thực, thân này của ta cũng mang tính chất 
giống hệt như vậy, nó sẽ thành như vậy, và sẽ không 
tránh được kết cục tan hoại đó.. 


s Theo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về thân ở bên-trong .... [fiế? theo như điệp khúc trên] 


(2) Và nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ kheo 
nhìn thấy một thi thể bị bỏ ngoài bãi tha ma, giò đang bị 
xé ăn bởi lũ quạ, diều hâu, kên kên, chó, chó rừng, hoặc 
nhiều loại giòi bọ; *rồi người đó áp dụng điều này 


180 * Trưởng lão Nụanaponika 


[nhận thức này] đối với thân của chính mình như vây: 
“Đúng thực, thân này của ta cũng mang tính chất giống 
hệt như vậy, nó sẽ thành như vậy, và sẽ không tránh 
được kết cục tan hoại đó.. 

(3) Và nữa, này các Ty kheo, ví như một Tỳ kheo 
nhìn thấy một thi thể bị bỏ ngoài bãi tha ma: 

Giờ chỉ còn là một bộ xương, được dính nhau bằng 
những sợi gân, chỉ còn dính chút thịt và máu; *.... 

(4) Giờ chỉ còn là bộ xương được dính nhau bằng 
những sợi gân; không còn thịt, chỉ còn dính chút máu; *. 


(5) Giờ chỉ còn là một bộ xương không còn thịt và 
máu, dính với nhau bằng những sợi gân; *rồi người đó 
áp dụng điều này [nhận thức này| đối với thân của 
chính mình như vầy: “Đúng thực, thân này của ta cũng 
mang tính chất giống hệt như vậy, nó sẽ thành như vậy, 
và sẽ không tránh được kết cục tan hoại đớ...... 

(6) Và nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ kheo 
nhìn thấy một thi thể bị bỏ ngoài bãi tha ma: giờ chỉ còn 
là những khúc xương đút rời nằm rải rác đủ phía - này 
là xương bàn tay, kia là xương bàn chân, xương ống 
quyển, xương đùi, xương hông, xương sống và xương 
S193 
(7) Và nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ kheo 
nhìn thấy một thi thể bị bỏ ngoài bãi tha ma: 

Giờ chỉ còn là những khúc xương khô trắng, có màu 
VÔI VỎ SÒ; *.... 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Sntipatthana” ® 181 


(8) Giờ chỉ còn là một mớ xương khô, nằm đó hơn 
một năm; *.... 

(9) Giờ chỉ còn là mớ xương rửa nát và mục tan 
thành bụi; *rồi người đó áp dụng điều này [nhận thức 
này] đối với thân của chính mình như vầy: “Đúng thực, 
thân này của ta cũng mang tính chất giống hệt như vậy, 
nó sẽ thành như vậy, và sẽ không tránh được kết cục 
tan hoại đớ.. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “thân” ở bên-trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Người đó sống quán xét yếu tố 
khởi-sinh trong “thân, hoặc người đó sống quán xét yếu 
tố hoại-diệt trong “thân, hoặc người đó sống quán xét 
cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong “thân. 
Hoặc sự chánh-niệm của người đó rằng “có một thân/ 
được thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cân 
thiết để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và 
người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì 
trong thế giới. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “thân. 


II. QUÁN XÉT VỀ NHỮNG CẢM GIÁC 


Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
thực hành quán xét về những cảm giác? 


182 s Trưởng lão Nụanaponika 


Khi trải nghiệm một cảm giác dễ chịu, vị Tỳ kheo đó 
biết: “Tôi trải nghiệm một cảm giác để chịu; khi trải 
nghiệm một cảm giác đau khổ, người đó biết: “Tôi trải 
nghiệm một cảm giác đau khổ; khi trải nghiệm một 
cảm giác trung tính, người đó biết “Tôi trải nghiệm một 
cảm giác trung tính. 

Khi trải nghiệm một cảm giác thế-tục dễ chịu, người 
đó biết “Tôi trải nghiệm một cảm giác thế tục dễ chịu; 
khi trải nghiệm một cảm giác phi-thế-tục dễ chịu, người 
đó biết “Tôi trải nghiệm một cảm giác phi thế tục dễ 
chịu; Khi trải nghiệm một cảm giác thế-tục đau khổ, 
người đó biết “Tôi trải nghiệm một cảm giác thế tục đau 
khổ, khi trải nghiệm một cảm giác phi-thế-tục đau khổ, 
người đó biết “Tôi trải nghiệm một cảm giác phi thế tục 
đau khổ; Khi trải nghiệm một cảm giác thế-tục trung 
tính, người đó biết “Tôi trải nghiệm một cảm giác thế 
tục trung tính; khi trải nghiệm một cảm giác phi-thế-tục 
trung tính, người đó biết “Tôi trải nghiệm một cảm giác 
phi thế tục trung tính.” 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “những cảm giác” ở bên-trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc 
ở bên-trong và ở bên-ngoài. Người đó sống quán xét 
yếu tố khởi-sinh trong “những cảm giác, hoặc người đó 
sống quán xét yếu tố hoại-diệt trong những cảm giác, 
hoặc người đó sống quán xét cả yếu tố khởi-sinh và yếu 
tố hoại-diệt trong “những cảm giác .!% Hoặc sự chánh- 
niệm của người đó rằng “có những cảm giác được thiết 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — SaHpatthana' ® 183 


lập bên trong người đó đến một mức độ cân thiết để có 
sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và người đó 
sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế 
gIÓI. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “những cảm giác. 


II. QUÁN XÉT VỀ TÂM 


Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán xét về tâm? 

Ở đây một Tỳ kheo biết tâm tham dục, là có tham 
dục; tâm không có tham dục là không có tham dục; tâm 
có sân giận là có sân giận; tâm không có sân giận là 
không có sân giận; tâm có si mê là có si mê; tâm không 
có s¡ mê là không có si mê; trạng thái tâm bị co lại (thụ 
động) là trạng thái bị co lại,!?! trạng thái tâm bị xao lãng 
là trạng thái bị xao lãng;! trạng thái tâm đã phát triển 
là đã phát triển;!3 trạng thái tâm chưa phát triển là chưa 
phát triển;!% cái tâm có thể vượt trội hơn là có thể vượt 
trội hơn;! cái tâm không thể vượt trội hơn nữa là 
không thể vượt trội hơn nữa;!° cái tâm được tập trung 
(đạt định) là được tập trung; cái tâm chưa được tập 
trung (chưa đạt định) là chưa được tập trung; cái tâm 
đã được giải thoát là đã được giải thoát;!% cái tâm chưa 
được giải thoát là chưa được giải thoát. 


184 s Trưởng lão Nụanaponika 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “tâm ở bên-trong, hoặc ở bên ngoài, hoặc ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Người đó sống quán xét yếu tố 
khởi-sinh trong “tâm/, hoặc người đó sống quán xét yếu 
tố hoại-diệt trong tâm, hoặc người đó sống quán xét cả 
yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong “tâm”.! Hoặc 
sự chánh-niệm của người đó rằng “có một tâm“ được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cân thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và 
người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì 
trong thế giới. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “tâm. 


IV. QUÁN XÉT NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM 


Và, này các Tỳ kheo, làm cách nào một Tỳ kheo sống 
quán xét về những đối tượng của tâm? 


1. Năm Chướng Ngựi 


Ở đây một Tỳ kheo sống thực hành quán xét về “những 
đối tượng của tâm là øăm chướng ngại. Và bằng cách 
nào người đó ống thực hành quán xét về những đối 
tượng của tâm là ăn chướng nnsqr? 

Ở đây, này các Tỳ kheo, khi fam dục-giác quan! 
(căn dục) có mặt bên trong người đó, vị Tỳ kheo đó biết 
“Có tham dục giác quan trong tô; hoặc khi không có 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana ® 185 


tham dục-giác quan bên trong người đó, người đó biết 
“Không có tham dục giác quan trong tôi. Người đó biết 
cách tham dục giác quan chưa khởi sinh đang khởi sinh; 
người đó biết cách dẹp bỏ tham dục giác quan đã khởi 
sinh; người đó biết cách tham dục giác quan đã dẹp bỏ 
không khởi sinh lại trong tương lai. 

Khi sân giận có mặt bên trong người đó, vị Tỳ kheo 
đó biết “Có sân giận trong tôi; hoặc khi không có sân 
giận bên trong người đó, người đó biết “Không có sân 
giận trong tôi. Người đó biết cách sân giận chưa khởi 
sinh đang khởi sinh; người đó biết cách dẹp bỏ sân giận 
đã khởi sinh; người đó biết cách sân giận đã dẹp bỏ 
không khởi sinh lại trong tương lai. 

Khi sự buồn ngủ oà đờ đẫn có mặt bên trong người 
đó, vị Tỳ kheo đó biết “Có sự buồn ngủ và đờ đẫn trong 
tôi; hoặc khi không có sự buồn ngủ và đò đẫn bên 
trong người đó, người đó biết “Không có sự buồn ngủ 
và đò đẫn trong tôi. Người đó biết cách sự buồn ngủ và 
đờ đẫn chưa khởi sinh đang khởi sinh; người đó biết 
cách đẹp bỏ sự buồn ngủ và đờ đẫn đã khởi sinh; người 
đó biết cách sự bưồn ngủ và đò đẫn đã dẹp bỏ không 
khởi sinh lại trong tương lai. 

Khi sự khích động oà lo lắng có mặt bên trong người 
đó, vị Tỳ kheo đó biết “Có sự khích động và lo lắng 
trong tôi; hoặc khi không có sự khích động và lo lắng 
bên trong người đó, người đó biết “Không có sự khích 
động và lo lắng trong tôi. Người đó biết cách sự khích 
động và lo lắng chưa khởi sinh đang khởi sinh; người 


186 * Trưởng lão Nụanaponika 


đó biết cách dẹp bỏ sự khích động và lo lắng đã khởi 
sinh; người đó biết cách sự khích động và lo lắng đã 
đẹp bỏ không khởi sinh lại trong tương lai. 

Khi sự ñeh¡ sờ có mặt bên trong người đó, vị Tỳ 
kheo đó biết “Có sự nghi ngờ trong tôi; hoặc khi không 
có sự nghi ngờ bên trong người đó, người đó biết 
“Không có sự nghỉ ngờ trong tôi”. Người đó biết cách sự 
nghi ngờ chưa khởi sinh đang khởi sinh; người đó biết 
cách dẹp bỏ sự nghi ngờ đã khởi sinh; người đó biết 
cách sự nghi ngờ đã dẹp bỏ không khởi sinh lại trong 
tương lai. 


s Theo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “những đối tượng của tâm/ ở bên-trong, hoặc ở bên 
ngoài, hoặc ở bên-trong và ở bên-ngoài. Người đó sống 
quán xét yếu tố khởi-sinh trong “những đối tượng của 
tâm, hoặc người đó sống quán xét yếu tố hoại-diệt 
trong tâm, hoặc người đó sống quán xét cả yếu tố khởi- 
sinh và yếu tố hoại-diệt trong “những đối tượng của 
tâm“. Hoặc sự chánh-niệm của người đó rằng “có những 
đối tượng của tâm' được thiết lập bên trong người đó 
đến một mức độ cần thiết để có sự hiểu-biết thuần túy 
và sự chánh-niệm. Và người đó sống độc lập, không 
dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế giới. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “những đối tượng của tâm là 0Ơšm chướng 
1ISqi. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 187 
2. Năm Tập Hợp (Ltiển) 


Và lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét về “những đối tượng của tâm/ là răm tập 
hợp (uẩn) đính chấp."!2 Và bằng cách nào người đó sống 
thực hành quán xét những đối tượng của tâm là răm tập 
hợp uẩn đính chấp? 

Ở đây một Tỳ kheo nghĩ: “Này là thể-sắc, này là sự 
khởi sinh của thể-sắc, này là sự biến diệt của thể-sắc; 
này là cảm-giác, này là sự khởi sinh cảm-giác, này là sự 
biến diệt của cảm-giác; này là nhận-thức, này là sự khởi 
sinh của nhận-thức, này là sự biến diệt của nhận-thức; 
này là ý-nghíi, này là sự khởi sinh của ý-nghĩ, này là sự 
biến diệt của ý-nghĩ; này là tâm-thức, này là sự khởi 
sinh của tâm-thức, này là sự biến diệt của tâm-thức.. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “những đối tượng của tâm/ ở bên-trong, hoặc ở bên 
ngoài, hoặc ở bên-trong và ở bên-ngoài. Người đó sống 
quán xét yếu tố khởi-sinh trong “những đối tượng của 
tâm, hoặc người đó sống quán xét yếu tố hoại-diệt 
trong “những đối tượng của tâm/, hoặc người đó sống 
quán xét cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong 
“những đối tượng của tâm/.!!3 Hoặc sự chánh-niệm của 
người đó rằng “có những đối tượng của tâm được thiết 
lập bên trong người đó đến một mức độ cân thiết để có 
sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và người đó 
sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế 
giới. 


188 s Trưởng lão Nụanaponika 


Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “những đối tượng của tâm là năm tập hợp 
uẩn dính chấp. 


3. Sáu Cơ Sở Giác Quan Bên Trons 0uà Sáu Cơ Sở Giác Quan 
Ở Bên Ngoài 


Và lại nữa, này các Tlỳ kheo, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét về “những đối tượng của tâm“ là sá1 cơ sở 
giác quan bên trong 0à sáu cơ sở giác quan ở bên ngoài. Và 
bằng cách nào người đó sống thực hành quán xét những 
đối tượng của tâm là sáu cơ sở giác quan bên trong 0à sáu 
cơ sở giác quan ở bên nsoài? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết zmắt, biết 
nhíng hình sắc, và biết gông cùm trói buộc! khởi sinh 
tùy thuộc vào cả hai [mắt và hình sắc], và người đó 
cũng biết cách gông cùm chưa khởi sinh đang khởi sinh; 
người đó biết cách dẹp bỏ gông cùm đã khởi sinh; và 
người đó biết cách gông cùm đã bị dẹp bỏ không khởi 
sinh lại trong tương lai. 

Người đó biết fai và những âm thanh... mi và 
những tnùi hương .... lưỡi uà những mùi 0Ị..... thân và 
nhữne đối trợng chạm xúc ... tầm và những đối tượng của 
tâm, người đó biết gông cùm trói buộc khởi sinh tùy 
thuộc vào cả hai; và người đó cũng biết cách gông cùm 
chưa khởi sinh đang khởi sinh; người đó biết cách dẹp 
bỏ gông cùm đã khởi sinh; và người đó biết cách gông 
cùm đã bị dẹp bỏ không khởi sinh lại trong tương lai. 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana ® 189 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “những đối tượng của tâm/ ở bên-trong, hoặc ở bên 
ngoài, hoặc ở bên-trong và ở bên-ngoài. Người đó sống 
quán xét yếu tố khởi-sinh trong “những đối tượng của 
tâm, hoặc người đó sống quán xét yếu tố hoại-diệt 
trong “những đối tượng của tâm/, hoặc người đó sống 
quán xét cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong 
“những đối tượng của tâm“.!! Hoặc sự chánh-niệm của 
người đó rằng “có những đối tượng của tâm được thiết 
lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có 
sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và người đó 
sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế 
gIÓI. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “những đối tượng của tâm/ là sáu cơ sở giác 
quan bên trong 0à sáu cơ sở giác quan ở bên nneoài. 


4. Bảu Yếu Tố Giác Ngộ 


Và lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét “những đối tượng của tâm là bả yếu tố 
giác ngộ. Và bằng cách nào người đó sống thực hành 
quán xét những đối tượng của tâm là bẩ/ yếu tố giác 
ngộ?1!6 

Ở đây, khi yếu tố giác ngộ là “chánh-niệm“ có mặt 
bên trong một Tỳ kheo, người đó biết “có yếu tố giác 
ngộ là chánh-niệm ở trong tôi; khi yếu tố giác ngộ là 


190 * Trưởng lão Nụanaponika 


“chánh-niệm“ không có bên trong người đó, người đó 
biết “không có yếu tố giác ngộ là chánh-niệm trong tôi; 
người đó biết cách yếu tố chánh-niệm chưa khởi sinh 
đang khởi sinh, và cách tu tập để hoàn thiện yếu tố 
chánh-niệm đã khởi sinh. 

Ở đây, khi yếu tố giác ngộ là “sự điều-tra hiện- 
thực !”— “năng-lượng —“hoan-hỷ'—“định“— “buông-xả/ 
có mặt bên trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác 
ngộ là buông-xả trong tôi; khi yếu tố giác ngộ là 
“buông-xả' không có bên trong người đó, người đó biết 
“không có yếu tố giác ngộ là buông-xả trong tôí; người 
đó biết cách yếu tố buông-xả chưa khởi sinh đang khởi 
sinh, và cách tu tập để hoàn thiện yếu tố hoan-hỷ đã 
khởi sinh. 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “những đối tượng của tâm/ ở bên-trong, hoặc ở bên 
ngoài, hoặc ở bên-trong và ở bên-ngoài. Người đó sống 
quán xét yếu tố khởi-sinh trong “những đối tượng của 
tâm, hoặc người đó sống quán xét yếu tố hoại-diệt 
trong “những đối tượng của tâm/, hoặc người đó sống 
quán xét cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong 
“những đối tượng của tâm“.!!8 Hoặc sự chánh-niệm của 
người đó rằng “có những đối tượng của tâm được thiết 
lập bên trong người đó đến một mức độ cân thiết để có 
sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và người đó 
sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế 
giới. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Sntipatthana” ® 191 


Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “những đối tượng của tâm/ là bẩy yếi tố giác 
Sộ. 


5. Bốn Chân Lý Thánh Diệu (Tứ Diệu Đê) 


Và lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống thực 
hành quán xét về “những đối tượng của tâm“ là bốn Diệu 
Đế: Và bằng cách nào người đó sống thực hành quán xét 
những đối tượng của tâm là bốn Diệu Đế? 

Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết đúng như 
hiện thực: “Đây là khổ; người đó biết đúng như hiện 
thực: “Đây là sự khởi sinh khổ; người đó biết đúng như 
hiện thực: “Đây là sự chấm dứt khổ; người đó biết đúng 
như hiện thực: “Đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt 
khổi. 


Và, này các Tỳ kheo, (1) Diệu Đế về Khổ là gì? 

Sinh là khổ; già là khổ; chết là khổ; buồn sầu, than khóc, 
đau đớn, phiền não uà tuyệt uọng là khổ: không được cái 
mình muốn là khổ; nói 1iogĂn sợọn, năm Tập Hợp (Uẩn) Dính 
chấp là khổ. 

Bâu giò, sinh là gì? Sự sinh của những chúng sinh tùy 
thuộc giới loài nàu nọ của chúng sinh, sự được sinh ra của 
chúne, nguồn gốc sinh ra của chúng, sự đậu thai của chúng, 
sự nhảy uào hiện hữu của chúng, sự biểu hiện của năm Tập 
hợp (Liẩn), sự hình thành các cơ sở giác quan — đó gọi là sinh. 


192 s Trưởng lão Nụanaponika 


Và cái gì là già? Sự già của những chúng sinh tùy thuộc 
giới loài nàu nọ của chúng sinh, sự yếu đi của chúng, sự lọm 
khom, sự bạc tóc, sự da nhăn; sự su tàn các nsuồn lực sống; 
sựt su kém của các giác quan — đó gọi là già. 

Và cái gì là chết? Sự ra đi oà biến mất của chúng sinh 
khỏi giới loài này nọ của chúne sinh, sự hủy diệt, sự biến 
mất, cái chết, sự chung kết một tmột mạng kiếp của chúng, sự 
tan rã của năm Tập hợp Liấn, sự bỏ thân — đó gọi là chết. 

Và cái gì là buồn sầu? Sự buồn sầu khởi sinh từ những 
mất mát 0à rủi ro mà chúng sinh sặp phải, sự gâu sầu não, 
trạng thái buồn sầu của tâm, sự sầu não bên trong, sự khổ sở 
bên trơng— đó gọi là sầu buồn. 

Và cái gì là than khóc? Bất cứ sự than khóc uà ai oán 
nào khi gặp phải những tất mát 0à rủi ro, sự khóc than uà 
sự rên xiết, trạng thái khóc than 0à rên xiết— đó sọi là than 
khóc. 

Và cái øì là đau đớn? Sự đau đón 0uà khó chịu của thân, 
cửm giác đau đớn uà khó chịu sinh ra khi có tiếp xúc uề 
thân — đó gọi là đau đớn. (Sự khổ thân) 

Và cái gì là phiền não (ưu phiền)? Sự đau khổ uà khó 
chịu của tâm, cảm giác đau đớn uà khó chịu sinh ra khi có sự 
tiếp xúc 0ề tâm — đó sợi là sự phiền não. (Sự khổ tâm). 

Và cái sì là tuyệt oọng? Sự su sụp 0à tuyệt 0uons khởi 
sinh từ nhữne mất mát 0à rủi ro mà chúng sinh gặp phải, 
trạng thái su sụp 0uà tuyệt 0ong— đó gọi là truệt 0ọng. 

Và cái gì là “Khổ uì không được cái mình muốn ? Trơng 
chúng sinh bị chỉ phối bởi sự (tái) sinh thì luôn có trơng 
muốn: “Ôi cầu cho chúng ta không bị tái sinh! Cầu cho hết tái 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 193 


sinhl” Trong chúng sinh bị chỉ phối bởi sự sià, chết, buồn 
sằu, than khóc, ñau đớn, phiên não thì luôn có mmons muốn: 
“Ôi cầu cho chúng ta không bị những điều đó! Cầu cho hết 
nhữns điều đól'. Nhưng đâu phải chỉ cầu ước là có được; 0à 
không được thứ tình muốn chính là khổ. 

Và cái gì [ý nghĩa của câu] “Nói ngắn sọn, năm Tập hợp 
Liển dính chấp là khổ? Chúng là năm tập hợp các thể sắc, 
cm giác, nhận thức, ý nghĩ uà tâm thức (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức). Đó gọi là “Nói ngắn gọn, năm Tập hợp Liển 
đính chấp là khổ. 

Này các Tỳ kheo, đâu chính là Diệu Đế uề Khổ: (Khổ Đôi. 


Và, này các Tỳ kheo, (2) Diệu Đế về Nguồn Gốc Khổ 
là gì? 

Chính dục uọng (tanhà) này tạo ra sự tái sinh 0à tái trồ- 
thành (pono-bhauitka), uà nó bỊ trói buộc cùng 0uới sự “tham 
muốn si mê“ (nadiràgasahaeatà) 0à đi tìm khoái lạc mới lúc 
nàu lúc khác, chỗ nàu chỗ khác (tatratratràbhinndimì) — đó là 
đục 0uong khoái lạc siác quan, dục ung được sống được hiện 
hữu [mãi mãi, không bị chết], uà dục uọng uì không được liên 
tục hiện hữu (nghĩ rằng chết là hết, nên tranh thủ làm và 
hưởng mọi thứ có thể). 

-Nhưng dục oợng nàu khởi sinh oà bắt rễ từ đâu? Bất kỳ 
ở đâu trong thế giới có những thứ khoái lạc 0à thích thú, thì 
có đục 0one khởi sinh 0à bắt rễ ở đó. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân oà tâm, là khoái lạc uà thích thú: 
ở đó có dục uọng khởi sinh 0à bắt rễ. 


194 s Trưởng lão Nụanaponika 


Những hình sắc, âm thanh, mùi hương, 1HÙI 0Ị, chạm xúc 
0à những đối tượng của tâm, là khoái lạc 0à thích thú: ở đó có 
đục oọne khởi sinh 0à bắt rễ. 

Thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức 
tâm .... sáu loại Hếp xúc [ttơng ứng uới sáu giác quan đó] — 
cẩm giác được sinh ra từ sáu loại Hếp xúc đó—sáu loại ham 
muốn [uề những hình sắc, âm thanh .. .]—sáu loại khái 
niệm-ú tưởng (tầm, oitakkn) [liên quan đến những hình sắc, 
âm thanh... .]—sáu loại ý tưởng-su lý (tứ, 0icara): đó là 
khoái lạc uà thích thú: ở đó có dục uọng khởi sinh uà bắt rễ. 

Nàu các Tù kheo, đâu chính là Diệu Đế uề Nguồn Gốc 
Khổ. (Tập ĐfJ.19 


Và, này các Tỳ kheo, (3) Diệu Đế về Sự Chấm Dứt 
Khổ là gì? 

Đó là sự hoàn toàn phai-biến 0à tắt-ngấin của chính dục 
0ọng này, là sự trừ bỏ nó 0à từ bỏ nó, là sự giải thoát 0à tách 
lìn khỏi nó. 

-Nhưng ở đâu dục uọng nàu có thểbj từ bỏ, có thể bj dập 
tắt? 

Bất kù ở đâu trơng thế giới nàu có khoái lạc uà thích thú, 
thì ở đó dục 0ọng nàu có thể bị từ bỏ, ở đó dục 0uọns này có 
thể bị dập tắt. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 0à tâm, là khoái lạc uà thích thú: 
ở đó dục ouọons nàu có thểbj từ bỏ, ở đó dục 0ọns nàu có thể bị 
dập tắt. 

Những hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi 0j, chạm xúc 
0à những đối tượng của tâm, là khoái lạc 0à thích thú: ở đó 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana ® 195 


dục oons này có thể bị từ bỏ, ở đó dục 0ọng nàu có thể bị dập 
tắt. 

Thức mắt, thức tai, thức tữi, thức lưỡi, thức thân, thức 
tâm .... sáu loại tiếp xúc [ttơng ứng uới sáu giác quan đó] — 
cẩm giác được sinh ra từ sáu loại Hếp xúc đó—sáu loại ham 
muốn [uề những hình sắc, âm thanh .. .]—sáu loại khái 
niệm-ú tưởng (tầm, oitakka) [liên quan đến những hình sắc, 
âm thanh... .]—sáu loại ý tưởng-su lý (tứ, 0icara): đó là 
khoái lạc oà thích thú: ở đó dục uọng nàu có thể bị từ bỏ, ở đó 
dục oọng nầy có thể bị dập tắI. 

Nàu các Tỳ kheo, đâu chính là Diệu Đế 0uề Sự Chấm Dứt 
Khổ: (Diệt Đế).!29 


Và, này các Tỳ kheo, (4) Diệu Đế về Con Đường 
Dẫn Đến Sự Chấm Dứt Khổ là gì? 

Đó là cơn đường tám-phần thánh diệu (Bát Thánh Dạo), 
bao gồm các phần: Hiểu Biết Đúng Đắn, Suy Nghĩ Đúng 
Đắn, Lời Nói Đúng Đắn, Hành Động Đúng Đắn, Công Việc 
Ng†]ề Nghiệp Đứng Đắn, Nỗ Lực Đúng Đắn, Sự Chú Tâm 
Đúng Đắn, oà Sự Định Tâm Đúng Đắn— (Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Neữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tĩnh Tấn, Chánh-Niệm, uà Chánh-ĐỊnh)— 

Và, nàu các Tỳ kheo, cái gì là Hiếu Biết Đúng Đắn?Hiểi 
biết 0ề khổ; hiểu biết 0ề nguồn sốc khổ, hiểu biết 0ề sự chấm 
dứt khổ, hiểu biết uề cơn đường dẫn đến sự chấm dứt khổ: đó 
là sự Hiểu Biết Đúng Đắn. 


196 * Trưởng lão Nụanaponika 


Cái gì là Suy Nghĩ Đúng Đắn? Những suy nghĩ không 
có tham dục, những su Igh1 không có áúc-ý, những su s1 
không có sự hung-bạo: đó là sự Suy Nghĩ Đúng Đắn. 

Và cái gì là Lời Nói Đúng Đắn? Kiêng cữ không nói dõi, 
không nói chuyện bịa đặt, không nói lời sắt gỏng, không nói 
chuuện 0ô ích: đó là Lời Nói Đúng Đắn. 

Và cái gì là hành Động Đúng Đắn? Kiêng cữ không giết 
hại, không lấy thứ không được cho, không tà dâm: đó là Hành 
Động Đúng Đắn. 

Và cái gì là Công Việc Nghề Nghiệp Đứng Đắn? Khi 
một đệ tử thánh thiện, tránh bỏ một cách làm ăn nghề nghiệp 
sai trái, chọn cách làm ăn nghề nehiệp đúng đắn: đó là Công 
Việc Nghề Nghiệp Đúng Đắn. 

Và cái gì là Nỗ Lực Đúng Đắn? Ở đâu một tùu kheo phát 
khởi ú chí của mình để tránh-bỏ những trạne thái tâm xấu ác 
oà bất thiện đang khởi sinh, người đó tạo nỗ lực, phát động 
năng lượng, áp dụng tâm 0uào nỗ lực đó ouà phấn đấu. Để 
owợt-qua những trạng thái tâm xấu ác 0à bất thiện đã khởi 
sinh, người đó tạo nỗ lực, phát động năng lượng, áp dụng 
tâm uào nỗ lực đó uà phấn đấu. Để làm-phát-sinh những 
trạng thái tâm thiện lành, uốn chưa được khởi sinh, nsười đó 
phát khởi ý chí của mình, tạo nỗ lực, phát động năng lượng, 
áp dụng tâm ào nỗ lực đó oà phấn đấu. Để duy-trì những 
trạng thái tâm thiện lành đã khởi sinh, để không bỏ lơ chúng 
mà làm chúng tăng trưởng, làm chúng chín mùi hoàn toàn 
oà tu dưỡng hoàn thiện chúng, người đó tạo nỗ lực, phát 
động năng lượng, áp dụng tâm oào nỗ lực đó uà phấn đấu: đó 
chính là sự Nỗ Lực Đúng Đắn. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthanaˆ ® 197 


Và cái gì là sự Chú Tâm Đứng Đắn (Chánh Niệm)? Ở 
đâu một Tỳ kheo sống thực hành quán xét Thân — thực hành 
quán xét Những Cảm Giác— thực hành quán xét Tâm — thực 
hành quán xét Những Đối Tượng Của Tâm, nhiệt thành, 
hiểu biết rõ ràns, có chánh niệm, sau khi đã oượt qua những 
tham tmmuốn 0à phiền não đối uới thế giới: đó là sự chú tâm 
đúng đắn (chánh-niệm). 

Và cái gì là sự Định Tâm Đứng Đắn (Chánh Định)? Ở 
đâu một Tù kheo (1) tách lụ khỏi những đối tượng giác quan, 
tách lụ khỏi những thứ bất thiện, tiến uào Tầng thiền định 
Thứ nhất, có được từ sự tách lụ, có kèm theo những sự khái 
niệm-Ú tưởng (tầm) uà ý tưởng-suụ lú (Hí), uà đong đầu 
niềm hoan hỷ 0à khoan khoái. (1) Sau khi đã chế nsự sự khái 
niệm-ú tưởng (tầm) uà 0 tưởng suụ lú (tứ), oà bằng cách đạt 
được sự tĩnh-lặng bên trong uà sự hợp-nhất của tâm, người 
đó tiến uào trạng thái không còn sự khái niệm-ú tưởng (tầm) 
0à ý Htởng-su lý (tứ) nữa, đó là Tầng thiền định Thứ hai, có 
được từ sự Định-Tâm uà đong đầu niềm hoan hỷ uà khoan 
khoái. (111) Sau khi niềm hoan hụ phai biến đi, nsười đó an trú 
trong sự buông-xủ, có chánh niệm, tỉnh giác rõ tàng; 0à 
người đó tự trons thân trải nghiệm cái cm giác tà các bậc 
thánh nhân nói là “Người buông xả 0à có chánh niệm thì 
hạnh phúc; theo đó người đó tiến uào Tầng thiền định Thứ 
ba. (10) Sau khi đã từ bỏ yếu tố sune sướng (lạc) 0uà cả ñau 
khổ) uà nhờ lúc nàu tmợi sự hỷ lạc uà phiên não trước đó cũng 
đã biến tất, người đó tiến uào Tĩng thiền định Thứ Tư— 
được tỉnh lọc bằng uếu tố buông-xả 0à chánh-niệm: đó là sự 
Định Tâm Đúng Đắn (Chánh Định). 


198 s Trưởng lão Nụanaponika 


Nàu các Tù kheo, đâu chính là Diệu Đế uề Con Đường 
Dẫn Đến Sự Chấm Dứt Khổ. (Đạo Đô). 


sTheo cách này, người đó sống thực hành quán xét 
về “những đối tượng của tâm/ ở bên-trong, hoặc ở bên 
ngoài, hoặc ở bên-trong và ở bên-ngoài. Người đó sống 
quán xét yếu tố khởi-sinh trong “những đối tượng của 
tâm, hoặc người đó sống quán xét yếu tố hoại-diệt 
trong “những đối tượng của tâm, hoặc người đó sống 
quán xét cả yếu tố khởi-sinh và yếu tố hoại-diệt trong 
“những đối tượng của tâm/.!! Hoặc sự chánh-niệm của 
người đó rằng “có những đối tượng của tâm được thiết 
lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có 
sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm. Và người đó 
sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế 
giới. 

Đúng theo cách như vậy, người đó sống thực hành 
quán xét về “những đối tượng của tâm là bốn Diệu Đế 


Thực đúng vậy, này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập bốn Nền 
Tảng Chánh Niệm này fheo cách như oậy được bảy 
năm, thì người đó có thể trông đợi đạt tới một trong hai 
thánh quả: đó là sự Hiểu Biết Cao Nhất (tri kiến cao 
nhất, sự giải thoát, thánh quả A-la-hán)!?trong một lúc 
nào đó, hoặc, nếu vẫn còn một ít dính chấp thì đó là 
thánh quả Bất-lai.!2 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana” ® 199 


Này các Tỳ kheo, không nhất thiết phải là bảy năm, 
nếu ai tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm này fheo cách 
#é#hư oậy được tháng sáu năm ... năm năm ... bốn năm 
... ba năm ... hai năm ... một năm, thì người đó có thể 
trông đợi đạt tới một trong hai thánh quả: đó là sự Hiểu 
Biết Cao Nhất (tri kiến cao nhất, sự giải thoát, thánh quả 
A-la-hán) trong một lúc nào đó, hoặc, nếu vẫn còn một 
ít dính chấp thì đó là thánh quả Bất-lai. 

Này các Tỳ kheo, không nhất thiết phải là một năm, 
nếu ai tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm này fheo cách 
~<hư uậy được bảy tháng ... sáu tháng ... năm tháng ... 
bốn tháng ... ba tháng ... hai tháng ... một tháng ... nửa 
tháng, thì người đó có thể trông đợi đạt tới một thánh 
quả: đó là sự hiểu-biết cuối cùng trong một lúc nào đó, 
hoặc, nếu vẫn còn một ít dính chấp thì đó là Bất-lai. 

Này các Tỳ kheo, không nhất thiết phải là nửa 
tháng, nếu ai tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm này 
theo cách như 0oậy được bảy ngày, thì người đó có thể 
trông đợi đạt tới một thánh quả: đó là sự hiểu-biết cuối 
cùng trong một lúc nào đó, hoặc, nếu vẫn còn một ít 
dính chấp thì đó là Bất-lai. 


Bởi như vậy nên mới nói rằng: 

“Này các Tỳ kheo, đây là con đường duy nhất để 
làm trong sạch chúng sinh, để vượt qua những buồn 
sâu và ai oán, để diệt trừ đau khổ và phiền não, để đạt 
tới con đường chánh đạo, để chứng ngộ Niết-bàn, được 
gọi là bốn Nền Tảng Chánh Niệm. 


200 *® Trưởng lão Nụanaponika 


Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Vui mừng trong tâm, 
các Tỳ kheo đã nhận lấy những lời dạy của Đức Thế 
Tôn. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Sntipatthana” ® 201 


Chú Thích: 


83 “Các Tỳ kheo': tiếng Pali (số nhiều) “Bhikkhaoe', số ít “Bhikkhu”. Một Tỳ 
kheo là người đã thụ giới cao, tức đại thọ giới (upasampada), trở thành 
tu sĩ xuất gia trong một Tăng đoàn (saeha) trên cơ sở chấp nhận sống 
và thực hành theo Giới Luật (øizza). Tuy nhiên trong bối cảnh bài 
kinh, theo Luận Giảng, thì: “Tỳ kheo ở đâu là danh từ đại diện cho những 
ai thực hành theo Giáo Pháp của Phật... Bất cứ ai nhận lấy sự thực hành đó 
... thì bao sồm trong danh từ Tù kheo”. 


(Nhân tiện, theo Hòa thượng Tiến sĩ W. Rahula, Phật đã dùng chữ “Tỳ 
kheo“ để gọi những ẩn sĩ, những du sĩ, những người đang lắng nghe 
Phật chỉ dạy Giáo Pháp: “.... Có lẽ oào thời Phật, danh từ “Tù kheo“ đôi 
khi được sử dụng một cách không phân biệt đối uới tất cả các tu sĩ khổ hạnh, 
hoặc có thể chẳng qua oì Phật không cần nghiêm ngặt lắm khi sử dụng danh 
từ đó. “BhikkhUu” có nghĩa là khất sĩ, người xin ăn, 0à có lẽ lúc đó đã được 
dùng theo đúng nghĩa sốc của từ đó. Ngàu nay danh từ ấ chỉ dùng để gọi 
những t sĩ Phật giáo, đặc biệt các tu sĩ theo Phật giáo Nguyên thủy như ở 
Tích-lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, 0à ở Chifasơng.” (trích 
quyển “Những Điều Phật Đã Dạy”, Chương 1, Chú thích 17). 


%4 Nguyên văn đầy đủ trong bài kinh là: “... sốïe thực hành sự quán- 
xét-thân uề thân .. . thực hành sự quán-xét-cẳm-giác 0ê những cảm giác ... 
thực hành sự quán-xét-tâm uề tâm ... thực hành sự quán-xét-đỗi-ượng- 
của-tâm uề những đối tượng của tâm,”. Sở đi Phật đã luôn lặp đi lặp lại 
nguyên văn như vậy là muốn nhấn-mạnh các phần “ền-tảns chánh 
niệm” của đối-tượng thiền; người tu nên duy trì sự tỉnh giác và chú 
tâm vào một đối-tượng thiền mà mình đã chọn thuộc một hạng-mục 
hay nền-tảng chánh niệm mà mình đã chọn. Ví dụ, khi một người 
thiền đang quán xét tiến trình thân, người đó có thể vô tình nhảy qua 
quán xét những cảm giác liên quan đến tiến trình thân đó. Lúc đó, 
người thiền phải ý thức biết rõ rằng mình đã bị lạc khỏi đối-tượng 
chính ban đầu (thuộc “thân) và đã bị dính qua phần nên tảng “Quán 
xét 0 những Cảm Giác'. 


202 * Trưởng lão Nụanaponika 


* (Trong tất cả các phần của sách, bản dịch Việt, các câu đó được ghi 
một cách giản lược là: “tực hành quán xét 0ề thân..., thực hành quán xét 
0ê những cắm giác..., thực hành quán xét 0ề tâm..., thực hành quán xét 0ề 
những đối tượng của tâm”. Như cũng đã nói trong Chú thích 2, Phần 1 
của sách). 


85 Trong phần giảng giải của quyển sách này, các chữ Pali là “tâm/ 
(citfa) và những đối tượng của tâm (đhamma, pháp) tôi đã diễn dịch 
thoải mái hơn chút là “trạng thái tâm/ và “những thứ chứa trong tâm, 
mục đích để làm cho người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai chữ này là 
gì. 

8 Nguyên văn: “thiết lập sự chánh niệm ở trước mặt“. 


$7 Về cách thực hành: như đã được nói trong phần “hướng dẫn thực 
hành“ Chánh niệm 0ề Hơi thở (Anapana-safi) trong sách này. 


$8 Ở bên trong: tức quán xét hơi thở của chính mình; ở bên ngoài: tức 
quán xét hơi thở của người khác; ở bên trơng 0à ở bên ngoài: tức quán 
xét hơi thở của mình và hơi thở của người khác, một cách luân phiên 
nhau (không phải và không thể cùng lúc), với một sự chú tâm liên tục 
không gián đoạn. 


59 Những yếu tố khởi sinh (sønudaya-dhammn, pháp sinh), đó là những 
điều kiện (trạng thái) khởi sinh của thân-hơi thở, đó là: thân (toàn 
thể), hai lỗ mũi, và tâm. 

9 Những yếu tố hoại diệt (0a/a-dhamma, pháp điệt), đó là: sự hoại diệt 
của thân, của lỗ mũi, và sự ngừng diệt của hành vi tâm (tâm hành). 


3! Đó là sự quán xét cả hai, luân phiên nhau. 


% Ý nói rằng: chỉ có tiến trình thân là đang diễn ra, chứ không có một 
“linh hồn, một cái “ta, hay một thực thể nào nằm bên trong thân. 
Cụm từ “sự chánh niệm rằng “có những cảm giác ... có một tâm ...có các 
pháp ” trong các nền tảng chánh niệm tiếp theo cũng có ý nghĩa tương 
tự như vậy. 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana” ® 203 


%9 Sự hiểu-biết ở đây là bốn sự Hiểu Biết Rõ Ràng: (1) sự Hiểu Biết Rõ 
Ràng về Mục Đích (safthaka-sampajanma), (2) sự Hiểu Biết Rõ Ràng về 
sự Phù Hợp (sappaya-sampajanna), (3) sự Hiểu Biết Rõ Ràng về Trú Xứ 
(của Thiền; eocara-sampajanna), (4) sự Hiểu Biết Rõ Ràng về Thực Tại 
(nguyên văn: “về sự Vô-Si'; asammoha-sarmpajanna). Còn sự chánh-niệm 
là sự Chú Tâm Thuần Túy, sự Chú Tâm Hoàn Toàn, sự thuần chú 
tâm. 


(Phần này nằm trong phần giảng giải của quyển sách gốc, nhưng 
phần này không có trong bản dịch Việt này; bản dịch Việt chỉ mục 
đích dịch phần trích dẫn các bài kinh có nói về đề tài Chánh-niệm“.) 
% Độc lập là không còn phụ thuộc, không còn dính líu dục vọng và 
những tà kiến. 

% Trong tất cả các phần Quán Xét về Thân, trừ phần Hơi Thở, đều có 
những thứ sau đây là những yếu tố khởi sinh: vô minh, dục vọng, 
nghiệp, thực dưỡng, và đặc tính chung của sự khởi sinh; và có những 
thứ sau đây là những yếu tố hoại diệt: sự biến mất của vô minh, dục 
vọng, nghiệp, thực dưỡng, và đặc tính chung của sự tan diệt. 


% Coi chỉ tiết trong phần giảng giải về bốn sự Hiểu Biết Rõ Ràng trong 
sách gốc; (giống chú thích 11 ở trên). 


% Sau này có thêm “não”, tổng cộng có 32 bộ phận của thân, tạo thành 
một đề mục thiền quán thường xuyên của Phật tử trong các xứ Phật 
giáo. Để coi các chỉ tiết hướng dẫn về thiền tập về các bộ phận của 
thân, coi bộ sách “Cơn Đường Thanh Lọc' (Thanh Tịnh Đạo, Chương 
VII, 8). 


Những yếu tố hay thành tố (đhziu) là những tính chất chính của vật 
chất, được diễn dịch bởi Phật giáo là thể cứng (đất), thể lỏng dính 
(nước), thể nhiệt (lửa), và thể động (gió, khí). Coi thêm “Con Đường 
Thanh Lọc”, Chương XI. 


Ba loại cảm giác (dễ chịu, khó chịu, trung tính) đều có hai dạng là 
thế tục (søisa) và phi thế tục (6iramisa) như đã được nói chỉ tiết trong 


204 * Trưởng lão Nụanaponika 


Kinh 137, Trung Bộ Kinh. Trong đó, những cảm giác thế tục là “dính 
với đời sống tại gia của người phàm tục ; và những cảm giác phi thế 
tục là “dính với đời sống xuất gia từ bỏ của hàng tu sĩ”. Ví dụ, một cảm 
giác dễ chịu phi-thế-tục là cảm giác hạnh phúc có được từ việc thiền 
tập và từ trí tuệ minh sát nhìn thấu bản tính vô-thường của sự hiện 
hữu. Ví dụ, một cảm giác khó chịu phi-thế tục là cảm giác [ý thức] khổ 
đau (nôn nao, lo lắng) về sự tu tiến chậm chạp, về những sự chưa tu 
thành, về sự bất hoàn thiện của mình trên con đường tu tập để giải 
thoát. Ví dụ, một cảm giác trung tính phi-thế-tục là cảm giác buông xả 
có được từ trí tuệ minh sát. 


10 Những yếu tố khởi sinh đối với cảm giác là: vô minh, dục vọng, 
nghiệp, cảm nhận (tiếp xúc) giác quan (phassa), và đặc tính chung của 
sự khởi sinh; còn những yếu tố hoại diệt đối với cảm giác là: sự biến 
mất của bốn yếu tố khởi sinh đó, và đặc tính chung của sự tan hoại. 

10! Ở đây chỉ trạng thái cứng nhắc, khó uốn nắn của tâm và sự lười 
biếng; cũng chỉ luôn trạng thái đờ đẫn, chậm đối ứng, lừng khừng, do 
dự, căng thẳng bên trong do ức chế (về tâm lý, sinh lý)... 


12 Đây chỉ về trạng thái bất ổn, bất an của tâm, và bao gồm cả sự 
khích động, động vọng, tính gây hấn, đấu tranh, tính bất kiên nhẫn, 
muốn thay đổi... 

193 Chỉ (tâm-) thức của các Tầng thiền định sắc giới đẹp đẽ và phi sắc 
giới (rupa-Jhana và arupa-]hamn). 

19% Chỉ (tâm-) thức của người phàm thường của cõi dục giới. 

105 Chỉ (tâm-) thức của cõi dục giới, còn có những trạng thái tâm thức 
cao hơn, siêu xuất hơn, vượt trội hơn nó. 

1 Chỉ (tâm-) thức của các cõi sắc giới đẹp đẽ và vô sắc giới, không còn 
những trạng thái tâm thức nào siêu xuất hơn, vượt trội hơn nó nữa. 

17 Đây chỉ trạng thái giải thoát tạm-thời, không còn những ô nhiễm 
(tham, sân, si) nhờ có Trí tuệ minh sát do thiền tập, tạm thời giải thoát 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana” ® 205 


khỏi những trạng thái bất thiện riêng lẽ bằng cách dùng phẩm chất 
thiện lành để đối trị nó; hoặc nhờ trạng thái Tầng thiền định (/hana) để 
khống chế các ô nhiễm. (Đây chưa phải là trạng thái giải thoát rốt ráo 
như của các bậc vô-nhiễm). 


10% Đối với Tâm, hay Thức, những yếu tố khởi sinh là: vô minh, dục 
vọng, nghiệp, thân và tâm (danh-sắc, rupa-nama), và đặc tính chung 
của sự khởi sinh; và các yếu tố hoại diệt là: sự biến mất của bốn yếu tố 
khởi sinh đó, và đặc tính chung của sự tan diệt. 


19 Năm Chướng ngại (miroarana) đó là những trở ngại chính đối với sự 
phát triển cái tâm (việc tu tập, thiền tập). Chúng cần phải bị khống 
chế tạm thời để người tu chứng đắc được trạng thái Tầng thiền định 
và/hoặc trạng thái cận định (upacara-samadli) cần thiết cho việc tu tập 
hoàn thiện Trí tuệ Minh sát, (định trợ giúp thiền quán để phát sinh 
tuệ). Coi thêm quyển “Năm Chướng Ngại Của Tâm, cùng trưởng lão 
Nyanaponika Thera (Hội Xuất bản Phật giáo Kandy, 1961). 


119 Tức sự tham muốn đối với các đối tượng của giác quan. 


11 Những yếu tố khởi sinh ở đây là các điều kiện sản sinh ra các 
Chướng Ngại; chẳng hạn như sự suy-xét sai-Tầm (nhận lầm) về những 
thứ hấp dẫn...; còn những yếu tố hoại diệt là các điều kiện loại bỏ 
những Chướng Ngại đó; chẳng hạn như sự suy-xét đúng-đắn. 


112 Tiếng Pali: “padana-kkhandha”. Đó là năm Tập Hợp (uẩn) kết tạo 
nên một cái gọi là “con người hay “cá thể. Nếu cứ coi cái thân năm 
uẩn hoặc các uẩn đó là những đối tượng dính chấp („adana), thì sự 
hiện hữu dưới dạng sinh tử luân hồi sẽ là bất tận. 

15 Những yếu tố khởi sinh và hoại diệt của Tập Hợp Vật Chất (sắc- 
uẩn) thì cũng giống như các yếu tố đó của thân— coi Chú thích 13 ở 
trên; đối với tập hợp Cảm Giác (Thọ uẩn), Nhận Thức (Tưởng uẩn), Ý 
nghĩ (Hành uẩn) — coi Chú thích 18 ở trên; còn đối với tập hợp Thức 
(Thức uẩn)— coi Chú thích 26. 


206 ® Trưởng lão Nụanaponika 


114 Mười gông cùm trói buộc (sø/ojana) chính đã được ghi rõ trong 
tạng Kinh Tạng (Suffa-Pitaka) là: 1. Quan niệm sai lầm về cái “ta' (thân 
kiến); 2. Sự nghi ngờ nghi hoặc; 3. Niềm tin vào sự thanh lọc mầu 
nhiệm có được bằng những nghi thức hay thực hành bên ngoài như 
các lễ nghị, luật lệ, phong tục thờ phượng, cúng bái; đó là các hình 
thức mê tín; 4. tham dục giác quan, nhục dục; 5. ác ý; 6. dục vọng 
được tái sinh về các cõi trời sắc giới (dục vọng thành tiên, động cơ tu 
tiên; về thực hành, đó là sự tham đắm vào các tầng thiền định sắc 
giới); 7. dục vọng được tái sinh về các cõi vô sắc giới (về thực hành, đó 
là sự tham đắm vào các tầng thiền định vô sắc giới); 8. sự tự cao, ngã 
mạn; 9. sự bất an, hối tiếc; 10. sự vô minh. Mười gông cùm trói buộc 
này có thể khởi sinh từ nhận thức sai lầm [không được kiểm soát] bởi 
một trong sáu giác quan. Sự “không còn khởi sinh trong tương la” của các 
gông cùm thì chỉ có thể có được bằng cách chứng ngộ bốn Tầng 
Thánh Đạo siêu thế; ví dụ như chứng thánh quả Nhập Lưu, Nhất 
Lai... Coi thêm quyển “Lời Của Đức Phật của Nyanatiloka (Hội Xuất 
bản Phật giáo, Kandy, 1959), từ trang 35— Phần giảng giải trong Luận 
Giảng [về bài kinh này] đã đưa ra thứ tự danh sách các gông cùm hơi 
khác với danh mục các gông cùm được ghi trong tạng Vi Diệu Pháp 
Tạng (Abhidhamrnn-Pitaka)— là phần triết lý cao học trong ba tạng kinh 
Phật giáo. 

115 Những yếu tố khởi sinh của 10 cơ sở giác quan “thân“ (5 ở bên trong 
và 5 ở bên ngoài: năm giác quan thân và năm trần cảnh) là: vô minh, 
dục vọng, nghiệp, thực dưỡng; và đặc tính chung của sự khởi sinh; 
còn những yếu tố hoại diệt của chúng là: sự biến mất của bốn yếu tố 
khởi sinh đó, và đặc tính chung của sự tan hoại. Còn những yếu tố 
khởi sinh và những yếu tố hoại diệt của giác quan cơ sở giác quan 
“tâm (bên trong) là cũng giống như những yếu tố đó của (tâm-) 
thức— coi Chú thích 26; còn những yếu tố khởi sinh và những yếu tố 
hoại điệt của cơ sở giác quan “đối tượng của tâm“ (bên ngoài) thì giống 
như những yếu tố đó của cảm giác— coi Chú thích 18. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthanaˆ ® 207 


11 Để coi giảng giải chỉ tiết về bảy yếu tố giác ngộ, mời đọc thêm 
quyển “Bảy Yếu Tố Giác Ngỡ của Trưởng lão Piyadassi Thera (Hội 
Xuất bản Kandy, Tích Lan). 


11 Điều tra hiện thực, chữ Pali là đhamna-0icaya: điều tra các pháp, 
(HV) trạch pháp. Theo các luận sư, trong ngữ cảnh này, chữ dhamữna 
không thực sự chỉ Giáo Pháp của Đức Phật, mà chỉ về những hiện 
tượng thân và tâm [tức những danh pháp (06ma-dhamma) và sắc pháp 
(rupa-dhammna)] được đưa đến trong tâm của người thiền bởi yếu tố 
giác ngộ đầu tiên là “Chánh-niệm.. 

11 Đơn giản, những điều kiện tạo ra sự khởi sinh và sự hoại diệt của 
các Yếu Tố Giác Ngộ tạo nên những yếu tố khởi sinh và những yếu tố 
hoại diệt ở đây. 

19 Ở đây Diệu Đế về Khổ không được giải thích theo cách nói thông 
thường mà theo cách thực hành được ghi trong bài Kính Lớn “Các Nền 
Tảng Chánh Niệm”. Một cách ấn tượng và lặp đi lặp lại, sự chánh niệm 
bứng nhỗ gốc rễ của khổ khi nó đối đầu với những biểu hiện khác 
nhau của dục vọng trong trải nghiệm của sáu loại giác quan và trong 
những chức năng của tâm (tâm hành) có liên hệ và liên quan với trải 
nghiệm đó. Phần chỗ này của bài Kinh cũng có thể làm điển hình 
minh họa cho những phần khác trong hạng mục “Sáu Cơ Sở Giác 
Quan/, và đặc biệt trong câu điệp khúc: “Neười đó biết cách những sông 
cù không khởi sinh trở lại trong tương la. Đoạn kinh này làm ví dụ 
điển hình cho ý của điệp khúc “Người đó quán xét những yến tố khởi sinh 


122 Cũng tương tự, Diệu Đế về Sự Chấm Dứt Khổ ở đây được giải 
thích theo sự quán xét thực thụ về cách dục vọng chấm đứt trong một 
số thí dụ được trình bày rõ trong đoạn này. Những sự quán sát đó 
được thực hiện khi sự khởi sinh của dục vọng đã được chú tâm một 
cách chánh niệm [coi ở trên]. Hành động chú tâm một cách chánh 
niệm sẽ thiết thực làm dừng lại tiến trình dục vọng đang tiếp diễn; bởi 
sự quán sát độc lập và dục vọng là hai thứ không thể diễn ra cùng lúc 


208 * Trưởng lão Nụanaponika 


được (khi tâm đang chú tâm một cách chánh niệm thì tâm không thể 
có dục vọng). Chỗ này giải thích ý nghĩa của câu: “Người đó biết cách 
trừ điệt sông cùm đã khởi sinh”. Sự tỉnh giác về sự chấm dứt của dục 
vọng trong các trường hợp thí dụ đã nói mang đến những tiền- 
hương-vị của Sự Giải Thoát Cuối Cùng, của Niết-bàn. (Người tu đã 
thực thụ trải nghiệm được ít nhiều cái trạng thái diệt-khổ, tức giải- 
thoát, trong các trường hợp đó); và chính sự trải nghiệm đó càng củng 
cố niềm tự-tin (về Niết-bàn giải-thoát là có thực) và củng cố thêm ý- 
chí quyết-tâm tu tập cho đến khi thành tựu sự giải-thoát hoàn-toàn. 


121 C đây những yếu tố khởi sinh và hoại diệt của bốn Diệu Đế được 
hiểu chính là sự khởi sinh và biến diệt của Khổ, hay Dục Vọng, và 
những yếu tố giúp phát triển của con đường Đạo, hoặc cản trở Đạo. 
Riêng phần Diệu Đế về Sự Chấm Dứt Khổ (sự Diệt Khổ, Niết-bàn) thì 
không nằm trong chỗ hạng-mục quán xét này, bởi sự diệt khổ, sự 
chấm dứt khổ, hay Niết-bàn, là không có yếu tố khởi sinh và biến diệt 
nào nữa. 


12 Tiếng Pali là ama: sự hiểu biết (tri kiến) của sự giải thoát cuối cùng, 
tri kiến A-la-hán, thánh quả A-la-hán (arahattn). 


123 Bất-Lai là không còn quay lại, không còn tái sinh lại trong các cõi 
dục-giới, như cõi người. Đây là giai đoạn (tầng) giác ngộ cuối trước 
khi chứng ngộ giai đoạn giải thoát cuối cùng là A-la-hán. (Một vị 
thánh Bất-Lai được cho sẽ tái sinh về một năm cõi trời sắc giới trong 
sạch là năm cõi Tịnh Cư Thiên (sudha0asa). 


Kinh “CÁC NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM” 
(SaHpatthana Sut†tn) 
(bản dịch của Alayo) 


!Tôi nghe như vầy, vào một thời Đức Thế Tôn đang 
sống ở xứ Kuru, trong một quận thị tên là 
Kammasadhamma của người Kuru. Lúc đó Phật nói với 
các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”, họ đáp lại “Dạ, thưa 
Ngài”. Đức Thế Tôn đã nói như vầy: 


[CON ĐƯỜNG TRỰC CHỈ] 


“Này các Tỳ kheo, đây là con đường trực chỉ để làm 
trong sạch chúng sinh, để vượt qua những buồn sầu và 
ai oán, để chấm dứt sự khổ [dukkha] và sự bất mãn, để 
đạt được phương pháp tu đích thực, để chứng ngộ 
Niết-bàn, được gọi là bốn Nền Tảng Chánh Niệm [bốn 
saHpatthama]. 


[ĐINH NGHĨA] 


“Bốn là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, đối với thân một Tỳ 
kheo sống quán xét thân, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, 
và có chánh niệm, không còn những tham muốn và bất 
mãn đối với thế giới. Đối với những cảm giác người đó 
sống quán xét những cảm giác, nhiệt thành, hiểu biết rõ 
ràng, và có chánh niệm, không còn những tham muốn 
và bất mãn đối với thế giới. Đối với tâm người đó sống 
quán xét tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, và có chánh 


210 ® Từ kheo Analauo 


niệm, không còn những tham muốn và bất mãn đối với 
thế giới. Đối với các pháp ldhammas] người đó sống 
quán xét các pháp, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, và có 
chánh niệm, không còn những tham muốn và bất mãn 
đối với thế giới. 


[SƯ THỞI 


“Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, đối với thân người 
đó sống quán xét thân? Ở đây, sau khi đi vào rừng, 
hoặc tới một gốc cây, hoặc tới một chòi trống, người đó 
ngồi xuống; sau khi đã ngồi tréo chân, để thân thắng 
đứng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt, chánh 
niệm người đó thở vào, chánh niệm người đó thở ra. 


“Thở vào đài, người đó biết “Tôi thở vào dài”, thở ra 
dài, người đó biết “Tôi thở ra dài”. Thở vào ngăn, người 
đó biết “Tôi thở vào ngắn”, thở ra ngắn, người đó biết 
“Tôi thở ra ngắn”. Người đó tập luyện mình như vầy: 
“Tôi sẽ thở vào trong sự trải nghiệm toàn thân”, người 
đó tập luyện mình như vầy: “Tôi sẽ thở ra trong sự trải 
nghiệm toàn thân“. Người đó tập luyện mình như vây: 
“Tôi sẽ thở trong sự làm dịu sự tạo tác của thân [thân 
hành]', người đó tập luyện mình như vầy: “Tôi sẽ thở ra 
trong sự làm dịu sự tạo tác của thân/. 


“Như một người thợ tiện rành nghề hoặc người học 
việc của ông ta, khi quay một vòng đài, biết “Tôi quay 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Sntipatthana” ® 211 


một vòng đài” hoặc khi quay một vòng ngắn, biết “Tôi 
quay một vòng ngắn; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo 
thở vào dài, biết “Tôi thở vào dài, thở ra đài, ... [fiế? tục 
như trên]. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với thân người đó sống quán xét 
thân ở bên-trong, hoặc người đó sống quán xét thân ở 
bên-ngoài, hoặc người đó sống quán xét thân ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Hoặc, người đó sống quán xét 
tính chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó sống 
quán xét tính chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
sống quán xét cả sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
thân. Hoặc, sự chánh-niệm rằng “có một thân“ được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. 
Và người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ 
thứ gì trong thế giới. 

“Đó là cách đối với thân người đó sống quán xét 
thân. 


[CÁC TƯ THẾ| 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi, người đó biết 
“Tôi đang đí; khi đang đứng, người đó biết “Tôi đang 
đứng ; khi đang ngồi, người đó biết “Tôi đang ngồi; khi 
đang nằm, người đó biết “Tôi đang nằm '; hoặc người đó 
biết từng mỗi tư thế khác của thân. 


212 * Từ kheo Analauo 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với thân người đó sống quán xét 
thân ở bên-trong, hoặc người đó sống quán xét thân ở 
bên-ngoài, hoặc người đó sống quán xét thân ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Hoặc, người đó sống quán xét 
tính chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó sống 
quán xét tính chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
sống quán xét cả sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
thân. Sự chánh-niệm rằng “có một thân“ được thiết lập 
bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có sự 
hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. Và người 
đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong 
thế giới. 

“Đó là cách đối với thân người đó sống quán xét 
thân. 


[CÁC HÀNH VI] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi tới và đang đi lại 
người đó hành động một cách biết rõ ràng; khi đang 
nhìn thẳng và đang nhìn chỗ khác người đó hành động 
một cách biết rõ ràng; khi đang co hay đang giuỗi tay 
chân người đó hành động một cách biết rõ ràng; khi 
đang mặc y và khi đang mang y ngoài và đang mang 
bình bát người đó hành động một cách biết rõ ràng; khi 
đang ăn, đang uống, và đang nếm người đó hành động 
một cách biết rõ ràng, khi đang đi đại tiện và tiểu tiện 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 213 


người đó hành động một cách biết rõ ràng, khi đang đi, 
đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang đi ngủ, đang 
thức dậy, đang nói và đang im lặng người đó hành 
động một cách biết rõ ràng. 


[ĐIỆP KHÚC] 


“Theo cách này, đối với thân người đó sống quán xét 
thân ở bên-trong, hoặc người đó sống quán xét thân ở 
bên-ngoài, hoặc người đó sống quán xét thân ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Hoặc, người đó sống quán xét 
tính chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó sống 
quán xét tính chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
sống quán xét cả sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
thân. Sự chánh-niệm rằng “có một thân“ được thiết lập 
bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có sự 
hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. Và người 
đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong 
thế giới. 

“Đó là cách đối với thân người đó sống quán xét 
thân. 
[CÁC BỘ PHẬN CỦA THÂN] 
“Lại nữa, này các Tỳ kheo, người đó xem xét chính thân 
này từ gót chân lên đỉnh đầu và từ đỉnh đầu xuống gót 
chân, được bọc trong lớp da, chứa đầy những thứ ô uế, 
như vầy: “trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, 


214 *® Từ kheo Analauo 


thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, cơ hoành, lá lách, phối, 
bụng, màng treo ruột (phèo), các thứ chứa trong bao tử, 
phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước 
nhờn, nước miếng, nước mũi, dịch khớp nối, và nước 
tiểu. 

“Giống như một cái bao có hai miệng bao ở hai đầu 
chứa đầy nhiều loại hạt, như lúa nương, lúa đỏ, đậu, kê, 
và gạo trắng, và một người có mắt sáng mở nó ra và 
xem xét như vầy: “đây là lúa nương, đây là lúa đỏ, đây 
là đậu, đây là kê, đây là gạo trắng”; cũng như vậy người 
đó xem xét chính thân này từ gót chân lên đỉnh đầu và 
từ đỉnh đâu xuống gót chân, được bọc trong lớp da, 
chứa đầy.... [Hế? tục như trên]. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với thân người đó sống quán xét 
thân ở bên-trong, hoặc người đó sống quán xét thân ở 
bên-ngoài, hoặc người đó sống quán xét thân ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Hoặc, người đó sống quán xét 
tính chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó sống 
quán xét tính chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
sống quán xét cả sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
thân. Sự chánh-niệm rằng “có một thân“ được thiết lập 
bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có sự 
hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. Và người 
đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong 
thế giới. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 215 


“Đó là cách đối với thân người đó sống quán xét 
thân. 


[BỐN YẾU TỐ LỚN (TỨ ĐẠI) CỦA THÂN] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, người đó xem xét cũng chính 
thân này, dù nó đang được đặt ở đâu, dù nó đang trong 
tư thế nào, bao gồm những yếu tố như vầy: “trong thân 
này có yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, và yếu tố 
gió. 

“Giống như một người giết thịt rành nghề hoặc 
người phụ việc của ông đã giết một con bò và họ đang 
ngồi ngay ngã tư đường phân xẻ các bộ phận của thân 
bò (để bán); cũng như vậy người đó xem xét cũng chính 
thân này, dù nó đang được đặt ở đâu, dù nó đang trong 
tư thế nào, bao gồm.... [tiếp tục như trên]. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với thân người đó sống quán xét 
thân ở bên-trong, hoặc người đó sống quán xét thân ở 
bên-ngoài, hoặc người đó sống quán xét thân ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Hoặc, người đó sống quán xét 
tính chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó sống 
quán xét tính chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
sống quán xét cả sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
thân. Sự chánh-niệm rằng “có một thân“ được thiết lập 
bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có sự 
hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. Và người 


216 ® Từ kheo Analauo 


đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong 
thế giới. 

“Đó là cách đối với thân người đó sống quán xét 
thân. 


[XÁC CHẾT HƯ HOẠI] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, ví như người đó nhìn thấy 
một xác chết bị quăng ngoài bãi tha ma - (1) sau khi đã 
chết một, hai, hoặc ba ngày, bị sình lên, thâm xanh, và 
chảy nước dơ ối —... (2) rồi đang bị xé ăn bởi lũ quạ, 
diều hâu, kên kên, chó, chó rừng, hoặc nhiều loại giòi 
bọ —... (3) rôi thành một bộ xương dính ít thịt và máu, 
được dính nhau bằng những sợi gân — .... (4) rồi thành 
một bộ xương không thịt còn dính ít máu, được dính 
nhau bằng những sợi gân ... - (5) rồi thành một bộ 
xương không còn thịt và máu, dính với nhau bằng 
những sợi gân — .... (6) rồi thành những khúc xương đứt 
rời nằm rải rác đủ phía — ... (7) rồi thành những khúc 
xương khô trắng, có màu vôi vỏ sò —.... (8) rồi thành 
một mớ xương khô, nằm đó hơn một năm —... (9) rồi 
thành mớ xương rửa nát và mục tan thành bụi —- người 
đó so sánh chính thân này với sự thật đó như vầy: “thân 
này cũng mang tính chất giống hệt như vậy, nó sẽ thành 
như vậy, không thân nào tránh được kết cục tan hoại 
đó .125 


[ĐIỆP KHÚC]| 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 217 


“Theo cách này, đối với thân người đó sống quán xét 
thân ở bên-trong, hoặc người đó sống quán xét thân ở 
bên-ngoài, hoặc người đó sống quán xét thân ở bên- 
trong và ở bên-ngoài. Hoặc, người đó sống quán xét 
tính chất khởi-sinh trong thân, hoặc người đó sống 
quán xét tính chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
sống quán xét cả sự khởi-sinh và sự biến-diệt trong 
thân. Sự chánh-niệm rằng “có một thân“ được thiết lập 
bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có sự 
hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. Và người 
đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong 
thế giới. 

“Đó là cách đối với thân người đó sống quán xét 
thân. 


[NHỮNG CẢM GIÁC] 


“Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, đối với cảm giác, 
người đó sống quán xét h#ne cảm giác? 

“Ở đây, khi cảm giác một cảm giác dễ chịu, người 
đó biết “Tôi cảm giác một cảm giác dễ chịu; khi cảm 
giác một cảm giác khó chịu, người đó biết: “Tôi cảm giác 
một cảm giác khó chịu; khi cảm giác một cảm giác 
trung tính, người đó biết “Tôi cảm giác một cảm giác 
trung tính“. 

“Khi cảm giác một cảm giác dễ chịu phàm-tục, 
người đó biết “Tôi cảm giác một cảm giác dễ chịu phàm 


218 ® Từ kheo Analauo 


tục; khi cảm giác một cảm giác dễ chịu không-phàm- 
tục, người đó biết “Tôi cảm giác một cảm giác dễ chịu 
không phàm tục; Khi cảm giác một cảm giác khó chịu 
phàm-tục, người đó biết: “Tôi cảm giác một cảm giác 
khó chịu phàm tục”; khi cảm giác một cảm giác khó chịu 
không-phàm-tục, người đó biết “Tôi cảm giác một cảm 
giác khó chịu không phàm tục; Khi cảm giác một cảm 
giác trung tính phàm-tục, người đó biết “Tôi cảm giác 
một cảm giác trung tính phàm tục; khi cảm giác một 
cảm giác trung tính không-phàm-tục, người đó biết “Tôi 
cảm giác một cảm giác trung tính không phàm tục”. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với những cảm giác người đó sống 
quán xét những cảm giác ở bên-trong... ở bên-ngoài ... 
cả ở bên-trong và ở bên ngoài. Người đó sống quán xét 
tính chất khởi sinh ... tính chất biến diệt ... cả sự khởi 
sinh và sự biến diệt trong những cảm giác. Sự chánh 
niệm rằng “có cảm giác“ được thiết lập bên trong người 
đó đến một mức độ cân thiết để có sự hiểu-biết thuần 
túy và sự chánh-niệm liên tục. Và người đó sống độc 
lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì trong thế giới. 

“Đó là cách đối với những cảm giác người đó sống 
quán xét những cảm giác. 


[TÂM] 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 219 


“Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, đối với tâm người 
đó sống quán xét tâm? 

“Ở đây người đó biết một tâm có tham dục là “có 
tham dục, và một tâm không có tham dục là “không có 
tham dục; người đó biết một tâm có sân giận là “có sân 
giận, và một tâm không có sân giận là “không có sân 
giận; người đó biết một tâm bị si mê là “bị si mễ, và 
một tâm không bị si mê là “không bị si mê; người đó 
biết một tâm thụ động là “thụ động”, và một cái tâm bị 
xao lãng là “bị xao lãng”; người đó biết một tâm lớn rộng 
là “lớn rộng”, và một tâm hạn hẹp là “hạn hẹp”; người đó 
biết một tâm có thể vượt trội là “có thể vượt trội, và một 
cái tâm không thể vượt trội là “không thể vượt trội; 
người đó biết một tâm tập trung (hội tụ, đạt định) là 
“tập trung”, và một tâm không tập trung là “không tập 
trung; người đó biết một tâm đã được giải thoát là “đã 
được giải thoát, và một tâm chưa được giải thoát là 
“chưa được giải thoát”. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với tâm người đó sống quán xét 
tâm ở bên-trong... ở bên-ngoài ... cả ở bên-trong và ở 
bên ngoài. Người đó sống quán xét tính chất khởi sinh 
... tính chất biến diệt ... cả sự khởi sinh và sự biến diệt 
trong tâm. Sự chánh niệm rằng “có một tâm“ được thiết 
lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết để có 
sự hiểu-biết thuân túy và sự chánh-niệm liên tục. Và 


220 * Từ kheo Analauo 


người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ thứ gì 


trong thế giới. 

“Đó là cách đối với tâm người đó sống quán xét 
tâm. 
[NHỮNG CHƯỚNG NGẠI] 


“Và bằng cách nào, này các Tỳ kheo, đối với các pháp 
người đó quán xét các pháp (đhammmas)?125. Ö đây đối với 
các pháp người đó sống quán xét các pháp là øăm 
chướng nrsại. Và bằng cách nào đối với các pháp người 
đó sống quán xét các pháp là năm chướng ngại? 

“Nếu tham-dục đang có trong người đó, người đó 
biết “có tham dục trong tôi; nếu tham dục không có mặt 
trong người đó, người đó biết “không có tham dục trong 
tôi; và người đó biết cách tham dục chưa khởi sinh có 
thể khởi sinh, cách có thể loại bỏ tham dục đã khởi sinh, 
và cách có thể ngăn phòng tham dục đã bị loại bỏ khởi 
sinh lại trong tương lai. 

“Nếu sân-giận đang có trong người đó, người đó 
biết “có sân giận trong tôi; nếu sân giận không có mặt 
trong người đó, người đó biết “không có sân giận trong 
tôi; và người đó biết cách sân giận chưa khởi sinh có 
thể khởi sinh, cách có thể loại bỏ sân giận đã khởi sinh, 
và cách có thể ngăn phòng sân giận đã bị loại bỏ khởi 
sinh lại trong tương lai. 

“Nếu sự bưồn-ngủ và đò-đẫn đang có trong người 
đó, người đó biết “có sự buồn-ngủ và đò-đẫn trong tôi; 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Satipatthana” ® 221 


nếu sự buồn-ngủ và đò-đẫn không có mặt trong người 
đó, người đó biết không có sự bưồn-ngủ và đò-đẫn 
trong tôi”; và người đó biết cách sự bưồn-ngủ và đò-đẫn 
chưa khởi sinh có thể khởi sinh, cách có thể loại bỏ sự 
buồn-ngủ và đò-đẫn đã khởi sinh, và cách có thể ngăn 
phòng sự buồn-ngủ và đò-đẫn đã bị loại bỏ khởi sinh 
lại trong tương lai. 

“Nếu sự bất-an và lo-lắng đang có trong người đó, 
người đó biết “có sự bất-an và lo-lắng trong tôi; nếu sự 
bất-an và lo-lắng không có mặt trong người đó, người 
đó biết “không có sự bất-an và lo-lắng trong tôi; và 
người đó biết cách sự bất-an và lo-lắng chưa khởi sinh 
có thể khởi sinh, cách có thể loại bỏ sự bất-an và lo-lắng 
đã khởi sinh, và cách có thể ngăn phòng sự bất-an và lo- 
lắng đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương lai. 

“Nếu sự nghi-ngờ đang có trong người đó, người 
đó biết “có sự nghi ngờ trong tôí; nếu sự nghi ngờ 
không có mặt trong người đó, người đó biết “không có 
sự nghi ngờ trong tôí; và người đó biết cách sự nghi 
ngờ chưa khởi sinh có thể khởi sinh, cách có thể loại bỏ 
sự nghi ngờ đã khởi sinh, và cách có thể ngăn phòng sự 
nghi ngờ đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương lai. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp ... ở bên-ngoài ... cả ở bên-trong và ở bên 


222 s Tù kheo Analauo 


ngoài. Người đó sống quán xét tính chất khởi sinh ... 
tính chất biến diệt... cả sự khởi sinh và sự biến diệt 
trong các pháp. Sự chánh niệm rằng “có các pháp được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. 
Và người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ 
thứ gì trong thế giới. 

“Đó là cách đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp là năm-chướng-ngại. 


[CÁC TẬP HỢP (UẨN)] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, đối với các pháp người đó 
sống quán xét các pháp là 0ăm tập hợp (uẩn) dính chấp. 
Và bằng cách nào đối với các pháp người đó sống quán 
sát các pháp là năm tập hợp dính chấp? 

Ở đây người đó biết “này là thể-sắc, này là sự khởi 
sinh của nó, này là sự biến diệt của nó; này là cảm-giác, 
này là sự khởi sinh của nó, này là sự biến diệt của nó; 
này là nhận-thức, này là sự khởi sinh của nó, này là sự 
biến diệt của nó; này là ý-nghĩ, này là sự khởi sinh của 
nó, này là sự biến diệt của nó; này là tâm-thức, này là sự 
khởi sinh của nó, này là sự biến diệt của nó; 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Theo cách này, đối với các pháp người đó sống quán 


xét các pháp ... ở bên-ngoài ... cả ở bên-trong và ở bên 
ngoài. Người đó sống quán xét tính chất khởi sinh ... 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 223 


tính chất biến diệt... cả sự khởi sinh và sự biến diệt 
trong các pháp. Sự chánh niệm rằng “có các pháp“ được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. 
Và người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ 
thứ gì trong thế giới. 

“Đó là cách đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp là năm tập-hợp (uấn) dính-chấp. 


[SÁU CƠ SỞ GIÁC QUAN] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, đối với các pháp người đó 
sống quán xét các pháp là sáu cơ sở giác quan bên trons 0à 
bên ngoài (trong thân và ngoài thân). Và bằng cách nào 
đối với các pháp người đó sống quán sát các pháp là sáu 
CƠ SỞ giác quan ở bên trong và bên ngoài? 

“Ở đây người đó biết mắt, người đó biết những 
hình sắc, và người đó biết gông cùm trói buộc khởi sinh 
tùy thuộc vào cả hai, và người đó cũng biết cách một 
gông cùm chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách loại 
bỏ gông cùm đã khởi sinh, và cách có thể ngăn phòng 
gông cùm đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương lai. 

“Ở đây người đó biết tai, người đó biết những âm 
thanh, và người đó biết gông cùm trói buộc khởi sinh 
tùy thuộc vào cả hai, và người đó cũng biết cách một 
gông cùm chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách loại 
bỏ gông cùm đã khởi sinh, và cách có thể ngăn phòng 
gông cùm đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương lai. 


224 s Tù kheo Analauo 


“Ở đây người đó biết mũi, người đó biết những mùi 
hương, và người đó biết gông cùm trói buộc khởi sinh 
tùy thuộc vào cả hai, và người đó cũng biết cách một 
gông cùm chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách loại 
bỏ gông cùm đã khởi sinh, và cách có thể ngăn phòng 
gông cùm đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương lai. 

“Ở đây người đó biết lưỡi, người đó biết những mùi 
vị và người đó biết gông cùm trói buộc khởi sinh tùy 
thuộc vào cả hai, và người đó cũng biết cách một gông 
cùm chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách loại bỏ 
gông cùm đã khởi sinh, và cách có thể ngăn phòng gông 
cùm đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương lai. 

“Ở đây người đó biết thân, người đó biết những thứ 
chạm xúc, và người đó biết gông cùm trói buộc khởi 
sinh tùy thuộc vào cả hai, và người đó cũng biết cách 
một gông cùm chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách 
loại bỏ gông cùm đã khởi sinh, và cách có thể ngăn 
phòng gông cùm đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương 
lai. 

“Ở đây người đó biết tâm, người đó biết những đối 
tượng của tâm, và người đó biết gông cùm trói buộc 
khởi sinh tùy thuộc vào cả hai, và người đó cũng biết 
cách một gông cùm chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và 
cách loại bỏ gông cùm đã khởi sinh, và cách có thể ngăn 
phòng gông cùm đã bị loại bỏ khởi sinh lại trong tương 
lai. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 225 


“Theo cách này, đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp ... ở bên-ngoài ... cả ở bên-trong và ở bên 
ngoài. Người đó sống quán xét tính chất khởi sinh ... 
tính chất biến diệt ... cả sự khởi sinh và sự biến diệt 
trong các pháp. Sự chánh niệm rằng “có các pháp được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. 
Và người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ 
thứ gì trong thế giới. 

“Đó là cách đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp là sáu-môi-trường-giác quan bên-trong và 
bên-ngoài. 


[CÁC YẾU TỐ GIÁC NGỘ] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, đối với các pháp người đó 
sống quán xét các pháp là bẩy yếi: tố giác ngộ. Và bằng 
cách nào đối với các pháp người đó sống quán sát các 
pháp là bảy yếu tố giác ngộ? 

“Ở đây, nếu yếu tố giác ngộ là “chánh-niệm có mặt 
bên trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác ngộ là 
chánh-niệm ở trong tôi; nếu yếu tố giác ngộ là “chánh- 
niệm" không có bên trong người đó, người đó biết 
“không có yếu tố giác ngộ là chánh-niệm trong tôi; 
người đó biết cách yếu tố chánh-niệm chưa khởi sinh có 
thể khởi sinh, và cách có thể tu tập để hoàn thiện yếu tố 
chánh-niệm đã khởi sinh. 


226 * Tù kheo Analauo 


“Nếu yếu tố giác ngộ là “sự điều-tra các-pháp' (trạch 
pháp) có mặt bên trong người đó, người đó biết “có yếu 
tố giác ngộ là điều tra pháp trong tô; nếu yếu tố giác 
ngộ là điều tra pháp không có mặt bên trong người đó, 
người đó biết “không có yếu tố giác ngộ là điều tra pháp 
trong tôi; người đó biết yếu tố điều tra pháp chưa khởi 
sinh có thể khởi sinh, và cách tu tập để hoàn thiện yếu 
tố điều tra pháp đã khởi sinh. 

“Nếu yếu tố giác ngộ là “năng-lượng" có mặt bên 
trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác ngộ là 
năng lượng trong tôi; nếu yếu tố giác ngộ là năng 
lượng không có mặt bên trong người đó, người đó biết 
“không có yếu tố giác ngộ là năng-lượng trong tôi; 
người đó biết yếu tố năng lượng chưa khởi sinh có thể 
khởi sinh, và cách tu tập để hoàn thiện yếu tố năng 
lượng đã khởi sinh. 

“Nếu yếu tố giác ngộ là “sự hoan-hỷ“ có mặt bên 
trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác ngộ là sự 
hoan hỷ trong tôi; nếu yếu tố giác ngộ là sự hoan hỷ 
không có mặt bên trong người đó, người đó biết “không 
có yếu tố giác ngộ là sự hoan hỷ trong tôi; người đó 
biết yếu tố hoan hỷ chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và 
cách tu tập để hoàn thiện yếu tố hoan hỷ đã khởi sinh. 

“Nếu yếu tố giác ngộ là sự “ĩnh-lặng' có mặt bên 
trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác ngộ là tĩnh 
lặng trong tôi; nếu yếu tố giác ngộ là tính lặng không 
có mặt bên trong người đó, người đó biết “không có yếu 
tố giác ngộ là tĩnh lặng trong tôi; người đó biết yếu tố 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 227 


tĩnh lặng chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách tu tập 
để hoàn thiện yếu tố tĩnh lặng đã khởi sinh. 

“Nếu yếu tố giác ngộ là “tập trung” (định-tâm) có 
mặt bên trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác 
ngộ là định trong tôi; nếu yếu tố giác ngộ là định 
không có mặt bên trong người đó, người đó biết không 
có yếu tố giác ngộ là định trong tôi; người đó biết yếu 
tố định chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và cách tu tập 
để hoàn thiện yếu tố định đã khởi sinh. 

“Nếu yếu tố giác ngộ là sự buông-xả có mặt bên 
trong người đó, người đó biết “có yếu tố giác ngộ là 
buông xả trong tôi; nếu yếu tố giác ngộ là buông xả 
không có mặt bên trong người đó, người đó biết không 
có yếu tố giác ngộ là buông xả trong tô; người đó biết 
yếu tố buông xả chưa khởi sinh có thể khởi sinh, và 
cách tu tập để hoàn thiện yếu tố buông xả đã khởi sinh. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp ... ở bên-ngoài ... cả ở bên-trong và ở bên 
ngoài. Người đó sống quán xét tính chất khởi sinh ... 
tính chất biến diệt... cả sự khởi sinh và sự biến diệt 
trong các pháp. Sự chánh niệm rằng “có các pháp“ được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. 
Và người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ 
thứ gì trong thế giới. 


228 s Tù kheo Analauo 


“Đó là cách đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp là bảy-yẽu-tố giác-ngộ. 


[BỔN SỰ THẬT CAO DIỆU (TỨ DIỆU ĐẾ)] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, đối với các pháp người đó 
sống quán xét các pháp là bốn điệu đế. Và bằng cách nào 
đối với các pháp người đó sống quán sát các pháp là 
bốn diệu đế? 

“Ở đây người đó biết đúng như-nó-thực-là, “đây là 
khổ [dukkha]; người đó biết đúng như-nó-thực-là, “đây 
là sự khởi sinh khổ; người đó biết đúng như-nó-thực- 
là, “đây là sự chấm dứt khổ; người đó biết đúng như- 
nó-thực-là, “đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt 
khổ. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


“Theo cách này, đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp ... ở bên-ngoài ... cả ở bên-trong và ở bên 
ngoài. Người đó sống quán xét tính chất khởi sinh ... 
tính chất biến diệt... cả sự khởi sinh và sự biến diệt 
trong các pháp. Sự chánh niệm rằng “có các pháp“ được 
thiết lập bên trong người đó đến một mức độ cần thiết 
để có sự hiểu-biết thuần túy và sự chánh-niệm liên tục. 
Và người đó sống độc lập, không dính líu đến bất cứ 
thứ gì trong thế giới. 

“Đó là cách đối với các pháp người đó sống quán 
xét các pháp là bốn-diệu-đế. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — SaHpatthana' ® 229 


[DỰ BÁO] 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập bốn Nền Tảng Chánh 
Niệm này fheo cách như oậy được bảy năm, thì người 
đó có thể trông đợi đạt tới một trong hai thánh quả: đó 
là sự hiểu-biết cuối cùng (tri kiến cao nhất, sự giải thoát, 
thánh quả A-la-hán) trong một lúc nào đó, hoặc, nếu 
vẫn còn một ít dính chấp thì đó là Bất-lai. 

“Không nhất thiết phải là bảy năm ... sáu năm ... 
năm năm ... bốn năm ... ba năm ... hai năm ... một năm 
... bảy tháng ... sáu tháng ... năm tháng ... bốn tháng 
... ba tháng ... hai tháng ... một tháng ... nửa tháng ... 
nếu ai tu tập bốn Nền Tảng Chánh Niệm fheo cách như 
oậy được bảy ngày, thì người đó có thể trông đợi đạt tới 
một thánh quả: đó là sự hiểu-biết cuối cùng trong một 
lúc nào đó, hoặc, nếu vẫn còn một ít dính chấp thì đó là 
Bất-lai. 

“Bởi như vậy nên mới nói rằng: 


[CON ĐƯỜNG TRỰC CHỈ] 


“Này các Tỳ kheo, đây là con đường trực chỉ để làm 
trong sạch chúng sinh, để vượt qua những buồn sầu và 
phiền não, để chấm dứt sự khổ [dukkha] và sự bất mãn, 
để đạt được phương pháp tu đích thực, để chứng ngộ 
Niết-bàn, được gọi là bốn Nền Tảng Chánh Niệm [bốn 
saHpatthama]. 


230 s Từ kheo Analayo 


Đó là những gì Đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo 
mãn nguyện và vui mừng nhận lấy những lời dạy của 
Đức Thế Tôn. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — “Satipatthana” ® 231 
Sơ-Đồ bài Kinh 


Con đường Trực chỉ 


Điệp khúc 
PB. Bảy Yếu Tố Giác Ngộ 
Sáu Cơ Sở Giác Quan CÁC PHÁP 
dhamnas 
Năm Tập Hợp (Uẩn) 
Năm Chướng Ngại 
_} TÂM 
Những Cảm Giác Ƒ CẢM 
Thi Thể Hoại Tan 
Các Yếu Tố Tứ Đại 
> Các Bộ Phận của 
Điệp khúc HN 
Các Hành Vi của Thân 
Các Tư Thế của Thân 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Định nghĩa 


Con đường Trực chỉ 


232 s Tù kheo Analauo 
Chú Thích: 


*Các chú thích dưới đâu trong ngoặc 0uông [...] là của Alayo; các chú thích 
cờn lại là của người dịch trích dẫn 0ào. 


124 [Trong bản dịch kinh “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm, hầu hết tôi tham 
chiếu theo bản dịch của trưởng lão Nanamoli (1995) từ trang 145-155. 
Còn các chỗ khác là dựa vào những hiểu biết có được trong quá trình 
nghiên cứu của tôi. Tôi cũng đưa vào các tiểu mục (in Hoa) để quý vị 
dễ nhìn thấy các phần thuộc bốn nền-tảng để chánh niệm]. 


1 [Đúng như trong bài kinh thì ngay sau mỗi “giai đoạn xác chết hư 
hoại là nguyên phần “ĐIỆP KHÚC, ở đây tôi đã giản lược bót; để cho 
dễ thấy, tôi đã tóm tắt lại trong “So-Đồ' của bài kinh ở trang trên]. 


12 (Bản dịch kinh này của Alayo được in trong quyển sách 
“Satipatthana-Con đường trực chỉ đến Giác nsố' nghiên cứu rất tỉ mỉ về 
kinh “Bốn Nền Tảng Chánh Niệm. Ở phần giảng giải về nền-tảng thứ tư 
là “các pháp” (dhammmnas), từ trang 182-183, Alayo đã giải thích với các 
đại ý như sau: 


1. Chữ đhamna vốn bao hàm rất nhiều nghĩa (như: quy luật, lẽ 
thực, sự thật, hiện tượng, sự việc và có cả “những đối tượng của 
tâm/...). Vậy tốt nhất nên giữ nguyên chữ đhamma, không dịch; (vì 
dịch thì có thể không sai nhưng không bao giò đủ nghĩa bao hàm của 
nó. Vì vậy trong bài kinh này Alayo vẫn giữ nguyên chữ đhamma như 
danh từ chung, và người dịch Việt cũng dịch bằng danh từ chung 
(HV) là các pháp). 

2. Theo ý kiến của Alayo và một số nhà sư, học giả được trích dẫn 
dưới đây: 

- Chữ đhammas trong bối cảnh bài kinh này của Phật không nên 
dịch là “›®hững đối tượng của tâm' (như rất nhiều bản dịch trước giờ), vì 
nếu đhørmmas (các pháp) ò đây là “những đối tượng của tâm/ thì nó sẽ 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — “SaHpatthana' ® 233 


rất “lạ” (mâu thuần, không phù hợp) nếu đối chiếu với ý nghĩa và nội 
dung của bài kinh. 


- Mà các nền-tảng để chánh niệm cũng là đối tượng của tâm (để tu 
tập cái tâm), cho nên nếu nói đharmznas là “những đối tượng của tâm/ 
thì ba nền-tảng đầu (Thân, Cảm Giác, Tâm) cũng đã là những đối 
tượng (chánh-niệm) của tâm rồi, như vậy ba đó cũng thuộc về nền- 
tảng thứ tư (các pháp) hay sao?; nếu vậy thì cần gì Phật phải phân 
thành bốn nền tảng khác nhau như vậy! 


- Lại nữa, nếu dịch “dhammas” là “những đối tượng của tâm' thì không 
phù hợp, bởi trong nền-tảng thứ tư (các pháp) này có quán xét cả sáu 
giác quan (nội căn xứ) và sáu đối tượng tương ứng của chúng (ngoại 
căn xứ), chứ đâu chỉ quán xét riêng một loại đối tượng của giác quan 
thứ sáu (đối tượng của tâm/) mà thôi. 

- Nói tóm lại, nền-tảng thứ tư đã liệt kê các đối tượng để chánh 
niệm nằm trong nhóm (hạng mục): năm chướng ngại, năm uẩn dính 
cấp, sáu cơ sở giác quan ... không có nghĩa là có thể quy nạp để dịch 
“các pháp" ò đầy = “những đối tượng của tâm". 

- Nền-tảng chánh niệm thứ tư (các pháp) trong bài kinh thực sự chỉ 
ra các “bản chất của tâm/ cụ thể [đó là: năm Chướng ngại và bảy Yếu tố 
Giác sô] và phân tách sự trải nghiệm theo từng hạng-mục cụ thể [là: 
năm tập hợp uẩn, sáu cơ sở giác quan, và Tứ Diệu Đế]. Những yếu tố 
thuộc tâm và những hạng mục tạo thành những phương diện trọng 
tâm của giáo lý của Đức Phật, được gọi chung là Giáo Pháp: Dhamma 
(lúc này viết Hoa). 

- (Nhân tiện cũng trong quyển nghiên cứu của Alayo về bài kinh 
trên, xin được trích ý kiến của một số nhà sư và học giả về chữ 
“dhammas” (các pháp) trong bài kinh là thực chỉ về những đối tượng 
nào): 

1. Thanissaro [1996, tr. 73, Patis II, tr. 324: đơn giản chỉ rằng: bất cứ 

thứ gì không nằm trong ba nền-tảng đầu (thân, cảm giác, tâm) 


234 s 


® "I G ƠI 


Tỳ kheo Analayo 


đều được cho là nằm trong các pháp (dhamras), theo bối cảnh của 
bài kinh. 


. Silananda [1990, tr. 95] thì từ chối thắng cách dịch đharmmas 


trong bài kinh là “những đối tượng của tâm, và cho rằng chữ 
đhammas nên để nguyên. [Bản dịch trên của Alayo là theo gợi ý 
này]. 


. Cách dịch thay thế có thể là: “các sự uiệc nói chung” [theo 


Kabulahana 1992, tr. 74]; hoặc là: 


. “các hiện tượng" [theo Bodhi 2000, tr. 44, và Jayarusiya 1988, tr. 


161]; hoặc là: 


. “các iẫu!kiểu sự kiện [theo Harvey 1997, tr. 354); hoặc: 

. “các điều kiện, các trạng thá [theo Vajiranana 1975, tr. 59]; 

. “những nguyên lý, những đường lố” [theo Watanabe 1983, tr. 16]. 
.- Nanamoli 1995, tr. 1193, n157 giải thích rằng: trong bối cảnh bài 


kinh, chữ đharmma (các pháp) có thể được hiểu là bao gồm tất cả 
những hiện-tượng được xếp loại theo những hạng-mục của Giáo 
Pháp, tức giáo lý của Đức Phật. 


(Như vậy có thể hiểu rằng nền-tảng thứ tư hướng dẫn quán xét 
(chánh niệm) về những hiện-tượng [các pháp] được xếp theo những 
hạng-mục như Năm Chướng ngại, Năm Tập hợp Uấn, Bảy Yếu tố 
giác ngộ, Bốn Diệu Đế... của Giáo Pháp [Dhamna]; chứ không phải là 


chỉ quán xét riêng “những đối tượng của tâm; do vậy không nên dịch 
chữ đhamna (các pháp) là “những đối tượng của tâm”. Thêm nữa, cách tốt 
nhất là giữ nguyên chữ đhømma (các pháp) là danh từ chung, danh từ 


SÔP). 


(Nguồn: quyển “Satipatthana-Con đường Trực chỉ đến Giác ngộ của 
Alayo, Chương IX, tr. 182, 183 trở đi). 


Kinh “CÁC NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM” 
(Sự Có Mặt Của Chánh Niệm) 


(SaHpatthana-Sufta) 
(bản trích dịch của Wapola Rahula) 


Tôi nghe như vầy. Có một thời Đức Thế Tôn đang 
sống với những người Kuru, ở Kammasadhamma, là 
một khu phố thị của người Kuru. Lúc đó Phật gọi các 
Tỳ kheo và nói như vầy: 


[ĐINH NGHĨA] 

“Này các Tỳ kheo, đây là con đường duy nhất để 
làm trong sạch chúng sinh, để vượt qua những buồn 
sầu và ai oán, để diệt trừ sự khổ [dukkha] và phiền 
não, để bước vào con đường chánh đạo, để chứng 
ngộ Niết-bàn, được gọi là bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
[bốn hình thức Có-Mặt của sự chánh niệm]. Bốn là 
gì? 

“Ở đây có một Tỳ kheo, nhiệt thành, hiểu biết rõ 
ràng mọi sự, và chánh niệm, số quán sát [những 
hành vi của] Thân, vượt qua sự thèm muốn và sự 
chán ghét đối với thế giới [của thân]; 

sống quán sát những Cảm Giác, vượt qua sự thèm 
muốn và sự chán ghét đối với thế giới [của cảm giác]; 


236 Hòn thượng Wapola Rahuln 


sống quán sát [những hành vi của] Tâm, vượt qua 
sự thèm muốn và sự chán ghét đối với thế giới [của 
tâm]; 

sống quán sát những Đối tượng của Tâm, vượt 
qua sự thèm muốn và sự chán ghét đối với thế giới 
[của những đối tượng của tâm]. 


L THÂN 


“Và bằng cách nào một Tỳ kheo sống quán sát [những 
hành vi của] thân? 


[1. HƠI THỊ 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sau khi đã đi vào 
rừng, đến gốc cây hay một chỗ trống, ngồi xuống, với 
hai chân chéo nhau, giữ thân ngồi thắng và sự chánh 
niệm của người đó tỉnh thức. 

“Cứ chánh niệm người đó thở vào, và cứ chánh 
niệm người đó thở ra. Thở vào một hơi thở dài, người 
đó biết “tôi đang thở vào một hơi thở dài”; thở ra một 
hơi thở dài, người đó biết “tôi đang thở ra một hơi 
thở đài”; thở vào một hơi thở ngắn, người đó biết 
“Tôi đang thở vào một hơi thở ngắn” ; thở ra một hơi 
thở ngắn, người đó biết “tôi đang thở ra một hơi thở 
ngắn”. 

“Trải nghiệm toàn bộ thân (-hơi thở), tôi thở vào”: 
người đó luyện tập mình như vậy. Trải nghiệm toàn 


Kính “Các Nền Tảủng Chánh Niệm — Satipatthana' ® 237 


bộ thân (-hơi thở), tôi thở ra”: người đó luyện tập 
mình như vậy. “Làm dịu hành vi của thân (-hơi thở), 
tôi thở vào”: người đó luyện tập mình như vậy. “Làm 
dịu hành vi của thân (-hơi thỏ), tôi thở ra”: Người đó 
luyện tập mình như vậy. 


[ĐIỆP KHÚC]| 

“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát [những 
hành 0i của] thân ở bên trons, hoặc .. .. ở bên ngoài, hoặc . 
.. Ở cũ bên trong 0à bên ngoài. Người đó sống cũng quán 
sát nhữns uếu tô“khởi sinh trong thân, hoặc những uếu tô“ 
hoại diệt trong thân, hoặc những uếu tố khởi sinh-uà-hoại 
diệt trong thân. Hoặc sự chánh niệm được thiết lập đến 
một mức độ cần thiết để có được sự hiểu-biết uà sự tỉnh- 
giác rằng “thân đang hiện hữu”, uà người đó sống tách lụ, 
không dính líu đến thứ gì trong thế giới. Bằng cách như 
uậu, nàu các Tỳ kheo, một Tù kheo sống quán sát [những 
hành ơi của] thân. 


[2. CÁC TƯ THẾ CỦA THÂN] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo 
đang đi người đó biết rõ “tôi đang đi”. Khi đang 
đứng người đó biết rõ “tôi đang đứng”. Khi đang 
ngồi người đó biết rõ “tôi đang ngồi”. Khi đang nằm, 
người đó biết rõ “tôi đang nằm”. Hoặc người đó biết 
rõ thân mình đang ở trong mỗi tư thế nào. 


[ĐIỆP KHÚC]| 


238 Hòn thượng Wapola Rahuln 


“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát [những 
hành 0i của] thân ở bên trơng, hoặc ... ở bên ngoài... 


[3. SỰ CHÚ TÂM HOÀN TOÀN] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo áp 
dụng sự chú tâm hoàn toàn frơze sự đang đi tới hoặc 
đang đi lui; 

trong sự đang nhìn thắng hay đang nhìn chỗ khác; 

trons sự đang co hay đang duỗi (tay, chân); 

trơns sự đang mặc y hay sự đang mang bình bát; 

trong sự đang ăn, đang uống, đang nhai hoặc 
đang nếm; 

trơns sự đang đi tiện; 

trons sự đang ởi, đang đứng, đang ngồi, đang đi 

ngủ, đang thức dậy; đang nói, hay đang im lặng. 

Trong tất cả mọi sự hành vi đó, người đó áp dụng 

sự chú tâm hoàn toàn. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát thân... 


[4. SỰ GHỚM GHIẾC CỦA THÂN] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy 
xét ngay chính thân này được bao bọc bởi đẩy da và 
chứa đầy những thứ ô uế, từ gót chân trở lên, và từ 
trên đỉnh đầu tóc trở xuống, suy nghĩ rằng: “Trong 
thân này có tóc, có lông, có móng, răng, da, thịt, gan, 
xương, tuỷ, thận, tim, gan, sườn, lá lách, phổi, ruột, 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — Satipatthana' s 239 


màng treo ruột, bao tử, phân cứt, túi mật, đờm đãi, 
máu, mủ, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước bọt, cứt mũi, 
nước dịch, nước tiểu”. 

“Ví như có một cái bao có hai túi miệng chứa đầy 
những hạt ngũ cốc - hạt lúa nương, lúa đồng, đậu 
xanh, đậu bò, hạt mè và gạo, và một người với đôi 
mắt sáng, mở miệng bao, sẽ suy xét như vầy: “Này là 
lúa nương, này là lúa đồng, này là đậu xanh, này là 
đậu bò, này là hạt mè và này là gạo; cũng theo cách 
đó, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy xét chính thân 
này được bao bọc bởi đẩy da và chứa đầy những thứ 
ô uế, từ gót chân trở lên, và từ trên đỉnh đầu trở 
xuống, suy nghĩ rằng: “Trong thân này có tóc, có 
lông, móng, răng, da, thịt, gan, xương, tuỷ, thận, tim, 
gan, sườn, lá lách, phổi, ruột, màng treo ruột, bao tử, 
phân cứt, túi mật, đờm đãi, máu, mủ, mồ hôi, mỡ, 
nước mắt, nước bọt, cứt mũi, nước dịch, nước tiểu”. 


[ĐIỆP KHÚC] 
“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát thân... 


[5.NHỮNG THÀNH TỐ VẬT CHẤT] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy 
xét ngay chính thân này, đúng như nó là, và nó được 
cấu thành bởi những yếu tố vật chất, rằng: “Trong 
thân này, có yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu 


. F// 


tố gió”. 


240 Hòn thượng Wapola Rahuln 


“Ví như, này các Tỳ kheo, có một người bán thịt bò 
khôn khéo hoặc người giúp việc của ông ta, sau khi 
đã giết một con bò và cắt xả thành nhiều phần thịt 
khác nhau, đang ngôi (bày bán những phần thịt đó) ở 
ngã tư một con đường; cũng theo cách đó, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ Kheo suy xét ngay chính thân này, 
đúng như nó là, và nó được cấu thành bởi những yếu 
tố vật chất, rằng “Trong thân này có những yếu tố 
đất, nước, lửa , gió”. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát thân... 


[6. CHÍN GIAI ĐOẠN THI THỂ HOẠI TAN Ở NGHĨA ĐỊA] 

(1) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, đã chết một, hai, hoặc ba ngày, sình lên, xanh 
thâm và thối rữa; theo như vậy, người đó áp dụng 
nhận thức này (sự nhìn nhận này) đối với chính thân 
của mình như vây: “Đúng thực, ngay chính thân ta 
cũng có tính chất y như vậy; rồi nó cũng sẽ thành 
như vậy, và không thể tránh được”. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát thân... 


(2) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — Satipatthana' * 241 


ma, đang bị rỉa ăn bởi quạ, diều hâu, kên kên, chó 
rừng, và các loại giòi bọ; theo như vậy, người đó áp 
dụng nhận thức này (sự nhìn nhận này) đối với chính 
thân của mình như vây: “Đúng thực, ngay chính thân 
ta cũng có tính chất y như vậy; rồi nó cũng sẽ thành 
như vậy, và không thể tránh được”. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát thân... 


(3) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, giờ chỉ còn là một bộ xương dính nhau bằng 
những sợi gân, còn dính chút thịt và máu... 


(4) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, giờ chỉ còn là một bộ xương dính với nhau bằng 
những sợi gân, còn dính máu, không còn thịt... 


(5) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, giờ chỉ còn là một bộ xương dính với nhau bằng 
những sợi gân, không còn thịt, không còn máu... 


(6) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 


242s Hòa thượng Wapola Rahula 


ma, giò chỉ còn là một mớ xương rời, nằm văng vãi 
đủ hướng - này là xương bàn tay, kia là xương bàn 
chân, xương ống chân, xương đùi, xương hông, 
xương sống và xương sọ.... 


(7) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, giờ chỉ còn là những khúc xương trắng bệch như 
màu VÔI Vỏ SỜ... 


(8) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, giờ chỉ còn là một mớ xương tàn, nằm trơ đó đã 
hơn một năm... 


(9) “Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ 
kheo nhìn thấy một thi thể bị quăng bỏ ngoài bãi tha 
ma, giờ chỉ còn là mớ xương đã mục rữa và tan thành 
bụi đất... theo như vậy, người đó áp dụng nhận 
thức này (sự nhìn nhận này) đối với chính thân của 
mình như vây: “Đúng thực, ngay chính thân ta cũng 
có tính chất y như vậy; rồi nó cũng sẽ thành như vậy, 
và không thể tránh được”. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát thân .... 


Kính “Các Nền Tảủng Chánh Niệm — Satipatthana' s 243 
II. NHỮNG CẢM GIÁC 


“Và, này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
quán sát những cảm giác? 

“Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo trải nghiệm một 
cảm giác dễ chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một 
cảm giác để chịu”; khi trải nghiệm một cảm giác khó 
chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một cảm giác khó 
chịu”; khi trải nghiệm một cảm giác không dễ chịu- 
cũng-không khó chịu (trung tính), người đó biết “tôi 
trải nghiệm một cảm giác không dễ chịu-cũng-không 
khó chịu”; khi trải nghiệm một cảm giác trần tục dễ 
chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một cảm giác 
trần tục dễ chịu”; kh có một cảm giác về tâm linh dễ 
chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một cảm giác về 
tâm linh dễ chịu”; khi trải nshiệm một cảm giác trần 
tục khó chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một cảm 
giác trần tục khó chịu”; khi trải nghiệm một cảm giác 
về tâm linh khó chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm 
một cảm giác về tâm linh khó chịu; khi có được một 
cảm giác trần tục không dễ chịu-cũng-không khó 
chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một cảm giác 
trần tục không dễ chịu-cũng-không khó chịu”; khi trải 
nnehiệm một cảm giác về tâm linh không dễ chịu-cũng- 
không khó chịu, người đó biết “tôi trải nghiệm một 
cảm giác về tâm linh không đễ chịu-cũng-không khó 
chịu”. 


244 Hòa thượng Wapola Rahula 


[ĐIỆP KHÚC]| 

“Bằng cách như oậu, người đó sống quán sát những 
cảm giác ở bên trong, hoặc... .. ở bên nisoài, hoặc... ở cả 
bên trong 0à bên ngoài. Người đó sống cũng quán sát 
những tếu tô“khởi sinh trong những cẩm giác, hoặc 
những uếu tố“hoại diệt trong những cảm giác, hoặc những 
uếm tố khởi sinh-uà-hoại diệt trong những cảm giác. Hoặc 
sự chánh niệm được thiết lập đến tmột mức độ cần thiết để 
có được sự hiểu-biết oà sự tỉnh-giác rằng “những cảm 
giác đang hiện hữu”, uà người đó sống tách lụ, không dính 
líu đến thứ gì trong thế giới. Bằng cách như uậu, này các 
Tỳ kheo, một Tù kheo sống quán sát nhữns cẳm giác. 


IL TÂM 


“Và này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
quán sát tâm? 

“Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo biết: tâm có tham 
dục, là đang có tham dục; tâm không có tham dục, là 
đang không có tham dục; tâm có sân hận, là đang có 
sân giận; tâm không có sân hận, là đang không có sân 
giận; tâm có si mê, là đang có sĩ mê; tâm không có sĩ 
mê, là đang không có si mê; 

“Trạng thái tâm bị co lại (thụ động), là trạng thái 
bị co lại; trạng thái tâm bị xao lãng, là trạng thái bị 
xao lãng; trạng thái tâm đã phát triển, là trạng thái đã 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — Satipathana' s 245 


phát triển; trạng thái tâm chưa phát triển, là trạng 
thái chưa phát triển; trạng thái tâm còn có những 
trạng thái tâm cao thượng hơn nó, là trạng thái còn có 
trạng thái tâm cao thượng hơn nó; trạng thái tâm 
không có những trạng thái tâm cao thượng hơn nó, là 
trạng thái không còn trạng thái tâm cao thượng hơn; 
trạng thái tâm đạt định, là trạng thái đạt định; trạng 
thái tâm không đạt định, là trạng thái không đạt 
định; trạng thái tâm đã được giải thoát, là trạng thái 
đã được giải thoát; trạng thái tâm chưa được giải 
thoát, là trạng thái chưa được giải thoát.” 


[ĐIỆP KHÚC]| 

“Bằng cách như uậu, người đó sống quán sát tâm ở bên 
trong, hoặc .. . ở bên nsoài, hoặc... ở cả bên trong 0à bên 
ngoài. Người đó sống cũng quán sát những yếu tô“khởi 
sinh trong tâm, hoặc nhữns uếu tô“hoại diệt trong tâm, 
hoặc nhữne tếu tố khởi sinh-uà-hoại diệt trong tâm. Hoặc 
sự chánh niệm được thiết lập đến tmmột mức độ cần thiết để 
có được sự hiểu-biết oà sự tỉnh-giác rằng “tâm đang hiện 
hữu, uà người đó sống tách lụ, không dính líu đến thứ sì 
trong thế giới. Bằng cách như uậu, nàu các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo sống quán sát tâm. 


IV. NHỮNG ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM 


246* Hòn thượng Wapola Rahuln 


“Và này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
quán sát những đối tượng của tâm? 


[NĂM CHƯỚNG NGẠI] 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát 
Năm Chướng Ngại như những đối tượng của tâm”. 

“Này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
sống quán sát Năm Chướng Ngại như những đối 
tượng của tâm?. 

(1) “Này các Tỳ kheo, khi tham dục giác quan có 
mặt, một Tỳ kheo biết “Tham dục giác quan đang có 
trong ta”; hoặc khi tham dục giác quan không có mặt, 
người đó biết “Tham dục giác quan không có trong 
ta”. 

“Người đó biết cách tham dục giác quan (tham) 
chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; người đó biết 
cách tham dục giác quan đã khởi sinh biến mất như 
thế nào; và người đó biết cách tham dục giác quan đã 
bị trừ bỏ sẽ không khởi sinh trở lại trong tương lai 
như thế nào. 

(2) Này các Tỳ kheo, khi sân giận (sân) có mặt, 
người đó biết “Sân giận đang có ở trong ta”... 

(3) Này các Tỳ kheo, khi sự buồn ngủ và đò đẫn 
(thụy miên và hôn trầm) có mặt, người đó biết “Sự 
buồn ngủ và dã dượi đang có ở trong ta”... 


Kính “Các Nền Tảủng Chánh Niệm — Satipatthana' s 247 


(4) Này các Tỳ kheo, khi sự bất an và hối tiếc (trạo 
hối) có mặt, người đó biết “Sự bất an và hối tiếc đang 
có ở trong ta”... 

(5) Này các Tỳ kheo, khi sự nghi ngờ có mặt, 
người đó biết “Sự nghi ngò đang có ở trong ta”; hoặc 
khi sự nghi ngờ không có mặt, người đó biết “Nghi 
ngờ không có trong ta”. 

“Người đó biết cách sự nghi ngờ chưa sinh khởi 
khởi sinh như thế nào; người đó biết sự nghi ngờ đã 
khởi sinh biến mất như thế nào; và người đó biết cách 
sự nghi ngờ đã bị trừ bỏ sẽ không khởi sinh trở lại 
trong tương lai như thế nào. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như 0ậu, người đó sống quán sát những 
đối tượng của tâm ở bên trong, hoặc... ở bên nngoài, 


hoặc .. . ở cũ bên trong 0à bên ngoài. Neười đó sống cũng 
quán sát những uếm tố-khởi sinh trong những đối tượng 
của tâm, hoặc những yếu tô“hoại diệt trong những cm 
giác, hoặc những yếu tố khởi sinh-uà-hoại diệt trons 
những đối tượng của tâm. Hoặc sự chánh miệm được thiết 
lập đến một mmức độ cần thiết để có được sự hiểu-biết 0à sự 
tỉnh-giác rằng “những đối tượng của tâm đang hiện 
hữu, 0à người đó sống tách lụ, không dính líu đến thứ gì 
trong thế giới. Bằng cách như uậu, nàu các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo sống quán sát “Năm Chướng Ngại” như những 
đối trợng của tâm. 


248 Hòn thượng Wapola Rahuln 


[NĂM UẤN] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát Năm Tập Hợp (Uấn) dính chấp như những 
đối tượng của tâm. 

“Này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
sống quán sát [quán xét, nhìn kỹ] Năm Uấẩn dính 
chấp như những đối tượng của tâm?“. 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo suy nghĩ rằng: 
Này là thể vật-chất (sắc); nó khởi sinh như vầy; và nó 
biến mất như vầy. Này là cảm-giác (thọ); nó khởi sinh 
như vầy; và nó biến mất như vầy. Này là nhận-thức 
(tưởng); nó khởi sinh như vầy; và nó biến mất như 
vầy. Này là ý-nghĩ (hành); nó khởi sinh như vầy; và 
nó biến mất như vầy. Này là tâm-thức (thức); nó khởi 
sinh như vầy; và nó biến mất như vầy. 


[ĐIỆP KHÚC]| 

“Bằng cách như 0ậu, người đó sống quán sát những 
đối tượng của tâm ở bên trong, hoặc... Bằng cách như 
uậu, nàu các Tỳ kheo, một Tù kheo sống quán sát “Năm 
Liấn dính chấp” như những đối tượng của tâm.” 


[SÁU CỞ SỞ GIÁC QUAN] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát sáu cơ sở giác quan bên trong và sáu cơ sở 
giác quan như những đối tượng của tâm. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — Satipatthana' s 249 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
sống quán sát sáu cơ sở giác quan bên trong và sáu 
CƠ Sở giác quan như những đối tượng của tâm”. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết mắt và 
những hình sắc nhìn thấy, và gông cùm trói buộc 
khởi sinh tùy thuộc vào cả hai [mắt và những hình 
sắc]; 

“Người đó biết cách gông cùm trói buộc chưa sinh 
khởi khởi sinh như thế nào; người đó biết cách gông 
cùm trói buộc đã khởi sinh biến mất như thế nào; và 
người đó biết cách gông cùm trói buộc đã bị trừ bỏ sẽ 
không khởi sinh trở lại trong tương lai là như thế 
nào. 

“Người đó biết tai và âm thanh ... mũi và mùi 
hương .. . lưỡi và mùi vị... thân và những vật hữu 
hình chạm xúc ... tâm và những đối tượng của tâm; 
và gông cùm trói buộc khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. 
“Người đó biết cách gông cùm trói buộc chưa sinh 
khởi khởi sinh như thế nào; người đó biết cách gông 
cùm trói buộc đã khởi sinh biến mất như thế nào; và 
người đó biết cách gông cùm trói buộc đã bị trừ bỏ sẽ 
không khởi sinh trở lại trong tương lai là như thế 
nào. 


[ĐIỆP KHÚC] 
“Bằng cách như 0ậu, người đó sống quán sát những 
đối tượng của tâm ở bên trong, hoặc... Bằng cách như 


250* Hòn thượng Wapola Rahuln 


uậu, này các Tù kheo, một Tỳ kheo sống quán sát “Sáu Cơ 
Sở Giác Quan” nhự những đối tượng của tâm. 


[BẢY YẾU TỐ (GIÚP) GIÁC NGỘ] 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát Bảy Yếu Tố Giác Ngộ như những đối tượng 
của tâm. 

“Này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
sống quán sát Bảy Yếu Tố Giác Ngộ như những đối 
tượng của tâm? 

(1) Ở đây, này các Tỳ kheo, khi yếu tố Giác Ngộ là 
Chánh Niệm có mặt, Tỳ kheo đó biết “yếu tố giác 
ngộ là Chánh Niệm đang có trong ta”; hoặc khi yếu 
tố giác ngộ là Chánh Niệm không có mặt, người đó 
biết “yếu tố giác ngộ là Chánh Niệm không có trong 
ta”; 

Và người đó biết cách yếu tố giác ngộ là Chánh 
Niệm chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; và cách 
yếu tố giác ngộ là Chánh Niệm đã khởi sinh sẽ được 
phát triển hoàn thiện như thế nào. 


2. “Khi yếu tố Giác Ngộ là sự Điều Tra các Đối 
tượng của Tâm (điều tra các pháp) có mặt, Tỳ kheo 
đó biết “yếu tố giác ngộ là Điều Tra các Đối tượng 
của Tâm đang có ở trong ta”; hoặc khi yếu tố Điều 
Tra các Đối tượng của Tâm không có mặt, người đó 


Kính “Các Nền Tủng Chánh Niệm — Satipatthana' ® 251 


biết “yếu tố Điều Tra các Đối tượng của Tâm không 
có trong ta; 

Và người đó biết cách yếu tố giác ngộ là Điều Tra 
các Đối tượng của Tâm chưa khởi sinh khởi sinh như 
thế nào; và cách yếu tố giác ngộ là Điều Tra các Đối 
tượng của Tâm đã khởi sinh sẽ được phát triển hoàn 
thiện như thế nào. 


3. Khi yếu tố Giác Ngộ là Năng Lượng có mặt, Tỳ 
kheo đó biết “yếu tố giác ngộ là Năng Lượng đang có 
trong ta”; hoặc khi yếu tố giác ngộ là Năng Lượng 
không có mặt, người đó biết “yếu tố giác ngộ là Năng 
Lượng không có trong ta”; 

Và người đó biết cách yếu tố giác ngộ là Năng 
Lượng chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; và cách 
yếu tố giác ngộ là Năng Lượng đã khởi sinh sẽ được 
phát triển hoàn thiện như thế nào. 


4. Khi yếu tố Giác Ngộ là Hoan Hỷ có mặt, Tỳ 
kheo đó biết “yếu tố giác ngộ là Hoan Hỷ đang có 
trong ta”; hoặc khi yếu tố giác ngộ là Hoan Hỷ không 
có mặt, người đó biết “yếu tố giác ngộ là Hoan Hỷ 
không có trong ta”; 

Và người đó biết cách yêu tố giác ngộ là Hoan Hỷ 
chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; và cách yếu tố 
giác ngộ là Hoan Hỷ đã khởi sinh sẽ được phát triển 
hoàn thiện như thế nào. 


252% Hòn thượng Wapola Rahuln 


5. Khi yếu tố Giác Ngộ là sự Thư Thả [thân và 
tâm] (Khinh An) có mặt, Tỳ kheo đó biết “yếu tố giác 
ngộ là Buông Thả đang có ở trong ta”; hoặc khi yếu 
tố giác ngộ là Thư Thả không có mặt, người đó biết 
“yếu tố giác ngộ là Thư Thả không có trong ta”; 

Và người đó biết cách yếu tố giác ngộ là Thư Thả 
chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; và cách yếu tố 
giác ngộ là Thư Thả đã khởi sinh sẽ được phát triển 
hoàn thiện như thế nào. 


6. Khi yếu tố Giác Ngộ là sự Định Tâm có mặt, 
Tỳ kheo đó biết “yếu tố giác ngộ là Định Tâm đang 
có trong ta”; hoặc khi yếu tố giác ngộ là Định Tâm 
không có mặt, người đó biết “yếu tố giác ngộ là Định 
Tâm không có trong ta”; 

Và người đó biết cách yếu tố giác ngộ là Định 
chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; và cách yếu tố 
giác ngộ là Định Tâm đã khởi sinh sẽ được phát triển 
hoàn thiện như thế nào. 


7. “Khi Yếu Tố Giác Ngộ là sự Buông Xả có mặt, 
Tỳ kheo đó biết “yếu tố ggiác ngộ là sự Buông Xả 
đang có ở trong ta”; hoặc khi yếu tố giác ngộ là 
Buông Xả không có mặt, người đó biết “yếu tố giác 
ngộ là sự Xả Bỏ không có trong ta”; 


Kính “Các Nền Tảủng Chánh Niệm — Satipatthana' * 253 


Và người đó biết cách yếu tố giác ngộ là sự Buông 
Xả chưa khởi sinh khởi sinh như thế nào; và cách yếu 
tố giác ngộ là sự Buông Xả đã khởi sinh sẽ được phát 
triển hoàn thiện như thế nào. 


[ĐIỆP KHÚC]| 

“Bằng cách nh uậu, người đó sống quán sát những 
đối tượng của tâm ở bên trong, hoặc... Bằng cách như 
uậu, nàu các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát “Bá 
Yếu Tố Giác Ngộ” như những đối tượng của tâm.” 


[TỨ DIỆU ĐẾ| 

“Và thêm nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát Bốn Diệu Đế như những đối tượng của tâm. 

“Này các Tỳ kheo, bằng cách nào một Tỳ kheo 
sống quán sát Bốn Diệu Đế như những đối tượng của 
tâm?. 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo biết: “Đây 
là Khổ”, đúng như thực tại; người đó biết: “Đây là 
Nguồn Gốc Khổ”, đúng như thực tại; người đó biết: 
“Đây là sự Diệt Khổ”, đúng như thực tại; người đó 
biết rõ: “Đây là Con Đường dẫn đến sự Diệt Khổ", 
đúng như thực tại. 


[ĐIỆP KHÚC]| 
“Bằng cách như 0ậu, người đó sống quán sát những 
đối tượng của tâm ở bên trong, hoặc... Bằng cách như 


254s Hòa thượng Wapola Rahula 


oậu, nàu các Tù kheo, một Tù kheo sống quán sát “Bốn 
Diệu Đế” như những đối tượng của tâm.' 


[LỜI DỰ BÁO] 
“Này các Tỳ kheo, bất cứ ai thực hành bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm này, fheo đúng cách như 0uậu, trong bảy 
năm, thì người đó có thể trông đợi chứng đắc một 
trong hai thánh quả cao nhất: Tri Kiến Cao Nhất (trở 
thành A-la-hán), vào một lúc nào đó, hoặc nếu vẫn 
còn một số dính chấp thì là cảnh giới Bất-Lai. 

“Này các Tỳ kheo, không nhất thiết phải là bảy 
năm, ai thực hành bốn Nền Tảng Chánh Niệm này, 


theo đúng cách như uậu, trong sáu năm... trong năm 
năm ... bốn năm... ba năm... hai năm... một 


năm, thì người đó có thể trông đợi chứng đắc một 
trong hai thánh quả cao nhất: Tri Kiến Cao Nhất (trở 
thành A-la-hán), vào một lúc nào đó, hoặc nếu vẫn 
còn một số dính chấp thì là cảnh giới Bất-Lai. 

“Này các Tỳ kheo, không nhất thiết phải là một 
năm, ai thực hành bốn Nền Tảng Chánh Niệm này, 
theo đúng cách như uậu, trong bảy tháng... trong sáu 
tháng... năm tháng... bốn tháng... ba tháng... 
hai tháng... một tháng... nửa tháng, thì người đó 
có thể trông đợi chứng đắc một trong hai thánh quả 
cao nhất: Tri Kiến Cao Nhất (trở thành A-la-hán), vào 
một lúc nào đó, hoặc nếu vẫn còn một số dính chấp 
thì là cảnh giới Bất-Lai. 


Kính “Các Nền Tảng Chánh Niệm — Satipathana' s 255 


“Này các Tỳ kheo, không nhất thiết phải là nửa 
tháng, ai thực hành bốn Nền Tảng Chánh Niệm này, 
theo đúng cách như uậu, trong bảy ngày, thì người đó 
có thể trông đợi chứng đắc một trong hai thánh quả 
cao nhất: Tri Kiến Cao Nhất (trở thành A-la-hán), vào 
một lúc nào đó, hoặc nếu vẫn còn một số dính chấp 
thì là cảnh giới Bất-Lai. 


[CON ĐƯỜNG DUY NHẤT] 
Bởi vì điều đó nên đã nói rằng: “Này các Tỳ kheo, đây 
là con đường duy nhất để làm trong sạch chúng sinh, 
để vượt qua những buồn sầu và ai oán, để diệt trừ sự 
khổ [dukkha] và phiền não, để bước vào con đường 
chánh đạo, để chứng ngộ Niết-bàn, được gọi là bốn 
Nền Tảng Chánh Niệm.” 

Đây là những gì Đức Thế Tôn đã nói. Lòng thỏa 
mãn, các Tỳ Kheo hoan hỉ nhận những lời dạy đó. 


(Trưng Bộ Kinh — Kinh số 10) 


256* Hòn thượng Wapola Rahuln 
Sơ-Đồ bài Kinh 


Con đường Duy nhất 


Điệp khúc 
Á  MnDeepe ] 
Điệp khúc 
ng 
Điệp khúc Các Đối 
Điệp khúc Tâm 


Truu 
cản 
na 

Điệp khúc THÂN 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Điệp khúc 


Định nghĩa 


Con đường Duy nhất 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 257 








Phần 4 
Kính 
“CHÁNH NIỆM HƠI THỞ” 
(Anapana-saf1 Su†ta) 
và 


Các Đoạn Kinh Khác 








258 s Từ kheo Nanamoli 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở ® 259 


Nhân các kinh nói uề chánh-niệm, xim trích 1m lại bài 
dịch kinh “Chánh niệm Hơi Thở' (Anapanma-saH Sutfas) 0à 
các đoạn kinh khác nói 0ề chánh niệm hơi thở. 


Phật đã rất đề cao phương pháp “Chánh niệm Hơi thở 
nà. Theo kinh điển ghi lại, có lần nsài Ananda hỏi Phật sau 
khi thành Phật, Phật có cờn thiền không. Phật trả lời là Phật 
dẫn thiền mỗi ngày. Ngài Ananda hỏi Phật thiền uề cái gì, 
Phật đáp sọn: “Chánh niệm Hơi thở. Trong một bài kinh 
khác, Phật cũng dặn rõ Tăng đoàn nếu có ai hỏi Phật sống an 
trú 0ào cái gì trong thời gian ở một mình thì hấu trả lời họ 
rằng Phật sống an trú uào “Chánh niệm Hơi thở”. Phật cũng 
nói rõ đó là cách sống, là đời sống của các tu sĩ, của các bậc 
giác ngộ, 0à của Phật. 

Phật đã đề cao “Chánh niệm Hơi thở" là phương pháp 
thiền chính 0à tốt nhất để người tu đạt định 0à trí tuệ tỉnh 
sát dẫn đến sự sáng tỏ, giác ngộ. Từ cúc kinh điển, Phật đã 
chỉ dạu oà hướng dẫn rất nhiều lần uề phương pháp nàu cho 
tất cả mọi bậc người tu: từ người mới bắt đầu tu, đến những 
người xuất sia là học nhân, cho đến những bậc giác nsộ là uô 
học nhân. Phật nhấn mạnh tất cả đều cần phải tụ tập phương 
pháp này uà “thường xuyên thực hành, ngay cả bản thân 
Phật cũng thực hành như uậu 0à sống an trú uào sự “Chánh 
niệm Hơi thở. 

Có lẽ do Hơi Thỏ là đối tượng tốt nhất để thiên, bởi nó 
chính là sự sống của mỗi người trong từng giâu phút, nó 
luôn có mặt trons người trong từng giây phút khi còn sống, 
“mạng người cũng được tính trên từng hơi thở, nó có sẵn 


260 * Từ kheo Nanamoli 


mọi lúc mọi nơi khi người tu cần thiền uề nó, 0à bởi nhiều 
tu điểm uề mặt ý nghĩa uà thực hành, uà bởi nó đã được 
chứng tĩnh là đối tượng thiền tu uiệt nhất sau bao nhiễu 
thế hệ Phật uà nhữns bậc giác ngộ đã chọn tu uà thành tựu 
thánh quả. 


Do öoậu, ở các xứ Phật siáo Nguyên thủy, hầu hết 
người tu là người tụ thiền, 0à hầu hết đều chọn phương pháp 
“Chánh niệm Hơi thở' làm phương pháp tu chính yếu trong 
các tu uiện 0à nhữns nơi thiền tập. Làm theo sự đề cao của 
Phật, ở những xứ đó các thiền sự lỗi lạc cũng đã tu tập oà 
khôns ngừng chỉ dạu thiền theo phương pháp này. Rất nhiều 
thiền sư ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan như Gunaratana 
Hepola Mahas, Ajahn Mun, AIahn Chanh, AIahn Brahm... 
đều lấy phương pháp “Chánh niệm Hơi thở" để tu tập. Ở các 
nước Phật siáo Nguyên thủy, phương pháp thiền chính là 
chánh niệm 0ề các đối tượng thuộc bốn nền tảng chánh niệm, 
trong đó đối tượng “Hơi Thờ, tức phương pháp “Chánh 
Niệm Hơi Thở, được chọn để tu tập bởi ấa số người tu ở đó 
để phát triển định 0à tuệ. 


(Người dịch) 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 261 


Kinh “CHÁNH NIỆM HƠI THỞ” 


(Anapana-saf1 Suftn) 
(Trung Bộ Kinh, Kinh 118) 


(bản dịch của Tỳ kheo Nanamoli) 


Namo Tassa Bhasgauato Arahato Sattaa-Sarnibuddhassa 
Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-han, bậc Chanh giac, bậc Toàn Giac 


[GIỚI THIỆU] 


Tôi nghe như vầy. Vào một thời Đức Thế Tôn đang 
sống ở Savatthi (Xá-vệ), tại khu tư dinh của mẹ của 
Migara [tức nữ thí chủ Visakha], ở khu Vườn Đông, 
cùng với nhiều bậc đệ tử trưởng lão rất nổi tiếng — đó 
là Ngài Xá-lợi-phất, Ngài Đại Mục-kiền-liên, Ngài 
Đại Ca-diếp, Ngài Đại Ca-chiên-diên, Ngài Đại Câu- 
thi-la, Ngài Đại Kiếp-tân-na, Ngài Đại Thuần-đà, 
Ngài A-nậu-lâu-đà, Ngài Đại Lệ-việt, Ngài A-nan-đà 
[Sariputta, Maha Mogøsallana, Maha-Kassapa, Maha- 
Kaccayana, Maha-Kotthita, Maha-Kappina, Maha- 
Cunda, Anuruddha, Revata, Ananda] và nhiều vị đệ 
tử trưởng lão nổi tiếng khác. Bấy giờ các Tỳ kheo 
trưởng lão đang chỉ dạy và hướng dẫn cho các Tỳ 
kheo mới: có trưởng lão đang chỉ dạy và hướng dẫn 
cho mười Tỳ kheo mới; có trưởng lão đang chỉ dạy và 
hướng dẫn cho hai mươi Tỳ kheo mới; có trưởng lão 
đang chỉ dạy và hướng dẫn cho ba mươi Tỳ kheo 


262 * Từ kheo Nanamoli 


mới; có trưởng lão đang chỉ dạy và hướng dẫn cho 
bốn mươi Tỳ kheo mới; Và những Tỳ kheo mới đó, 
sau khi được chỉ dạy và hướng dẫn bởi các Tỳ kheo 
trưởng lão, đã nối tiếp nhau đạt tới thành tựu nổi 
bậc.!27 

Và lúc đó, vào ngày rằm họp tăng— Liposatha 
(Bố-tát), tức vào đêm lễ Pzøarana (lễ Tự Tú),!° Đức 
Thế Tôn đã ngồi ngoài trời, xung quanh là Tăng đoàn 
các Tỳ kheo. Rồi, sau khi nhìn khắp đoàn Tỳ kheo 
đang im lặng, Người nói với các Tỳ kheo như vây: 

“Này các Tỳ kheo, ta hài lòng với sự tiến bộ này; 
này các Tỳ kheo, ta thấy vui trong lòng với sự tiến bộ 
này. Vì vậy, hãy nỗ lực một cách siêng năng hơn để 
đạt được những gì chưa đạt được, để thành tựu 
những gì chưa thành tựu, để chứng ngộ những gì 
chưa chứng ngộ.!?2 Ta sẽ đợi ở đây ở thành Savatthi 
(Xá-vệ) này cho đến kỳ trăng tròn Komudi của tháng 
thứ tư.”19 

Các Tỳ kheo ở vùng quê xung quanh nghe tin 
rằng: “Có lẽ, Đức Thế Tôn lưu lại Savatthi để đợi cho 
đến kỳ trăng tròn Komudi của tháng thứ tư.” Nên các 
Tỳ kheo ở vùng quê xung quanh đó đã đi lên thành 
Savatthi để thăm gặp Đức Thế Tôn. Và các Tỳ kheo 
trưởng lão vẫn đang nỗ lực một cách siêng năng chỉ 
dạy và hướng dẫn cho các Tỳ kheo mới: có trưởng lão 
đang chỉ dạy và hướng dẫn cho mười Tỳ kheo mới; 
có trưởng lão đang chỉ dạy và hướng dẫn cho hai 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở *® 263 


mươi Tỳ kheo mới; có trưởng lão đang chỉ dạy và 
hướng dẫn cho ba mươi Tỳ kheo mới; có trưởng lão 
đang chỉ dạy và hướng dẫn cho bốn mươi Tỳ kheo 
mới; Và những Tỳ kheo mới đó, sau khi được chỉ dạy 
và hướng dẫn bởi các Tỳ kheo trưởng lão, đã nối tiếp 
nhau đạt tới thành tựu nổi bậc. 

Giờ, lúc bấy giờ, vào ngày rằm lễ họp tăng (bố- 
tát, vào đêm trăng tròn Komudi của tháng thứ tư, 
Đức Thế Tôn ngồi ngoài trời, xung quanh là Tăng 
đoàn các Tỳ kheo. Rồi, sau khi nhìn khắp đoàn Tỳ 
kheo, Người nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, cộng đồng các Tỳ kheo ở đây 
không còn nói nhiều, cộng đồng các Tỳ kheo ở đây 
không còn tán gẫu; cộng đồng này được thanh lọc và 
chỉ gồm toàn gỗ tinh lõi.®! Này các Tỳ kheo, Tăng 
đoàn các Tỳ kheo ở đây là vậy; này các Tỳ kheo, cộng 
đồng này là vậy. 

“Này các Tỳ kheo, một cộng đồng như vậy đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được tôn kính, đó như là một cánh 
đồng công đức đối với thế gian—này các Tỳ kheo, 
Tăng đoàn các Tỳ kheo ở đây là như vậy; cộng đồng 
này là như vậy. 

“Này các Tỳ kheo, một cộng đồng như vậy, nếu 
tặng cho (cộng đồng) đó một món quà nhỏ sẽ trở 
thành lớn lao, và một món quà lớn sẽ trở thành món 
quà lớn lao hơn—này các Tỳ kheo, Tăng đoàn các Tỳ 


264 * Từ kheo Nanamoli 


kheo ở đây là vậy; này các Tỳ kheo, cộng đồng này là 
vậy. 

“Này các Tỳ kheo, một cộng đồng như vậy, đó 
có lẽ hiếm thấy trên thế gian—này các Tỳ kheo, Tăng 
đoàn các Tỳ kheo ở đây là vậy; này các Tỳ kheo, cộng 
đồng này là vậy. 

“Này các Tỳ kheo, một cộng đồng như vậy, 
đáng để vác hành lý đi nhiều dặm trường để đến 
gặp— này các Tỳ kheo, Tăng đoàn các Tỳ kheo ở đây 
là vậy; này các lIỳ kheo, cộng đồng này là vậy. 

“Này các Tỳ kheo, trong Tăng đoàn các Tỳ kheo 
này có các Tỳ kheo là những bậc A-la-hán, đã trừ diệt 
hết mọi ô nhiễm bên trong, những người đó đã sống 
đời sống, đã làm xong những việc cân làm, đã đặt 
xuống gánh nặng, đã đạt tới sự thiện lành cao nhất, 
đã tiêu diệt tất cả những gông cùm trói buộc hiện 
hữu (tái sinh), và, đã được giải thoát bằng (nhờ, 
thông qua) sự thấy biết một cách đúng đắn (chánh tri 
kiến)— thực đúng vậy, này các Tỳ kheo, có những Tỳ 
kheo như vậy trong Tăng đoàn các Tỳ kheo này. [CÁC 
BẠC A-LA-HANI 

“Này các Tỳ kheo, trong Tăng đoàn các Tỳ kheo 
này có các Tỳ kheo, sau khi (¡) đã tiêu diệt năm gông 
cùm đâu tiên,!* sẽ tự động tái sinh [lên các Cõi Trời 
Trong Sạch (Tịnh Cư Thiên)] và ở đó họ sẽ đạt tới sự 
toàn diệt mà không bao giờ còn tái sinh trở lại thế 
gian này nữa—thực đúng vậy, này các Tỳ kheo, có 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở *® 265 


những Tỳ kheo như vậy trong Tăng đoàn các Tỳ kheo 
này. [CÁC BẬC BẤT LAI] 

“Này các Tỳ kheo, trong Tăng đoàn các Tỳ kheo 
này có các Tỳ kheo, sau khi () đã tiêu diệt được ba 
gông cùm đầu tiên,!% và (ii) đã làm suy yếu ba thói 
tính tham, sân và sĩ, là những người còn tái sinh trở 
lại thế gian này một lần nữa, họ sẽ chấm dứt khổ— 
thực đúng vậy, này các Tỳ kheo, có những Tỳ kheo 
như vậy trong Tăng đoàn các Tỳ kheo này. [CÁC BẬC 
NHAT LAI] 

“Này các Tỳ kheo, trong Tăng đoàn các Tỳ kheo 
này có các Iỳ kheo, sau khi đã () đã tiêu diệt ba 
gông cùm đầu tiên, là những người đã bước vào 
đòng thánh đạo siêu thế, và (ii) đã không còn phải bị 
tái sinh vào những cõi thấp xấu [trong kiếp sau], 
đang hướng về phía giác ngộ hoàn toàn—thực đúng 
vậy, này các Ty kheo, có những Tỳ kheo như vậy 
trong Tăng đoàn các Tỳ kheo này. [CÁC BẬC NHẬP 
LƯU] 

“Này các Tỳ kheo, trong Tăng đoàn các Tỳ kheo 
này có các Iỳ kheo, đã tận tụy hết công vào việc tu 
tập bốn nền tảng chánh niệm' (Tứ chánh niệm xứ), . 
.. vào việc tu tập bốn nỗ lực đúng đắn'% (Tứ chánh 
cần), .... bốn con đường dẫn tới năng lực! (Tứ ý túc; 
bốn cơ sở để thành công), .. . vào việc tu tập năm căn 
tâm linh13 (Ngũ căn), ... năm năng lực! (Ngũ lực), . 
.. vào việc tu tập bảy yếu tố (giúp) giác ngộ'® (Thất 
giác chi), ... và vào việc tu tập con đường thánh đạo 


266 ® Từ kheo Nanamoli 


tám phần!“ (Bát Thánh Đạo), ... vào việc tu tập tâm 
từ ái,... vào việc tu tập tâm bi mãẫn,... vào việc tu 
tập tâm tùy hỷ,... vào việc tu tập tâm buông xả! 
(Tứ vô lượng tâm), ... vào việc tu tập thiền quán về 
chín giai đoạn thi thể hoại tan sau khi chết!,... vào 
việc tu tập sự nhận-thức về tính vô-thường1!35,... vào 
việc tu tập Chánh Niệm về Hơi Thở. 


[CHÁNH NIỆM VỀ HƠI THỞ] 


“Này các Tỳ kheo, phương pháp chánh niệm về hơi 
thở, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ 
mang lại kết quả lớn lao, mang lại lợi ích lớn lao; này 
các Tỳ kheo, phương pháp chánh niệm về hơi thở, 
nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ hoàn 
thiện bốn nên tảng chánh niệm; phương pháp chánh 
niệm về hơi thở, nếu được tu tập và thường xuyên 
thực hành, sẽ hoàn thiện bảy yếu tố giác ngộ; phương 
pháp chánh niệm về hơi thở, nếu được tu tập và 
thường xuyên thực hành, sẽ hoàn thiện tâm nhìn (tri 
kiến) sáng tỏ và sự giải thoát. 

“Và, này các Tỳ kheo, bằng cách nào phương 
pháp chánh niệm hơi thở, nếu được tu tập và thường 
xuyên thực hành, sẽ mang lại kết quả lớn lao, mang 
lại lợi ích lớn lao? 


[PHƯƠNG PHÁP: BỐN NHÓM ĐỐI TƯỢNG] 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ *® 267 


“Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo sau khi đã đi 
vào rừng, hoặc đi tới một gốc cây, hoặc tới một chỗ 
trống, ngồi xuống, sau khi đã ngồi tréo chân, giữ thân 
thắng đứng, thiết lập sự chánh niệm ngay trước mặt, 
cứ chánh niệm người đó thở vào, chánh niệm người 
đó thở ra. 


Nhóm Đối Tượng Thứ Nhất (Quán sát về Thân) 

() “Thở vào đài, người đó biết, “Tôi thở vào dài; 
hoặc thở ra dài, người đó biết, “Tôi thở ra dài”. 

(i) “Thở vào ngắn, người đó biết, “Tôi thở vào 
ngắn; hoặc thở ra ngắn, người đó biết, “Tôi thở ra 
ngắn. 

(1i) ““Trải nghiệm toàn thân [-hơi thỏ], tôi thở vào/, 
người đó luyện tập mình như vậy; “trải nghiệm toàn 
thân [-hơi thỏ], tôi thở ra, người đó tập luyện mình 
như vậy. 

(iv) ““Làm dịu sự tạo tác của thân (thân hành), tôi 
thở vào”, người đó tập luyện mình như vậy; “làm dịu 
sự tạo tác của thân (thân hành), tôi thở ra người đó 
tập luyện mình như vậy.!* 


Nhóm Đối Tượng Thứ Hai (Quán sát về Cảm Giác) 

(v) ““Trải nghiệm niềm hoan hỷ (hỷ), tôi thở vào, 
người đó tập luyện mình như vậy; “trải nghiệm niềm 
hoan hỷ, tôi thở ra, người đó tập luyện mình như 
vậy.!® 


268 * Từ kheo Nanamoli 


(vi) “Trải nghiệm niêm hạnh phúc (lạc), tôi thở 
vào”, người đó tập luyện mình như vậy; “trải nghiệm 
niềm hạnh phúc, tôi thở ra người đó tập luyện mình 
như vậy. 

(vii) ““Trải nghiệm sự tạo tác của tâm (tâm hành), 
tôi thở vào”, người đó tập luyện mình như vậy; “trải 
nghiệm sự tạo tác của tâm (tâm hành), tôi thở ra, 
người đó tập luyện mình như vậy. 

(vi) ““Làm địu sự tạo tác của tâm (tâm hành), tôi 
thở vàơ”, người đó tập luyện mình như vậy; “làm dịu 
sự tạo tác của tâm (tâm hành), tôi thở ra, người đó 
tập luyện mình như vậy. 


Nhóm Đối Tượng Thứ Tư (Quán sát về Tâm) 

(ix) ““Trải nghiệm tâm (trạng thái của tâm), tôi thở 
vào”, người đó tập luyện mình như vậy; “trải nghiệm 
tâm, tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 

(x) “Làm sảng khoái (làm vưi) tâm, tôi thở vào, 
người đó tập luyện mình như vậy; “làm sảng khoái 
tâm, tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 

(xi) ““Tập trung tâm, tôi thở vào, người đó tập 
luyện mình như vậy; “tập trung tâm, tôi thở ra, 
người đó tập luyện mình như vậy. 

(xi) ““Giải thoát tâm, tôi thở vào, người đó tập 
luyện mình như vậy; “giải thoát, tôi thở ra, người đó 
tập luyện mình như vậy. 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở *® 269 


Nhóm Đối Tượng Thứ Tư (Quán sát về Các pháp) 
““Quán sát tính vô thường, tôi thở vào”, người 
đó tập luyện mình như vậy; “quán sát tính vô thường, 


(xiii) 


tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 

(xiv) “Quán sát sự phai biến, tôi thở vào, người 
đó tập luyện mình như vậy; “quán sát sự phai biến, 
tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy.!4 

(xv) “Quán sát sự ngừng diệt, tôi thở vào”, người 
đó tập luyện mình như vậy; “quán sát sự ngừng diệt, 
tôi thở ra”, người đó tập luyện mình như vậy. 

(xvi) “Quán sát sự từ bỏ, tôi thở vào, người đó 
tập luyện mình như vậy; “quán sát sự từ bỏ, tôi thở 


ra, người đó tập luyện mình như vậy.! 


Đó là cách (phương pháp) chánh niệm hơi thở, 
nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ mang 
lại kết quả lớn lao, mang lại lợi ích lớn lao. 


[HOÀN THIỆN BỐN NỀN TẢNG CHÁNH NIỆM] 
“Và, này các Tỳ kheo, bằng cách nào phương pháp 
chánh niệm hơi thở, nếu được tu tập và thường 
xuyên thực hành, sẽ hoàn thiện bốn nền tảng chánh 
niệm? 

A. (L-iv) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo thở vào dài, biết rõ “Tôi thở vào dài; hoặc 
khi thở ra dài, biết rõ “Tôi thở ra dài; hoặc đang thở 
vào ngăn, biết rõ “Tôi thở vào ngắn”; hoặc khi thở ra 


270 * Từ kheo Nanamoli 


ngắn, biết rõ “Tôi thở ra ngắn; tập luyện như vây: 
“Tôi thở vào trải nghiệm toàn thân [-hơi thỏ]; tập 
luyện như vầy: “Tôi thở ra trải nghiệm toàn thân [-hơi 
thỏ]; tập luyện như vầy: “Tôi thở vào làm dịu sự tạo 
tác của thân (thân hành); tập luyện như vây: “Tôi thở 
ra làm địu sự tạo tác của thân (thân hành} — (làm nh 
0oậu thì) oào lúc đó, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
(an trú) quán sát thân trong thân này, nhiệt thành, hiểu 
biết rõ ràng, có chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm muốn và sự phiền não (sự thích và sự không 
thích) đối với thế giới.!⁄s 


B. (v-viii) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo luyện tập như vây: “Tôi thở vào trải nghiệm 
niềm hoan hỷ (hÿ}; luyện tập như vây: “Tôi thở ra 
trải nghiệm niềm hoan hỷ”; luyện tập như vây: “Tôi 
thở vào trải nghiệm niềm hạnh phúc (lạc; luyện tập 
như vây: “Tôi thở ra trải nghiệm niềm hạnh phúc; 
luyện tập như vầy: “Tôi thở vào trải nghiệm sự tạo tác 
của tâm (tâm hành}; luyện tập như vầy: “Tôi thở ra 
trải nghiệm sự tạo tác của tâm (tâm hành); luyện tập 
như vầy: “Tôi thở vào làm dịu sự tạo tác của tâm (tâm 
hành}; luyện tập như vầy: “Tôi thở ra làm dịu sự tạo 
tác của tâm (tâm hành);— (làm như uậu thì) uào lúc đó, 
này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống (an trú) quán sát 
cảm giác tronse những cảm giác, nhiệt thành, hiểu biết 
rõ ràng, có chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 271 


muốn và sự phiền não (sự thích và sự không thích) 
đối với thế giới. 

“Ta nói rằng, này các Tỳ kheo, đây là một cảm giác 
[trải nghiệm] trong các cảm giác [các trải nghiệm], 
được gọi là, sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thỏ-vào và 
hơi thỏ-ra. Đó là lý do tại sao vào lúc đó, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo sống (an trú) quán xét các cửm giác 
trong những cẩm giác, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, 
có chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ hết sự thèm muốn 
và sự phiền não đối với thế giới. 


C. (ix-xii) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo luyện tập như vây: “Tôi thở vào trải nghiệm 
tâm; luyện tập như vầy: “Tôi thở ra trải nghiệm tâm; 
luyện tập như vầy: “Tôi thở vào làm sảng khoái (làm 
vui) tâm; luyện tập như vầy: “Tôi thở ra làm sảng 
khoái tâm/; luyện tập như vầy: “Tôi thở vào tập trung 
tâm; luyện tập như vây: “ Tôi thở ra, tập trung tâm/; 
luyện tập như vầy: “Tôi thở vào giải thoát tâm/; luyện 
tập như vầy: “Tôi thở ra giải thoát tâm — (làm n0 hư uậu 
thì) ouào lúc đó, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát fâm trong tâm này, nhiệt thành, hiểu biết rõ 
ràng, có chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ hết sự thèm 
muốn và sự phiền não đối với thế giới. 

“Ta không nói rằng, này các Tỳ kheo, có sự phát 
triển “chánh niệm hơi thở' bên trong người lãng tâm 
và không hiểu biết một cách rõ ràng. Đó là lý do øào 


272 ® Tù kheo Nanamoli 


lúc đó, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát 
tâm trong tâm này, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, có 
chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ hết sự thèm muốn và 
sự phiền não đối với thế giới. 


D. @áii-xvi) “Vào bất kỳ lúc nào, này các Tỳ kheo, 
một Tỳ kheo luyện tập như vầy: “Tôi thở vào quán sát 
tính vô thường”; luyện tập như vầy: “Tôi thở ra quán 
sát tính vô thường”; luyện tập như vầy: “Tôi thở vào 
quán sát sự phai biến; luyện tập như vầy: “Tôi thở ra 
quán sát sự phai biến; luyện tập như vây: “Tôi thở 
vào quán sát sự ngừng diệt; luyện tập như vầy: “Tôi 
thở ra quán sát sự ngừng diệt; luyện tập như vây: 
“Tôi thở vào quán sát sự từ bở; luyện tập như vầy: 
“Tôi thở ra quán sát sự từ bỏ —(làm như uậu thì) uào 
lúc đó, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát 
các pháp trons các pháp, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, 
có chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ hết sự thèm muốn 
và sự phiền não đối với thế giới. 

“Sau khi đã nhìn thấy với sự hiểu biết cái gì là 
sự dẹp bỏ sự thèm muốn và phiền não, người đó trở 
thành người nhìn (mọi sự) với một sự buông-xả hoàn 
toàn. Đó là lý do øào lúc đó, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo sống quán sát các pháp trons những đối tượng của 
tâm, nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng, có chánh niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ hết sự thèm muốn và sự phiền não 
đối với thế giới. 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 273 


“Đó là cách (phương pháp) chánh niệm hơi thở, 
nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ hoàn 
thiện bốn nên tảng chánh niệm. 


[HOÀN THIỆN BẢY YẾU TỐ GIÁC NGỘI 
“Và, này các Tỳ kheo, bằng cách nào “Bốn nền tảng 
chánh niệm/, nếu được tu tập và thường xuyên thực 
hành, sẽ hoàn thiện bảy yếu tố giác ngộ? 

A. (1) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo sống quán sát thân trong thân này, nhiệt thành, 
hiểu biết rõ ràng, có chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
hết sự thèm muốn và sự phiền não đối với thế giới — 
0ào lúc đó, sự chánh niệm liên tục không gián đoạn 
được thiết lập bên trong người đó. 

“Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, sự chánh 
niệm liên tục không gián đoạn được thiết lập bên 
trong một Tỳ kheo—vào lúc đó yếu tố giác ngộ là 
chánh-miệm được phát khởi bên trong người đó, và 
người đó phát triển nó, và nhờ phát triển nên nó sẽ đi 
đến hoàn thiện bên trong người đó. 

“Sống (an trú) có chánh-niệm như vậy, người đó 
điều tra, xem xét trạng thái (sự thể, hiện tượng, pháp) 
bằng sự hiểu biết, và dẫn hết mình vào một sự tra xét 
[về nó]. 

(2) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, sống có 
chánh niệm như vậy, một Tỳ kheo điều tra, xem xét 
trạng thái đó với sự hiểu biết, và dẫn hết mình vào 


274 *® Tù kheo Nanamoli 


một sự tra xét [vê nó]—vào lúc đó yếu tố giác ngộ là 
điều-tra (về các trạng thái, các pháp) được phát khởi 
bên trong người đó, và người đó phát triển nó, và 
nhờ phát triển nên nó sẽ đi đến hoàn thiện bên trong 
người đó. 

“Bên trong người điều tra xem xét trạng thái đó 
với sự hiểu biết, và dấn hết mình vào một sự tra xét [ 
về nó], thì năng lượng sẽ được phát khởi. 

(3) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, bên trong 
một Tỳ kheo điều tra xem xét trạng thái đó với sự 
hiểu biết, và dấn hết mình vào một sự tra xét [về 
nó]—vào lúc đó yếu tố giác ngộ là ~ăng-lượng được 
phát khởi bên trong người đó, và người đó phát triển 
nó, và nhờ phát triển nên nó sẽ đi đến hoàn thiện bên 
trong người đó. 

“Bên trong người đã phát khởi yếu tố năng lượng, 
thì niềm hoan hỷ siêu thế (tâm linh) sẽ khởi sinh. 

(4) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, bên trong 
một Tỳ kheo đã phát khởi yếu tố năng lượng, thì 
niềm hoan hỷ siêu thế!“ khởi sinh— vào lúc đó yếu tố 
giác ngộ là hoan-hý được phát khởi bên trong người 
đó, và người đó phát triển nó, và nhờ phát triển nên 
nó sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó. 

“Thân và tâm của một người có tâm đang được 
hoan hỷ, trở nên được tính lặng. 

(5) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, thân và 
tâm của người, người có tâm hoan hỷ, đã trở nên tính 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở ® 275 


lặng—vào lúc đó yếu tố giác ngộ là fñnh-lặne được 
phát khởi bên trong người đó, và người đó phát triển 
nó, và nhờ phát triển nên nó sẽ đi đến hoàn thiện bên 
trong người đó. 

“Tâm của một người, người được tính lặng trong 
thân và hạnh phúc, sẽ đạt định. 

(6) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, tâm của 
một Tỳ kheo, người đã được tính lặng trong thân và 
hạnh phúc, sẽ đạt định— vào lúc đó yếu tố giác ngộ là 
định tâm được phát khởi bên trong người đó, và 
người đó phát triển nó, và nhờ phát triển nên nó sẽ 
đi đến hoàn thiện bên trong người đó. 

“Người đó trở thành người nhìn (mọi sự) với một 
sự buông xả hoàn toàn trên cái tâm đã đạt định như 
vậy. 

(7) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, tâm của 
một Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã trở thành người nhìn 
(mọi sự) với một sự buông xả hoàn toàn trên cái tâm 
đã đạt định như vậy— vào lúc đó yếu tố giác ngộ là 
buông-xd được phát khởi bên trong người đó, và 
người đó phát triển nó, và nhờ phát triển nên nó sẽ đi 
đến hoàn thiện bên trong người đó. 


B. (1)-(7) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, 
tâm của một Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát các 
cảm giác trong những cảm giác!??...—vào lúc đó yếu 


276 ® Tù kheo Nanamoli 


tố giác ngộ là buông-xả.. . sẽ đi đến hoàn thiện bên 
trong người đó. 

C. (1}-(7) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, 
tâm của một Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát tâm 
trong tâm này .. .—vào lúc đó yếu tố giác ngộ là 
buông-xả ... sẽ đi đến hoàn thiện bên trong người đó. 

D. (1)-ƒ) “Vào bất cứ lúc nào, này các Tỳ kheo, 
tâm của một Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát các 


pháp bên trong các pháp .. .—vào lúc đó yếu tố giác 
ngộ là buông-xä..... sẽ đi đến hoàn thiện bên trong 
người đó. 


“Này các Tỳ kheo, nếu được tu tập như vậy, và 
được thường xuyên thực hành như vậy, thì “Bốn nên 
tảng chánh niệm/ sẽ giúp hoàn thiện “bảy yếu tố giác 


ngộ.. 


[HOÀN THIỆN TẦM NHÌN SÁNG TỎ 
VÀ SỰ GIẢI THOÁT] 
“Và, này các Tỳ kheo, bằng cách nào “Bảy yếu tố giác 
ngộ, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ 
hoàn thiện tâm nhìn (tri kiến) sáng tỏ và sự giải 
thoát? 

(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo phát 
triển yếu tố giác ngộ là chánh-niệm tùy vào (nhò) sự 
cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, vào sự ngừng diệt, 
dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 277 


(2) “Người đó phát triển yếu tố giác ngộ là điều-tra 
các pháp tùy vào sự cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, 
vào sự ngừng diệt, dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 

(3) “Người đó phát triển yếu tố giác ngộ là năng- 
lượng tùy vào sự cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, vào 
sự ngừng diệt, dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 

(4) “Người đó phát triển yếu tố giác ngộ là hoan-hj 
tùy vào sự cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, vào sự 
ngừng diệt, dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 

(5) “Người đó phát triển yếu tố giác ngộ là fnh- 
lặne tùy vào sự cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, vào 
sự ngừng diệt, dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 

(6) “Người đó phát triển yếu tố giác ngộ là định- 
tâm tùy vào sự cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, vào 
sự ngừng diệt, dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 

(7) “Người đó phát triển yếu tố giác ngộ là buông- 
xả tùy vào sự cách ly ẩn dật, vào sự phai biến, vào sự 
ngừng diệt, dẫn đến kết quả là sự từ-bỏ. 


“Này các Tỳ kheo, nếu được tu tập như vậy, và 
được thường xuyên thực hành như vậy, “Bảy yếu tố 
giác ngộ sẽ giúp hoàn thiện “tâm nhìn (tri kiến) sáng 
tỏ và sự giải thoát.” 

Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Vui mừng trong 
tâm, các Tỳ kheo nhận lấy những lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 


278 s Tù kheo Nanamoli 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 279 


NHỮNG ĐOẠN KINH KHÁC VỀ 
“CHÁNH NIỆM HƠI THỞ 


Trích trơng 
“Vinaya Suttavibhanga, Parajika IIƯ 
(bộ Phân Tích Giới Bổn, Bất Cộng Trụ, chương II])'5! 


Vào một thời, Đức Phật, Đức Thế Tôn, đang sống ở 
Vesali (Tỳ-xá-li) trong Sảnh Đường của Ngôi Nhà 
Mái Nhọn trong khu Rừng Lớn. Lúc đó Đức Thế Tôn 
đang nói với các Tỳ kheo nhiều thuyết giảng về sự ô 
uế ghớm phiếc (của thân).!” Phật đề cao về (đê mục) 
sự ô uế phớm ghiếc, Phật đề cao nhiều cách khác 
nhau về sự giác ngộ thông qua (thiền quán đề mục) 
sự ô uế phớm ghiếc. Rồi Đức Thế Tôn nói với các Tỳ 
kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, ta muốn đi ẩn dật 
(nhập thất) nửa tháng. Đừng để ai tiếp cận ta ngoại 
trừ ai là người mang cơm nước.” 

“Sẽ y như vậy, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp 
lại Đức Thế Tôn như vậy, và theo đúng như vậy 
không ai được tiếp cận Đức Thế Tôn, ngoại trừ người 
đưa cơm nước. Rồi sau đó, [sau khi suy nghĩ về 
những điều Đức Thế Tôn đã nói về sự ô uế ghớm 
ghiếc của thân], các Tỳ kheo sống (an trú) tận tụy hết 
công vào việc thiền quán về nhiều mặt khác nhau của 
sự ô uế ghớm ghiếc của thân. 


280 * Từ kheo Nanamoli 


(Sau khi thiền quán và suy xét), họ trở nên sợ 
hãi với những thân thể của mình, họ bị ô nhục và bị 
ghê tởm bởi chúng. Cũng giống như một người nam 
hay nữ—trẻ tuổi, trẻ trung, thích trang điểm ăn diện, 
với đầu tóc mới gội sạch thơm —sẽ trở nên sợ hãi, bị ô 
nhục, và bị ghê tởm nếu bị quấn quanh cổ bởi một 
xác rắn chết, hoặc ở gần một xác chó chết hay xác 
người chết, theo cách (đến mức độ) như vậy các Tỳ 
kheo đó đã bị sợ hãi, bị ô nhục, và bị ghê tởm với 
thân thể của chính mình. Và do vậy một số họ đã tự 
giết mình và một số họ đã giết người khác để cùng tự 
sát. 

Một số đến gặp Migalandika, một sa-môn giả 
mạo, họ nói: “Này đạo hữu, sẽ tốt lành nếu đạo hữu 
giết chúng tôi giùm; nếu vậy bình bát và y phục này 
sẽ là của đạo hữu”. Vậy là Migalandika, sa-môn giả 
mạo, đã lấy mạng nhiều Tỳ kheo để được trả công 
bằng một bình bát và y phục; sau đó ông ấy đến bờ 
sông Vaggumuda, còn mang theo con dao dính đầy 
máu, lúc đó ông trở nên hối hận và ăn năn: “Ôi Trời, 
điều đó là tổn hại chứ đâu phải được gì; ôi trời, điều 
ta làm là sai trái chứ đâu phải đúng đắn; đích thực, 
đó là sự tốn hại công đức đối với tôi bởi tôi đã lấy 
mạng của các Tỳ kheo, những người đức hạnh và đạo 
hạnh“. 

(Sau đó một trong số tùy tùng của Ma Vương 
xuất hiện và ám mụi Migalandika đó là việc làm lợi 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 281 


ích và công đức nếu giúp các Tỳ kheo vượt qua khó 
khăn bằng cách giết chết họ. Migalandika đã tin và 
tiếp tục đi đến từng tu viện và cốc tu để giết các Tỳ 
kheo...) 


Lúc bấy giờ, sau khi mới ra khỏi nơi ẩn dật vào 
ngày rằm, Đức Thế Tôn mới hỏi Ngài Ananda: “Tại 
sao số lượng các Tỳ kheo giảm hẳn đi vậy?”. Ngài 
Ananda trả lời: “Dạ thưa, bởi vì Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng nhiều lần về sự ô uế ghớm ghiếc (của 
thân), đã đề cao về (đề mục) sự ô uế ghớm ghiếc, đã 
đề cao nhiều cách khác nhau về sự giác ngộ thông 
qua (thiền quán về) sự ô uế phớm ghiếc (của thân). 
Dạ thưa, rồi vì như vậy [vì suy nghĩ về những điều 
Đức Thế Tôn đã dạy về sự ô uế ghớm ghiếc của thân] 
nên các Tỳ kheo đó đã sống (an trú) tận tụy hết công 
vào việc thiên quán về nhiều mặt khác nhau của sự ô 
uế ghớm ghiếc của thân. Họ đã trở nên sợ hãi với 
những thân thể của mình, bị ô nhục và bị ghê tởm bởi 
chúng [và ngài Ananda đã kể lại mọi chuyện xảy ra 
sau đó .. .]. Như vậy sẽ tốt lành nếu Đức Thế Tôn nói 
một bài giảng khác để Tăng đoàn các Tỳ kheo, sau 
khi hiểu biết đúng đắn, sẽ được bình ổn trở lại.” 

“Vậy thì, này Ananda, hãy gọi tất cả những Tỳ 
kheo ở quanh vùng Vesali đến sảnh đường.” 

“Sẽ y như vậy, thưa ngài”. Và sau đó ngài 
Ananda gọi các Tỳ kheo quanh ở quanh vùng đến 


282 s Từ kheo Nanamoli 


sảnh đường, và đến thưa Đức Thế Tôn: “Dạ thưa, 
Tăng đoàn các Tỳ kheo đã họp tựu; giờ là lúc Đức 
Thế Tôn tùy chỉ cho họ.” 

Rồi Đức Thế Tôn đến sảnh đường. Sau khi ngồi 
xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, Đức Thế Tôn đã nói với 
các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, sự chánh niệm vào hơi thở, 
nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ là sự 
sống bình an và siêu phàm, thanh khiết và hạnh 
phúc; nó làm biến mất ngay lập tức và trấn áp những 
ý nghĩ xấu ác và bất lợi ngay khi chúng khởi sinh. 

“Này các Tỳ kheo, cũng như trong tháng mùa 
nóng vừa qua, bụi đất thối bay tứ tung, và rồi khi hết 
mùa nóng, mây kéo mưa đến làm chúng biến mất 
ngay lập tức và trấn áp chúng; cũng theo cách như 
vậy, đúng thực, sự chánh niệm vào hơi thở, nếu được 
tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ là sự sống bình 
an và siêu phàm, thanh khiết và hạnh phúc; nó làm 
biến mất ngay lập tức và trấn áp những ý nghĩ xấu ác 
và bất lợi ngay khi chúng khởi sinh. 

[Tiếp tục hệt đoạn trong bài kinh “Chánh Niệm Hơi 


[PHƯƠNG PHÁP: BỐN NHÓM ĐỐI TƯỢNG] 
(xvi)... người đó tập luyện mình như vậy. 


Trích trong 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 283 


Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya, 62) 
“Này Rahula, nếu bốn (phương pháp) Chánh Niệm 
Hơi Thỏ đã được tu tập và thường xuyên thực hành, 
thì ngay cả tới những hơi thở-vào và hơi thở-ra cuối 
cùng người đó cũng chết ý thức về hơi thở đó, chứ 
không phải vô ý thức.” 


Trích trơng 
Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta 54) 
số 4, Thánh Quả I 
“Này các Tỳ kheo, nếu phương pháp chánh niệm hơi 
thở đã được tu tập như vậy, đã được thường xuyên 
thực hành như vậy, thì người tu có thể mong đợi một 
trong hai thánh quả: sự hiểu biết (tri kiến cuối cùng, 
A-la-hán), hoặc nếu vẫn còn ít nhiều dính chấp, thì sẽ 
là thánh quả bất lai.” 


Trích trơng 
số 4, Thánh Quả II 
“Này các Tỳ kheo, nếu phương pháp chánh niệm hơi 
thở đã được tu tập như vậy, đã được thường xuyên 
thực hành như vậy, thì người tu có thể mong đợi một 
trong bảy thánh quả và bảy ích lợi. Cái gì là bảy 
thánh quả và bảy ích lợi? 


() Người tu chứng đạt sự hiểu biết (tri kiến) cuối 
cùng một lúc nào đó, trong kiếp này. (A-la-hán) 


284 s Từ kheo Nanamoli 


(1) Nếu người tu không chứng đạt sự hiểu biết (tri 
kiến) cuối cùng một lúc nào đó, trong kiếp này, thì sẽ 
chứng đạt tới sự hiểu biết cuối cùng khi chết. (thành 
A-la-hán khi chết) 


(ii) Nếu người không tu chứng đạt sự hiểu biết (tri 
kiến) cuối cùng khi chết, và nếu đã tiêu diệt hết năm 
gông cùm đầu tiên [đã là bậc Bất-Lai], thì người đó sẽ 
chứng đạt Niết-bàn trong một kiếp sống ở một cõi 
trời trong sạch (Tịnh Cư Thiên) nào đó. (thánh quả 
Bất-Lai) 


(iv) Nếu người không .... thì sẽ chứng đạt Niết-bàn 
sau khi giảm [số kiếp tái sinh]... (đang ở giai đoạn 
thánh đạo Bất-Lai) 


(v) Nếu người không . .. thì sẽ chứng đạt Niết-bàn 
không mấy khó khăn... (thánh qua Nhất-Lai) 


(v¡) Nếu người không .... thì sẽ chứng đạt Niết-bàn 
không mấy khó khăn... (đang ở giai đoạn thánh đạo 
Nhất-Lai) 


(vi) Nếu người không... thì sẽ chứng đạt Niết- 
bàn không mấy khó khăn... (thánh quả Nhập Lưu).” 


Trích trơng 
số 6, Arittha 
... Đức Thế Tôn nói như vây: “Này các Tỳ kheo, các 
thầy có thực hành chánh niệm hơi thở hay không?” 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 285 


Khi Phật nói như vậy, ngài Arittha đã nói với 
Phật: “Thưa ngài, con có thực hành chánh niệm hơi 
thở” 

“Và này Arittha, bằng cách nào thầy thực hành 
chánh niệm hơi thở?” 

“Thưa ngài, trong con, tham-dục đối với những 
khoái lạc giác quan quá khứ đã được trừ diệt; trong 
con, tham dục đối với những khoái lạc giác quan 
tương lai cũng đã không còn; trong con nhận thức 
sân-giận đối với những thứ bên trong và bên ngoài 
đã được dẹp bỏ hoàn toàn.!3 Chánh niệm con thở 
vào, chánh niệm con thở ra. Thưa ngài, con thực hành 
chánh niệm hơi thở theo cách như vậy.” 

“Này Arittha, sự chánh niệm hơi thở là có thực, 
không phải là không có thực. Ta nói vậy. Thêm nữa, 
này Arittha, giờ hãy lắng nghe cách thực hành chánh 
niệm hơi thở một cách chi tiết, và hãy chú tâm kỹ 
càng vào những lời ta sẽ nói sau đây”: 

[Tiếp tục hệt đoạn trong bài kinh “Chánh Niệm Hơi 


[PHƯƠNG PHÁP: BỐN NHÓM ĐỐI TƯỢNG] 
(xvi)... người đó tập luyện mình như vậy. 


Trích trong 
số 7, Kappina 


286 * Từ kheo Nanamoli 


... Vào lúc đó, Ngài Maha-Kappina ngồi gần kề, hai 
chân tréo nhau, giữ lưng thăng đứng, và thiết lập sự 
chánh niệm trước mặt mình. 

Rồi Đức Thế Tôn, sau khi nhìn thấy Ngài Maha- 
Kappina ngồi như vậy, đã nói với các Tỳ kheo như 
vầy: “Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy thân của Tỳ 
kheo này có chút rung động hay lắc lư nào hay 
không?” 

“Thưa ngài, khi chúng con nhìn thấy ngài ấy 
ngôi giữa tăng đoàn, hoặc đang ngồi một mình nơi 
ấn cư, chúng con chưa bao giò thấy thân của ngài ấy 
có chút rung dộng hay lắc lư nào.” 

“Này các Tỳ kheo, sự định tâm đó, có được từ 
sự tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ tạo cho thân 
không một chút rung động hay lắc lư, làm cho tâm 
không chút rung động hay lắc lư—vị Tỳ kheo đó, là 
người đạt định đó theo ý muốn của mình, một cách 
không chút khó khăn, và trọn vẹn. 

“Và, này các Tỳ kheo, từ sự tu tập, từ sự thường 
xuyên thực hành phương pháp nào để đạt tới loại 
định đó làm cho thân không một chút rung động hay 
lắc lư, làm cho tâm không một chút rung động hay 
lắc lư? Đó là nhờ sự tu tập, nhờ sự thường xuyên 
thực hành phương pháp “chánh niệm vào hơi thở, 
nhờ đó làm cho thân không chút rung động hay lắc 
lư, làm cho tâm không chút rung động hay lắc lư.” 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 287 


Trích trơng 
số 8, Ngọn Đèn 

... Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ kheo, 
phương pháp chánh niệm hơi thở, sẽ mang lại kết 
quả lớn lao, mang lại lợi ích lớn lao. Và, này các Tỳ 
kheo, phải tu tập bằng cách nào, phải thường xuyên 
thực hành bằng cách nào mà sự chánh niệm hơi thở 
sẽ mang lại kết quả lớn lao, mang lại lợi ích lớn lao? 

[Tiếp tục hệt đoạn trong bài kinh “Chánh Niệm Hơi 


[PHƯƠNG PHÁP: BỐN NHÓM ĐỐI TƯỢNG] 
(xvi)... người đó tập luyện mình như vậy. 


Này các Tỳ kheo, nếu được tu tập như vậy, nếu 
được thường xuyên thực hành như vậy, phương 
pháp chánh niệm hơi thở sẽ mang lại kết quả lớn lao, 
mang lại lợi ích lớn lao. 

“Trước khi ta giác ngộ, này các Tỳ kheo, khi ta 
còn là một Bồ-tát chưa giác ngộ, ta cũng an trú nhiều 
trong cách sống (phương pháp) này. An trú trong 
cách sống này, cả thân và mắt ta không còn khổ 
nhọc!5, và nhờ sự không còn dính chấp, tâm ta được 
giải thoát khỏi mọi ô nhiễm. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Tôi cầu mong cho thân và mắt tôi không còn 
khổ nhọc, và nhờ sự không còn dính chấp, tâm ta 


288 s Từ kheo Nanamoli 


được giải thoát khỏi mọi ô nhiễm/, thì hấu để người đó 
suy xét đến phương pháp “chánh niệm hơi thở này. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Tôi câu mong, mọi ký ức hay ý nghĩ thuộc đời 
sống phàm tục tại gia của tôi trước kia, bị trừ bở, fhì 
hãy để người đó suy xét về phương pháp “chánh niệm 
hơi thở này. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “lôi muốn sống nhận thức sự không ô uế 
trong những thứ ô uế, thì hãy để người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “lôi muốn sống nhận thức sự ô uế trong 
những thứ không ô uế, thì hấu để người đó .... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Tôi muốn sống nhận thức sự Ô uế trong 
những không thứ ô uế cũng như trong những thứ ô 
uế, thì hãy để người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “lôi muốn sống nhận thức sự không ô uế 
trong những thứ không ô uế cũng như trong những 
thứ ô uế, thì hãy để người đó .. . 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Tôi tránh cả hai, không ô uế và ô uế, tôi sẽ 
sống trong sự buông-xả, có chánh-niệm và có hiểu- 
biết rõ ràng”, thì hãy để người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Cách ly khỏi những tham dục giác quan, cách 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 289 


ly khỏi những ý nghĩ không lợi lạc, sau khi chứng 
nhập vào tâng thiền định thứ nhất, trạng thái có đi 
kèm với ý tưởng áp dụng (tâm) và ý tưởng duy trì 
(tứ)", và đong đầy niềm hoan hỷ và khoái lạc được 
sinh ra từ sự cách ly, tôi cầu mong được sống (an trú) 
trong trạng thái đớ?, thì hãy để người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự khống chế ý tưởng áp dụng (tầm) và 
ý tưởng duy trì (tứ), sau khi chứng nhập vào tâng 
thiền định thứ hai, trạng thái gồm có sự tĩnh lặng 
bên-trong và sự nhất-điểm của tâm, và không còn ý 
tưởng áp dụng (tầm) và ý tưởng duy trì (tứ), và đong 
đầy niềm hoan hỷ và khoái lạc (hỷ và lạc) được sinh 
ra từ sự tập trung (định tâm), tôi câu mong được 
sống (an trú) trong trạng thái đới, thì hãy để người đó . 


11 (Cách điễn dịch này là của đa số các nhà sư và học giả, ví dụ như 
thiền sư Gunaratana, thiền sư Ajahn Chah... Đây là dịch từ chữ 
oitakka và oicara; HV đã dịch là tầm và tứ. Hãy so sánh với cách 
dịch của trưởng lão Nyanaponika trong trong các Phần 1 và 2 của 
sách này, ở đó trưởng lão đã diễn dịch là “khái niệm-ý tưởng' (tầm) 
và “ú tưởng su lý" (tứ).) 

(Mời quý độc giả tham khảo thêm phần giải thích này trong quyển 
“Chánh Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường' của thiền sư 
Gunaratana) 


290 s Từ kheo Nanamoli 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự phai biến yếu tố hoan hỷ (hỷ), cầu 
mong tôi có thể sống buông xả, có chánh niệm và 
hiểu biết rõ ràng, và thông qua các căn tâm linh tôi 
trải nghiệm niềm hạnh phúc (lạc) mà các bậc thánh 
nhân gọi là “Người buông xả 0à có chính niệm (là người) 
sống hạnh phúc”1? sau khi đã chứng nhập tầng thiền 
định thứ ba, tôi cầu mong được sống (an trú) trong 
trạng thái đớ, thì hãy để người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự dẹp bỏ yếu tố khoái lạc về thân (lạc) 
và dẹp bỏ yếu tố khổ đau về thân (khổ), và bằng sự 
biến mất các yếu tố sung sướng (thích) và phiền não 
(không thích), sau khi đã chứng nhập tầng thiền định 
thứ tư, trạng thái không còn khổ hay sướng, và có 
được sự chánh niệm (tinh khiết) đã được thanh lọc 
bởi yếu tố buông-xả, tôi cầu mong được sống (an trú) 
trong trạng thái đớ?, thì hấu để người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự hoàn toàn vượt qua mọi nhận thức 
(tưởng) về vật chất (sắc giới), bằng sự không còn mọi 
nhận thức kháng cự (sân), bằng sự không còn chú 
tâm đến các loại nhận thức [tỉnh giác biết rõ rằng] 


12 (Trong các phần trước, trưởng lão Nyanaponika diễn dịch là 
“Người ... có chánh niệm là hạnh phúc”; khác nhau chút ít, nhưng nội 
dung coi như giống nhau. 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 291 


“không gian là vô biên”, sau khi đã chứng nhập tầng 
thiền sắc giới “xứ không gian vô biên, cầu mong tôi 
được sống (an trú) trong trạng thái đớ, thì hãy để 
JQIỢT HỒ vú 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự hoàn toàn vượt qua cảnh giới “xứ 
không gian vô biên”, [tỉnh giác biết rõ rằng] “thức là 
vô biên“, sau khi đã chứng nhập tâng thiền “xứ thức 
vô biên”, cầu mong tôi được sống (an trú) trong trạng 
thái đớ, thì hãy để người đó .... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự hoàn toàn vượt qua hoàn toàn cảnh 
giới “xứ thức vô biên, [tỉnh giác biết rõ rằng] “không 
có gì”, sau khi đã chứng nhập tâng thiền “xứ trống 
không“ (vô sở hữu xứ), câu mong tôi được sống (an 
trú) trong trạng thái đó”, thì hấu để người đó .... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự hoàn toàn vượt qua cảnh giới “xứ 
trống không”, sau khi đã chứng nhập tầng thiền “xứ 
không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ), cầu mong tôi 
được sống (an trú) trong trạng thái đớ, thì hãy để 
người đó ... 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo 
muốn: “Bằng sự hoàn toàn vượt qua cănhr giới “xứ 
không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức”, sau khi đã chứng nhập trạng thái ngừng diệt 


292 s Từ kheo Nanamoli 


(chấm dứt) mọi nhận thức và cảm giác (diệt thọ 
tưởng), cầu mong tôi được sống (an trú) trong trạng 
thái đó, thì hấu để người đó suy xét kỹ về phương 
pháp “chánh niệm hơi thở” này. 

“Khi phương pháp “chánh niệm hơi thở được tu 
tập như vậy, được thường xuyên thực hành như vậy, 
khi người đó trải nghiệm một cảm giác dễ chịu, 
người đó hiểu rằng “Đó là vô thường”; người đó hiểu 
rằng “Nó không được nằm giữ; người đó hiểu rằng, 
“Nó không được hấp thụ”. Khi người đó trải nghiệm 
một cảm giác khó chịu, người đó hiểu rằng “Đó là vô 
thường”; người đó hiểu rằng “Nó không được nắm 
giữ; người đó hiểu rằng, “Nó không được hấp thự.. 
Khi người đó trải nghiệm một cảm giác trung tính, 
người đó hiểu rằng “Đó là vô thường”; người đó hiểu 
rằng “Nó không được năm giữ; người đó hiểu rằng, 
“Nó không được hấp thự.. 

“Khi người đó trải nghiệm một cảm giác dễ 
chịu, người đó trải nghiệm nó như người đã tách lìa 
khỏi nó. Khi người đó trải nghiệm một cảm giác khó 
chịu, người đó trải nghiệm nó như người đã tách la 
khỏi nó. Khi người đó trải nghiệm một cảm giác 
trung tính, người đó trải nghiệm nó như người đã 
tách ha khỏi nó. 

“Khi trải nghiệm một cảm giác của thân đang đi 
đến ngừng diệt, người đó hiểu rằng “Tôi trải nghiệm 
một cảm giác của thân đang đi đến ngừng diệt. Khi 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở * 293 


trải nghiệm một cảm giác của sự sống đang đi đến 
chấm dứt, người đó hiểu rằng “Tôi trải nghiệm một 
cảm giác của thân đang đi đến ngừng diệt. Người đó 
hiểu rằng “Khi thân này tan rã, sau khi chết, tất cả 
mọi trải nghiệm, do đã không được hấp thụ, sẽ thành 
lạnh trơ”. 

“Này các Tỳ kheo, như một ngọn đèn đang cháy 
nhờ có đầu và tim đèn, nhưng nếu khi dầu cạn tim 
hết, thì ngọn đèn sẽ tắt bởi không còn đủ yếu tố nuôi 
dưỡng nó“ cũng theo cách như vậy, đúng thực, [khi] 
một Tỳ kheo trải nghiệm một cảm giác của thân đang 
đi đến ngừng diệt, người đó hiểu rằng “Tôi trải 
nghiệm một cảm giác của thân đang đi đến ngừng 
diệt, người đó hiểu rằng “Tôi trải nghiệm một cảm 
giác của thân đang đi đến ngừng diệt. Người đó hiểu 
rằng “Khi thân này tan rã, sau khi chết, tất cả mọi trải 
nghiệm, do đã không được hấp thụ, sẽ thành lạnh 
trơ/.13 


trích trong 
số 10, Kimbila 


13 (Có thể coi đoạn kinh này Phật đã tóm lược một cách oắn tắt diễn 
tiến các giai đoạn tu phương pháp “Chánh Niệm Hơi Thở: từ 
những bước ban đầu cho đến những bước chứng nhập các tâng 
thiền định sắc giới và vô sắc giới, và cuối cùng là các bước thổi tắt 
mọi nhận thức và cảm giác, Niết-bàn!). 


294 s Từ kheo Nanamoli 


“Này Ananda, ví như có một đống rác nằm ở ngã tư 
đường, và có một chiếc xe hay xe ngựa chạy đến từ 
một hướng phía đông... hoặc một hướng phía tây .. 
. hoặc một hướng phía bắc... hoặc một hướng phía 
nam, nó đều có thể ủi bay đống rác đó. Cũng như 
vậy, đúng thực, này Ananda, một Tỳ kheo sống quán 
sát thân trong thân này .. . các cảm giác trong những 
cảm giác... tâm trong tâm... các pháp trong các 
pháp, có thể ủi bay những ý nghĩ bất thiện, bất lợi.” 


trích trong 
số 11, Ở tại Icchanangala 
Tôi nghe như vây. Một thời Đức Thế Tôn đang sống 
tại lcchanangala trong khu Rừng Icchanangala. 

Rồi Đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vầy: 
“Này các Tỳ kheo, ta muốn ẩn dật (nhập thất) trong 
ba tháng. Đừng để ai tiếp cận ta, ngoại trừ người nào 
đưa cơm nước.” 

“Sẽ y như vậy, thưa ngài”, các Tỳ kheo đáp lại 
Đức Thế Tôn. Và đúng như vậy, không ai tiếp cận 
Đức Thế Tôn, ngoại trừ người nào đưa cơm nước. 

Khi trở ra sau ba tháng ẩn cư, Đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo như vầy: 

“Này các Tỳ kheo, nếu có các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các thây như vầy: “Này các bạn, theo cách sống 
nào sa-môn Gotama (Cồ-đàm) chủ yếu an trú vào 
trong đó trong thời gian ẩn cư mùa Mưa?, thì các 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở *® 295 


thầy, này các Tỳ kheo, các thây nên trả lời các du sĩ 
ngoại đạo như vây: “Này các bạn, đó là “sự chánh 
niệm hơi thở, sa-môn Cồ-đàm đã an trú vào trong đó 
trong thời gian ẩn cư mùa Mưa.” 
[Tiếp tục hệt đoạn trong bài kinh “Chánh Niệm Hơi 
Thở']: 
[PHƯƠNG PHÁP: BỒN NHÓM ĐỐI TƯỢNG] 


(xvi)... người đó tập luyện mình như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, đúng ra phải nói rõ điều này: 
“Đây là cách sống của các bậc thánh nhân, đây là đời 
sống (của sự) thanh khiết (vô nhiễm), đây là sự sống 
của Như Laf, đó chính là “chánh niệm hơi thở”, đúng 
thực, đúng ra phải nói rõ điều này: “Cách sống là như 
vậy. 

“Những Tỳ kheo là các học nhân sống với mục 
tiêu chưa được chứng đắc, tâm nguyện đạt đến sự 
chấm dứt rốt ráo mọi sự ràng buộc, thì đối với họ 
phương pháp “chánh niệm hơi thở, nếu được tu tập 
và thường xuyên thực hành, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt 
mọi ô nhiễm. Và những Tỳ kheo là các bậc A-la-hán, 
bên trong họ mọi ô nhiễm đã bị tiêu diệt, đó là những 
người đã sống đời sống (thánh thiện), đã làm những 
gì cân làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới sự 
thiện lành cao nhất, mục tiêu cao nhất, đã tiêu diệt 
các gông cùm trói buộc sự trở thành (tái sinh), là 


296 s Từ kheo Nanamoli 


những người, nhờ sự hiểu biết đúng đắn, đã được 
giải thoát, thì đối với họ phương pháp “chánh niệm 
hơi thở, nêu được tu tập và thường xuyên thực hành, 
sẽ dẫn tới đời sống hạnh phúc ngay bây giờ và tại 
đây, và dẫn tới sự (năng lực) chánh niệm và sự hiểu 
biết rõ ràng. 

“Này các Tỳ kheo, đúng ra phải nói rõ điều này: 
“Đây là cách sống của các bậc thánh nhân, đây là đời 
sống (của sự) thanh khiết (vô nhiễm), đây sự sống 
của Như Laf, đó chính là “chánh niệm hơi thở”, đúng 
thực, đúng ra phải nói rõ điều này: “Cách sống là như 
vậy”.”14 


trích trong 
số 17 
“Này các Ty kheo, phương pháp “chánh niệm hơi 
thở, nếu được tu tập và thường xuyên thực hành, sẽ 
dẫn tới sự phá bỏ các gông cùm trói buộc.” 


14 (Đoạn kinh này cho chúng ta thấy: ngay cả Đức Phật đã là Phật 
vẫn sống an trú vào sự “Chánh Niệm Hơi Thở — đó là cách sống 
của Phật. Rồi đến các Tỳ kheo là các học nhân chưa giác ngộ, cho 
đến các bậc A-la-hán đã giác ngộ: đối với họ, họ vẫn luôn tu tập và 
thường xuyên thực hành sự “Chánh Niệm Hơi Thở, họ sống an trú 
vào sự “Chánh Niệm Hơi Thở — đó cũng là cách tu, cách sống, cách 
an trú của họ. Như vậy, phương pháp “Chánh Niệm Hơi Thở' đã 
được Đức Phật hết mực đề cao, được Phật giảng bày và tuyên 
thuyết rất nhiều lần cho Tăng đoàn và mọi bậc người tu tập!). 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ ® 297 


trích trong 
No. 18 
“.,... sẽ dẫn tới phá bỏ những khuynh hướng (thói 
tính, gông cùm) cố hữu.” 


trích trong 
số 19 
... sẽ dẫn tới sự hiểu biết (tri kiến) của kiếp sống 


này.” 
trích trong 
số 20 
“... sẽ dẫn tới sự tiêu diệt mọi ô nhiễm.” 
Trích trơng 
“Tăng Chi Bộ Kinh, Kinh Tập Ekaka 16 
(Anguttara Nikaan, Ekaka Nipata, 16) 


“Có một cách, này các Tỳ kheo, nếu được tu tập và 
thường xuyên thực hành, sẽ dẫn tới sự rút lui hoàn 
toàn, sự phai biến, sự ngừng diệt, sự làm an bình, sự 
hiểu biết trực tiếp, sự giác ngộ, Niết-bàn. 

Một cách đó là gì? Đó là “Chánh Niệm Hơi 
Thở..” 


Trích trơng 


298 s Từ kheo Nanamoli 


“Kinh Tập Pañcaka 96” 
(Pancaka Nipatfu, 16) 


“Nếu có được năm phẩm chất, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo thực hành “Chánh Niệm Hơi Thở không bao 
lâu sẽ xuyên phá những chướng ngại cố hữu. Năm 
đó là gì? 

“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo: 

() ít nhận lấy việc lớn, chỉ có một số trách vụ, dễ 
được giúp đỡ, biết hài lòng với sự thiếu ít của đời 
sống (thanh đạm); 

(i¡) ăn ít, không ham ăn ham uống; 

(ii) không bưồn ngủ đò đẫn, và luôn cố tỉnh thức; 
(iv) tính thông và ghi nhớ những điều đã học; và 
đối với những điều tốt từ lúc đầu, tốt ở khúc giữa, 
tốt ở khúc cuối, và những điều được nói và được 
viết ra để cho đời sống thanh tịnh được hoàn thiện 
và được thanh lọc hoàn toàn—những điều đó 
người đó học kỹ, ghi nhớ trong tâm, đọc tụng, suy 
xét trong tâm, và thâm nhập thấu suốt bằng tầm 
nhìn; 

(v) biết suy xét tâm mình để xem xét còn bao lâu 
mới có thể được giải thoát. 

“Nếu một Tỳ kheo có được năm phẩm chất này, 
này các Tỳ kheo, thì người đó thực hành “Chánh 
Niệm Hơi Thở không bao lâu sẽ xuyên phá hết 
những chướng ngại cố hữu.” 


Kính Chánh Niệm Hơi Thở ® 299 


trích trong 
số 97 
[Giống như đoạn kế trên, chỉ thay phần (iv) bằng 
“mười kiểu nói chuyện được trích trong đoạn kinh Kinh 
Tập Nauaka 1, đoạn 2— được ghi dưới đây). 


trích trong 
số 98 
[Giống như đoạn kế trên, chỉ thay phần (v): “là 
người sống trong rừng và duy trì sự an trú ẩn dật”. 


trích trong 
“Kinh Tập Chakka, 115 
(Chakka Nipatn, 115) 
“Có ba điều, này các Tỳ kheo. Ba đó là gì? Lời nói vô 
giới, tình bạn tệ bạc, sự xao lãng của tâm. Này các Tỳ 
kheo, có ba điều như vậy. 

“Này các Tỳ kheo, để trừ bỏ ba điều đó, có ba 
điều cần phải được tu tập. Ba đó là gì? 

“Để trừ bỏ lời nói vô giới vô lễ, phải tu tập lời 
nói nhẹ nhàng lễ phép. Để trừ bỏ tình bạn tệ bạc, phải 
tu dưỡng tình bạn tốt lành. Để trừ bỏ sự xao lãng của 
tâm, phải tu tập sự “Chánh Niệm Hơi Thởí. Này các 
Tỳ kheo, để trừ bỏ ba điều đó, cần phải tu tập ba điều 
mới nói.” 


300 * Từ kheo Nanamoli 


trích trong 
“Kinh Tập Navaka, 1 
(=Kinh Phật Tự Thuyết, IV.1) 
(NưoaKa, 1=LId IV. 1) 
“Này các Tỳ kheo, người có bạn tốt, có người đồng 
hành tốt, có đạo hữu thân tín tốt, thì có thể trông đợi 
người đó là như vầy: người đó sống có giới hạnh, có 
Giới Luật Tỳ kheo (Pafnokkha), với thiện đức làm trú 
xứ của mình; thấy sợ hãi trong những vi phạm nhỏ 
nhất, người đó sẽ tu tập bản thân bằng cách nhận lấy 
(sống theo) những giới hạnh tu tập. 

“Này các Tỳ kheo, người có bạn tốt, có người 
đồng hành tốt, có đạo hữu thân tín tốt, thì có thể 
trông đợi người đó là như vây: có lời nói liên quan 
đến sự lánh trần, giúp cho sự giải thoát của tâm— đó 
là, 1. nói về sự ít tham cầu, về sự biết hài lòng; 2. nói 
về sự cách ly ẩn dật, sự cách ly khỏi tiếp xúc; 3. nói về 
sự siêng năng tu tập; 4. nói về đạo hạnh; 5. về sự định 
tâm; 6. nói về sự hiểu biết; 7. nói về sự giải thoát; 8. 
nói về tri kiến và 9. về tầm nhìn liên quan đến sự giải 
thoát—người đó có thể là người tu tập đạt tới những 
cách nói như vậy, theo ý mình, một cách không khó 
khăn, và trọn vẹn. 


trích trong 
“Kinh Phật Thuyết Như Vậy, 85“ 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 301 


(Irouttakn, 65) 

“Này các Tỳ kheo, hãy sống quán sát sự ô uế ghớm 
ghiếc (của thân), và giữ sự “Chánh Niệm Hơi Thở 
của mình được thiết lập tốt ở trước mặt. Sống quán 
sát tính vô thường trong mọi sự tạo tác (các hành, 
sankhara). Ai sống quán sát sự ô uế ghớm ghiếc của 
thân, sẽ có thể trừ bỏ khuynh thướng (gông cùm, thói 
tâm) fhzm dục đối với sắc đẹp. Ai có sự “Chánh Niệm 
Hơi Thở' của mình được thiết lập tốt ở trước mặt, sẽ 
không còn những thói nghĩ có hướng tạo ra sự sân 
giận. Ai sống quán sát tính vô thường của mọi sự tạo 
tác, sẽ trừ bỏ được sự vô minh, và nhờ đó tâm nhìn 
sáng tỏ sẽ khởi sinh. 


Nhận biết rõ sự ô uế trong thân này, 
Chánh niệm vào hơi thở vào và ra, 

Luôn nhiệt thành, hiểu biết rõ ràng 

Làm dịu các thân hành, tâm hành. 

Đúng thực, vị Tỳ kheo nhìn thấy đúng đắn, 
Từ nay được giải thoát; 

Được trang bị bằng sự hiểu biết (tri kiến) 
trọn vẹn và luôn được bình an 

Vị sa-môn này 

phá tan mọi ràng buộc dính chấp.” 


302 s Từ kheo Nanamoli 


Chú Thích: 


12 Tiếng Pali “øisesa: sự nổi bật; chỉ sự tiến bộ, sự chứng đạt. Ví dụ: 
như cách nói trong một kinh: “Sau thành tựu nổi bật ban đầu của uiệc 
hoàn thiện siới hạnh .. . họ chứng đạt những thành tựu nổi bật nhờ công 
cụ thiền quán...” (theo M-a: Luận giảng Trung Bộ Kính, kinh 10 0à 
118) 


128 Lễ Pavarana (lễ Tự Tứ) được tổ chức vào cuối kỳ an cư mùa 
Mưa (Kiết Hạ), trong kỳ an cư các Tỳ kheo phải ở tu một chỗ trong 
suốt ba tháng mùa mưa. Trong lễ Tự Tứ, các Tỳ kheo thỉnh cầu 
Tăng đoàn chỉ ra những sai phạm có thể của mình trước đó. Lễ 
được tổ chức vào ngày cuối của ba tháng sau kỳ an cư mùa Mưa 
[tức vào tháng Assz/uja = tháng 10], nhưng nếu không được, có thể 
đời lại đến ngày cuối tháng sau [tức tháng Kztfika = tháng 11]. Ở 
đây, ngày trăng rằm là ngày cuối cùng của các tháng đó (nhằm 
ngày 15 của Phật lịch). 


1 Ngay chỗ này chỉ sự giác ngộ: thánh quả A-la-hán. 


190 Korrrdi là ngày rằm của tháng Kattika, được gọi là Kømudi theo 
tên của loài hoa súng trắng (kumuda) được cho là sẽ nở rộ trên mặt 
nước vào ngày rằm đó. So sánh kinh Pháp Cú, kệ 285. 


131 Tiếng Pali: Suddha, sare patitthita: cùng chữ Phật đã dùng trong 
các kinh M [25, I 488, trong ví dụ lột lớp gỗ mềm... sẽ còn lại gỗ lõi 
(tinh, chắc) quý giá bên trong. 


12 Mười gông cùm trói buộc (samyojana) là: 1. Niềm tin có một cái 
“ta hằng hữu; 2. Sự nghi ngờ, nghi hoặc; 3. Niềm tin mê tín vào các 
tập tục, lễ nghỉ thờ cúng; 4. tham dục; 5. ác ý; 6. tham muốn được 
sinh về cõi trời sắc giới; 7. tham muốn được sinh về cõi trời vô sắc 
giới; 8. tự cao; 9. bất an; 10. vô minh. 

Năm gông cùm đầu thường được gọi là năm gông cùm “thấp hơn 
(orambhasya), nếu còn, sẽ trói buộc chúng sinh luân hồi trong các 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 303 


cõi dục-giới; năm gông cùm còn lại được gọi là năm gông cùm “cao 
hơn” (uddhambhsa), nếu còn, sẽ trói buộc chúng sinh tái sinh trong 
các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. 


133 Chỗ này chỉ ba gông cùm đầu tiên ở trên. 
1344 Coi Trung Bộ Kinh (MN, 10) 


135 Đó là các nỗ lực khống chế và trừ bỏ những điều bất lợi bất 
thiện, và nỗ lực tu dưỡng và duy trì những điều lợi lạc thiện lành. 
Coi Trường Bộ Kinh (DN 339) và Trung Bộ Kinh (MN 141). 


13 Hoặc còn được gọi là “bốn cơ sở để thành công” (iddhipadn). Bốn đó 
là: 1. cơ sở thành công có cả hai yếu tố là: tập trung nhờ quyết tâm, 
và ý chí nỗ lực tu tập; 2. cơ sở thành công có cả hai yếu tố là: tập 
trung nhờ năng lượng tỉnh tấn, và ý chí nỗ lực tu tập; cơ sở thành 
công có cả hai yếu tố là: tập trung nhờ tâm thức, và ý chí nỗ lực tu 
tập; cơ sở thành công có cả hai yếu tố là: tập trung nhờ điều tra suy 
xét, và ý chí nỗ lực tu tập; 


13 Gồm các căn: niềm tin (tự tin, tín), năng lượng tỉnh tấn, chánh 
niệm, chánh định, và trí tuệ hiểu biết— (tín, tấn, niệm, định, tuệ). 
“Căn” ở đây theo nghĩa là ưu thế có trước, năng lực có sẵn, căn cơ. 
Coi thêm kinh S V 201. 


138 “Năm năng lực cũng chính là “Năm căn nói trên, nhưng “Năng 
lực” ở đây theo nghĩa là năng lực vững vàng của các căn, là sự 
vững chắc, không lay chuyển; tức các căn đã có đủ năng lực của 
chúng. Coi thêm kinh S5 V 219. 

1 Bảy yếu tố (giúp) Giác Ngộ bao gồm: chánh niệm; điều tra các 
pháp; năng lượng tỉnh tấn; tâm hoan hỷ; tâm tĩnh lặng (khinh an); 
định tâm; tâm buông xả. Coi thêm kinh S V 63. 

140 Các phần từ “bốn nền tảng chánh niệm“ cho đến các phần của 
“con đường Bát Thánh Đạo” theo giảng luận gồm có 37 phần tu 


304 s Từ kheo Nanamoli 


góp phần vào sự giác ngộ; nên nó được gọi là “37 phần giác ngộ” 
(37 Bồ-đề phần). 


11 Bốn tâm: từ, bi, hỷ, xả được gọi là các trạng thái tâm thuộc cõi 
trời cao đẹp (Bốn phạm trú), hoặc được gọi là (HV) Tứ vô lượng 
tâm. Coi thêm M I38, Vism chương IX. 


12 Thiên quán về sự ô uế ghớm ghiếc (asubha) của thân bao gồm 
thiền quán về (a) chín giai đoạn thối rửa tan hoại của tử thi; hoặc 
thiền quán về các (31, nếu tính luôn não là 32) bộ phận của thân, 
được hướng dẫn trong kinh M I 58. Coi thêm Vism chương VI, 
VH. 


12 “Sự nhận thức ở đây đồng nghĩa với “trí tuệ minh sát. Câu sau 
đây trong Luận giảng: HỘI đâu trí-tuệ có ish1a là sự nhận-thức”, (theo 
M-a: Luận giảng Trung Bộ Kính, kính 10 uà 118). 


144 Về “sự tạo tác của thân (thân hành) và sự tạo tác của tâm (tâm 
hành), coi trong kinh M1301 có ghi như vầy: “Này Visakha, sự thở 
0ào-thở ra là sự tạo tác của thân; ý trởng được áp dụng (tầm) 0à ý tưởng 
được duy trì (tứ) là sự tạo tác của ngôn từ; cờn cẩm giác 0à sự nhận thức 
là sự tạo tác của tâm”. 


Chỗ “Nhóm Đối Tượng Thứ Nhất (Quán sát uề Thân) của bài kinh 
này, chúng ta có thể so sánh với kinh M I 56 (kinh Các Nền Tảng 
Chánh Niệm, Satipatthana) trong đó có thêm vào đoạn: “Như một 
người thợ tiện rành nghề hoặc người học 0uiệc của ông ta, khi quay một 
øòng dài, biết “Tôi quay một oòng dài hoặc khi quay một oòng ngắn, biết 
“Tôi quay một 0òng ngắn; ; (như trong các bản dịch bài kinh “Các Nền 
Tảng Chánh Niệm ở Phần 3 quyển sách này). 


15 (Niềm hoan hỷ, vui mừng — chữ Pali là p7). Thực ra rất khó 
tìm chữ tương đương để dịch chữ gi; dịch ra bằng chữ nào cũng 
không thỏa mãn, không đủ ý nghĩa của nó. Theo các luận giảng, 
chữ gifi được ví như tâm trạng mừng vui phấn khởi khi một người 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 305 


bộ hành qua sa mạc khô nóng sắp chết vừa nhìn thấy một hồ nước 
mát, đó là niềm hoan-hỷ. Còn niềm sung sướng hạnh phúc (sukha) 
được ví như cảm giác người đó đang đắm mình thụ hưởng trong 
hồ nước mát đó. 

1 (Phai biến, phai mất— chữ Pali là “øiraez'). Chữ này thường được 
dịch như vậy cũng là “tạm” chứ cũng không thỏa mãn hết ý nghĩa 
của nó. Chữ này bắt ngưồn từ chữ “zaez có nghĩa gốc là màu, màu 
nhuộm, được dùng để chỉ sự “tham dục, “tham muốn ; do vậy 
“oiraea' có nghĩa là sự phai biến màu sắc, tức sự phai biến, biến 
mất tính “tham dục”. Chữ này được dùng rất nhiều trong các kinh; 
điển hình là cạm chữ quen thuộc là: "ibbida, 0iraea, nirodha, 0à 
patinissaea": sự rút ra sự thoát ra (ví dụ khởi vòng luân hồi sinh tử), 
sự phai biến (tham dục), sự ngừng diệt, và sự từ bỏ. 


1 “Bốn Nhóm Đối Tượng: trong bài kinh (Chánh Niệm Hơi Thở) 
cũng được thấy ghi trong các kinh khác như M1425, trong A V 
111, trong nhiều kinh SN 54, và Patis I 95. 


143 “Thế giới ở đây có nghĩa là gì?. Trong quyển “Phân Tích Các Nền 
Tảng Chánh Niệm' (Vbh 195 Satipatthana Vibhanga) có ghì: "Ở đâu “thế 
siới' là gì? Chính thân này là thế siới, uà năm tập hợp (uẩn) đính chấp 
[như các đối tượng] là thế giới; đâu được gọi là thế giới. " 

19 Ở đây “siêu thế: siêu phàm, tâm linh—chữ Pali là “niramisa: 
nghĩa gốc là “không thuộc xác thịt: không thuộc thân phàm, siêu 
phàm, siêu thế, thuộc phần tâm linh. Về chủ đề ønisa và nirammisa, 
coi kinh M I 12, 59; M-a I 89, 29. 


150 Đối với phần B, C và D: lặp lại từ (1)-(7) của phần A. 


15! Trong bộ Tương Ưng Bộ Kinh (SN 54:9) thì bài kinh đang được 
trích là phiên bản ngắn hơn; tức bản kinh trong SN 54:9 là ngắn 
hơn bản kinh đang được trích dẫn ở đây. 


306 * Từ kheo Nanamoli 


152 Chữ Pali là “asubha”, thường được diễn dịch là “sự không tỉnh 
khiết, ô uế. do bẩm' hay “sự đáng ghét, qhớm ghiếc. (Bởi vậy người 
dịch Việt đã cố dịch đầy đủ là “sự ô uế ghớm ghiếc'). Thực ra không 
có chữ nào [trong tiếng Anh] có thể dịch một cách thỏa đáng chữ 
Pali này cho đúng thực với ý nghĩa của việc quán xét “31 bộ phận 
của thân và “9 giai đoạn thối rửa tan hoại của tử thí như đã được nói 
trong bài kinh “Các Nền Tỉng Chánh Niệm (MN 10). Khi dịch vậy 
thì ở đây sự quán xét về sự “ô uế ghớm ghiếc' của thân bị bỏ quên 
yếu tố “tham dục”. (Mục tiêu chính là trừ bỏ tính “tham dục, tức 
tính tham dục tham muốn về thân xác; quán xét đủ loại sự “ô uế 
ghớm ghiếc của thân là để người tu trừ bỏ cái tính tham thân, 
chấp thân, vị thân trong tâm thức của mình). 


153 “hận thức 0ề sân-giận ... đã được dẹp bô hoàn toàn” có nghĩa là: 
mọi nhận thức dính sân giận đã hoàn toàn bị cắt bỏ, hoàn toàn bị 
trừ bỏ. Ngay chỗ này, người tu nói vậy, là tuyên bố sự chứng đắc 
thánh quả Bất-Lai của mình (theo thang bậc chứng đắc, dựa trên số 
lượng gông cùm đã bị cắt bỏ). Rồi, chỗ này cũng chỉ ra trí tuệ minh 
sát hướng đến mục đích chứng đắc thánh quả A-la-hán kế tiếp, 
người đó nói: “Chánh niệm con thở 0ào, chánh niệm con thở ra, vần 
vân... (theo Luận giảng Tương Lĩng Bộ Kinh (SN)— Sarattapaknsini). 


15 Co theo Luận giảng Tương Lng Bộ Kinh (SN)— Sarattapaknsini, 
có phi: 

“Ai làm oiệc (E4 tập) uới các yếu tố (Hứ đại?) là đề mục thiên thì thất 
thân mình nhọc khổ như cảm giác khi thân bị quăng uào một quồng máu. 
Ai làm uiệc (tu tập) uới các kasina là các đối tượng thiền [tạm dịch: các 
oật cụ làm đối tượng thiền--cơi Vism Chương IV] thì thất hai mắt run 
yếu oà bị mỏi mệt giống như chúns sắp rót ra. Nhưng những ai làm oiệc 
(tu tập) trên đề mục thiền nàu (tức Hơi Thỏ), thì thân thểhaw hai mắt 
đều không bị khổ nhọc sì hết. Đó là lý do tại sao Đức Thế Tôn đã nói như 
uậu trơng câu kinh nàu.” 


Kính Chánh Niệm Hơi Thỏ * 307 


(Như vậy Hơi-Thở có đủ các ưu điểm về mặt ý nghĩa và về mặt 
thực hành để nên được chọn làm đối-tượng thiền. Đó cũng là lý do 
tại sao Phật đã luôn đề cao phương pháp thiền “Chánh Niệm Hơi 
Thở” cho mọi người, kể cả người mới bắt đầu, người xuất gia học 
nhân cho đến những bậc vô học nhân (giác ngộ), và theo nhiều bài 
kinh, bản thân Đức Phật cũng luôn sống an trú vào sự Chánh 
Niệm Hơi Thở trong thời Phật còn sống sau khi đã giác ngộ!). 


s® 309 


Thaự lời kết: 


Phần kinh sách hướng dẫn là vô cùng quý giá. 
Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu chúng không được thực 
hành. Như quý vị vừa đọc qua các lời kinh, hâu như 
Phật luôn nhấn mạnh vào sự “†¿ tập uà thường xuyên 
thực hành, đó là điều kiện tiên quyết để mang lại kết 
quả. Do vậy, có thể thấy rằng nếu ai tu tập không đúng 
đắn, hoặc không “tu tập và thường xuyên thực hành: thì 
sẽ không dẫn đến kết quả nào như Phật đã nói. 


Các sách hướng dẫn thực hành thiền thì có nhiều. 
Đối với một số độc giả là các Phật tử trẻ chưa quen với 
các cách diễn dịch trước kia (như tiếng Việt cũ, tiếng 
Hán Việt), và đối với những độc giả mới bắt đầu học tu 
gần đây, tôi xin giới thiệu vài quyển sách hướng dẫn 
được viết bằng ngôn ngữ thông thường hiện đại để dễ 
dàng đọc hiểu và thực hành theo đó. [Dĩ nhiên, các 
hướng dẫn của các sư thầy lỗi lạc đó cũng được diễn 
dịch từ những lời kinh của Phật, từ những luận giảng 
của các luận sư cổ điển (như trong Thanh Tịnh Đạo...), 
và đặc biệt từ những trải nghiệm chân thực của chính 
họ trong bước đường thiền tập]. Nói đúng hơn, các 
quyển sách đó chỉ ra 0 tững bước tu tập từ đầu, những 
chướng neại người thiền thường gặp phải và những 
phương pháp thủ thuật để thiền tập uà uượt qua. 


Ví dụ, sách hướng dẫn toàn bộ về thiền tập lấy Hơi 
Thở làm đối tượng— từ bước sơ bộ bắt đầu cho đến các 


310 * 


bước đạt định (tầng thiền định), rồi thiền quán trí tuệ đi 
đến chứng đắc các thánh quả--chúng ta có thể đọc và 
thực hành theo một quyển “Thiền Theo Cách Phật Dạy Sẽ 
Đi Đến Giải Thoát (thiền sư Ajahn Brahm), tên khác là 
“Hạnh Phúc của Thiên”. Thiền sư là một trong những vị 
đệ tử ưu tú của thiền sư Ajahn Chah, đại diện của dòng 
“Thiền Trong Rừng. của Thái Lan. 


Còn nếu quý vị muốn đọc những hướng dẫn giản 
dị, không dùng thuật ngữ nsau cả thuật nsữ Phật giáo 0à 
thuật ngữ nhà thiền, về những chủ đề về thực hành thiền 
tập, quý vị có thể đọc các quyển hướng dẫn của vị thiền 
sư nổi tiếng người Tích Lan là Bhante Gunaratana. 
Cũng lấy đối tượng Hơi Thở để thiền tập như Đức Phật 
đã đề nghị, nhưng vị thiền sư này đã viết để hướng dẫn 
mọi người từ abc đến những giai đoạn thiền cao hơn 
khác nhau mà người ta thường phân định là thiền định 
(hhana) và thiền minh sát (øipassana). Cũng theo lời của 
nhà sư thiền sư này, quý vị nên đọc cùng lúc hoặc trước 
sau ba quyển hướng dẫn hết lòng của ngài, đó là: Chánh 
Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường; Chánh Định, 
giảng bằng ngôn ngữ thông thường; và Bốn Nền Tỉng 
Chánh Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông thường. Đó là 
những sách cẩm nang chỉ dẫn từng bước tu và từng thủ 
thuật để đối trị những chướng ngại và vượt qua những 
tình huống lạ thường và kỳ diệu xuất hiện trong tiến 
trình thiền tập. 


Nhưng còn những hướng dẫn nào về cuộc sống khi 
đang tu tập, về đời sống tu hành, về cách sống trong 


«311 


một Tăng đoàn (đối với các bậc xuất gia) thì sao, chúng 
ta có thể tìm đọc ở đâu, ngoài những hướng dẫn của 
các sư thây bên cạnh mình? Luôn luôn là những vấn đề: 
Tại sao có người tu được, có người tu không được; có 
người tu một chỗ mãi mãi, có người phải đi dời liên tục 
trong suốt một đời tu? Tại sao có người tu miên mật 
vẫn không đi tới đâu, có người tu một thời gian ngắn 
đã sáng tỏ, giác ngộ? Tại sao có người rất tỉnh thông 
giáo pháp nhưng thường thoái tâm hoàn tục ngay sau 
một vài tháng? Có người nghĩ về giới luật như vầy, có 
người nghĩ về giới luật như kia, trong cùng thời gian 
thiền tập ở một nơi nào đó. .. Cuộc sống tu hành chắc 
chắn bao gồm hàng trăm thứ phức tạp và trở ngại; thứ 
nghịch duyên đối với người này, thứ thuận duyên đối 
với người khác. Đây là phần “sống động của đời sống 
tu hành. Về phần quan trọng này, có lẽ vị thiền sư 
Ajahn Chah đã dạy một cách chân thực và giản đị trong 
nhiều bài giảng sinh động của ngài. Quý vị có thể đọc 
một cách dễ chịu và đầy lòng biết hơn với ngài về 
những lời dạy được ghi trong bộ sách “Lễ Sinh Diệt, Lý 
Tu Hành”. 


Các sách có được in và gửi miễn phí (ấn tống) cho 
những người đang thực sự tìm hiểu về thiền và thực 
tập theo. Còn nhiều các sách hướng dẫn khác mà quý vị 
có thể học và làm theo, miễn sao tìm thấy được cách tu 
phù hợp nhất cho chính mình và là cách tu đúng đắn 
mà Đức Phật đã dạy— đó là nền tảng để đi đến những 
kết quả mà Phật đã chỉ ra. 


312 * 


BẢNG VIẾT TẮT 


Tên Kinh Pali: 


«313 


Các số thể hiện: 








lt. 


Ud. 





Ansuttara Nikaya 
(Tăng Chi Bộ Kinh) 


Digha Nikaya 
(Trường Bộ Kính) 


lIHuuttaka 
(Kính Phật Thuyết Như Vậu) 


MaJjhmma Nikaya 
(Truns Bộ Kinh) 


Samyutta Nikaya 
(Tương Lns Bộ Kinh) 


Suttn Nipatn 
(bộ Kinh Tập) 


Theraeatha 
(Trưởng Lão Kệ) 


Liänna 
(Kính Phật Tự Thuyết) 


số tập @ số bài kinh 


số bài kính, tập, G dòng kệ 
trong Trường Bộ Kinh 


số bài kinh 


số bài kinh, tập, dòng kệ 


số chương @ số bài kinh 


số dòng kệ 


số dòng kệ 


số chương @ số bài kinh 











